TRẦN KHÁNH PHƯƠNG (Chủ biên) 

ĐINH MAI ANH 

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG 

SINH HỌC 

■ 

TRUNG HỌC Cơ sở 


(Tái bản có sửa chữa bổ sung) 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NÔI 



-Z?Ò£ nói ầầu 

Sau một thời gian ngắn phát hành, cuốn Thiết kế bài giảng Sinh học 8 được đông 
đảo bạn đồng nghiệp gần xa đón nhận, sử dụng để tham khảo cho bài giảng của mình. 
Không những thế, nhiều bạn còn gửi thư góp ý, nhận xét mong cuốn sách hoàn thiện 
hon trong lần tái bản sau. 

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ ỉ 

Chúng tôi tiếp thu những ý kiến đó vào việc biên soạn và xuất bản: 

Thiết kê bài giảng Sinh học 8 

Cuốn sách được viết theo chương trình sách giáo khoa mới ban hành năm 2004 — 
2005. Sách giới thiệu một cách thiết kế bài giảng Sinh học 8 theo tỉnh thần đổi mới 
phương pháp dạy - học, nhằm phất huy tính tích cực nhận thức của học sinh. 

về nội dung: Sách tuân theo đúng trình tự bài giảng trong sách giáo khoa 
Sinh học 8: gồm 66 bài ứng theo số tiết, ở mỗi tiết đều chỉ rõ mục tiêu về kiến 
thức, kĩ năng, thái độ, các công việc cần chuẩn bị của giáo viên và học sinh, các 
phương tiện trợ giảng cần thiết, dễ làm nhằm đảm bảo chất lượng từng bài, từng tiết 
lên lớp. Cuốn sách còn có các đề thi học kỳ sinh học lớp 8 trước đây để các thầy, cô 
giáo và học sinh tham khảo thêm. 

Về phương pháp: Sách đã cố gắng vận dụng phương pháp dạy học mới để 
truyền tải từng nội dung cụ thể của bài học. ở mỗi tiết học, tác giả đưa ra nhiều hoạt 
động hấp dẫn, phù hợp với đặc trưng môn học như: xem tranh, quan sát vật thật hay 
mô hình, thảo luận, thực hành, chơi trò chơi, tham quan, thực địa - nhằm phát huy 
tính tự giác của học sinh. Đặc biệt Thiết kê bài giảng Sinh học 8 rất chú trọng tới 
khâu thực hành trong từng bài học, đồng thời sách còn chỉ rõ từng hoạt động cụ thể 
của giáo viên và học sinh trong một tiến trình Dạy - Học, coi đây là hai hoạt động 
cùng nhau trong đố cả học sinh và giáo viên đều là chủ thể. 

Chúng tôi hỉ vọng cuốn sách này sẽ là công cụ thiết thực, góp phần hỗ trợ cấc thầy, cô 
giáo giảng dạy môn Sinh học 8 trong việc nâng cao hiệu quả bài giảng của mình. Chúng tôi 
rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy, cô giáo và bạn đọc gần xa để 
cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn. 

các tác giả 


3 



Bài mở đầu 


Bàil 


i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• HS thấy rõ được mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của môn học. 

• Xác định dược vị trí của con người trong tự nhiên, dựa vào cấu tạo co 
thể cũng như các hoạt động tư duy của con người. 

• Nắm dược phưong pháp học tập đặc thù của môn học co thể người và 
vệ sinh. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng tư duy độc lập và làm việc với 
sách giáo khoa. 

3. Thái độ 

Có ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh co thể. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• GV: giới thiệu tài liệu liên quan đến bộ môn. 

• HS: sách, vở học bài. 

iii. Hoạt động dạy - học 

• GV: Giới thiệu sơ qua về bộ môn cơ thể người và vệ sinh trong chương 
trình sinh học lóp 8 —> để HS có cách nhìn tổng quát về kiến thức sắp 
học —> gây hứng thú. 

Hoạt động 1 

Vị trí của con người trong tự nhiên 

Mục tiêu: HS thấy được con người có vị trí cao nhất trong thế giới sinh 
vật do cấu tạo cơ thể hoàn chỉnh và các hoạt động có mục đích. 


4 




Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- Em hãy kể tên các ngành 

- HS trao đổi nhóm, vận 


động vật đã học? 

dụng kiến thức lóp 


- Ngành động vật nào có 

dưới trả lời câu hỏi. 


cấu tạo hoàn chỉnh nhất? 

+ Yêu cầu: 


- Cho ví dụ cụ thể. 

- Kể đủ, sắp xếp các 
ngành theo sự tiến hóa. 

- Lớp thú là lớp động vật 


- Con người có những 

tiến hóa nhất, đặc biệt 


đặc điểm nào khác biệt 

bộ khỉ. 


so với động vật? 

- HS tự nghiên cứu thông 
tin trong SGK — > trao 
đổi nhóm, hoàn thành 
bài tập mục ▼ . 

Yêu cầu: ô đúng 1, 2, 3, 
5, 7, 8 — > đại diện các 


- GV nên ghi lại ý kiến 

nhóm trình bày, nhóm 


của nhiều nhóm để 
đánh giá được kiến 
thức của HS. 

- GV yêu cầu HS rút ra 
kết luận về vị trí phân 

khác bổ sung. 


loại của con người. 

—> Các nhóm trình bày 

+ Kết luận: 


và bổ sung. 

- Loài người thuộc 
lóp thú. 

- Con người có 
tiếng nói, chữ viết, 
tư duy trừu tượng, 
hoạt động có mục 
đích —> làm chủ 

thiên nhiên. 


5 






Hoạt động 2 

Nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh 

Mục tiêu: 

• HS chỉ ra được nhiệm vụ cơ bản của môn học cơ thể người và vệ sinh. 

• Biết đề ra biện pháp bảo vệ cơ thể. 

• Chỉ ra dược mối liên quan giữa môn học với các bộ môn khoa học khác. 

Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung 

- Bộ môn cơ thể người và - HS nghiên cứu thông 
vệ sinh cho chúng ta tin SGK tr.5 —> trao đổi 
hiểu biết điều gì? nhóm —> yêu cầu: 

+ Nhiệm vụ bộ môn. 

+ Biện pháp bảo vệ cơ thể. 

- Một vài đại diện trình 
bày —> nhóm khác bổ 
sung cho hoàn chỉnh. * Nhiệm vụ môn 

học: 

- Cung cấp những 
kiến thức về cấu 
tạo và chức năng 
sinh lý của các cơ 
quan trong cơ thể. 

- Mối quan hệ giữa 
cơ thể với môi 
trường để đề ra 
biện pháp bảo vệ 
cơ thể. 

- Thấy rõ mối liên 
quan giữa môn 


6 







- Cho ví dụ về mối liên 
quan giữa bộ môn cơ thể 
người và vệ sinh vói các 
môn khoa hoc khác. 


HS chỉ ra mối liên 
quan giữa bộ môn với 
môn TDTT mà các em 
đang học. 


học với các môn 
khoa học khác 
như: y học, 

TDTT, điêu khắc, 
hội họa... 


Hoạt động 3 

Phương pháp học tập bộ môn cơ thể người và vệ sinh 

Mục tiêu: Chỉ ra được phương pháp đặc thù của bộ môn, đó là học qua 
mô hình, tranh, thí nghiệm. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- Nêu các phương pháp cơ 

- HS nghiên cứu SGK —> 

+ Quan sát tranh 

bản để học tập bộ môn? 

trao đổi nhóm —> thống 

ảnh, mô hình. 

- GV lấy ví dụ cụ thể 

nhất câu trả lời. 

tiêu bản, mẫu 

minh họa cho các 

- Đại diện một vài 

sống để hiểu rõ 

phương pháp mà HS 

nhóm trả lời - nhóm 

hình thái, cấu tạo. 

nêu ra. 

khác bổ sung. 

+ Bằng thí nghiệm 
—> tìm ra chức 

năng sinh lý các cơ 
quan, hệ cơ quan. 

+ Vận dụng kiến 
thức giải thích 
các hiện tượng 
thực tế, có biện 
pháp vệ sinh rèn 
luyện cơ thể. 


ĨV. Kiểm tra đánh giá 

• GV yêu cầu HS trả lòi. 

+ Việc xác định vị trí của con người trong tự nhiên có ý nghĩa gì? 


7 









+ Nhiệm vụ của bộ môn cơ thể người và vệ sinh là gì? 

+ Học bộ môn cơ thể người và vệ sinh có ý nghĩa như thế nào? 


y. Dặn dò 

• Học bài, trả lời câu hỏi SGK. 

• Kẻ bảng 2 tr.9 SGK vào vở học bài. 

• Ôn tập lại hệ cơ quan ở động vật thuộc lốp thú. 


8 



Chương I 

Khái quát vê cơ thể người 


Bài 2 


Cấu tạo cơ thể người 


i. Mục tiêu 

1. Kiến thúc 

• HS kể tên được cơ quan trong cơ thể người, xác định được vị trí của các 
hệ cơ quan trong cơ thể mình. 

• Giải thích được vai trò của hệ thần kinh và hệ nội tiết trong sự điều hòa 
hoạt động các cơ quan. 

2. Kỹ năng 

• Rèn kỹ năng quan sát nhận biết kiến thức. 

• Rèn tư duy tổng hợp logic, kỹ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức giữ gìn bảo vệ cơ thể tránh tác động mạnh vào một số hệ 
cơ quan quan trọng. 

n. Đồ dùng dạy - học 

Tranh hệ cơ quan của thú, hệ cơ quan của người, sơ đồ phóng to hình 2-3 
(SGK tr.9). 


9 





iii. Hoạt động dạy - học 

1. Kiểm tra bài cũ 

• GV: cho biết nhiệm vụ của bộ môn cơ thể người và vệ sinh. 

• GV: nêu những phương pháp cơ bản học tập bộ môn cơ thể người và 
vệ sinh. 

2. Bài mới 


Hoạt động 1 

Cấu tạo cơ thể 

Mục tiêu: 

• Chỉ rõ các phần của cơ thể. 

• Trình bày sơ lược thành phần, chức năng các hệ cơ quan. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu 
+ Kể tên các hệ cơ quan ở 
động vật thuộc lốp thú? 

+ Trả lời mục câu hỏi 
trong SGK tr.8. 

- HS nhớ lại kiến thức, 
kể đủ 7 hệ cơ quan. 

- HS quan sát tranh hình 
SGK và trên bảng —> Trao 
đổi nhóm hoàn thành câu 
trả lời —» yêu cầu. 

+ Da bao bọc cơ thể 
+ Cơ thể gồm 3 phần. 

+ Cơ hoành ngăn cách. 
Phần ngực và bụng. 

1. Các phần cơ thê 

- GV tổng kết ý kiến của 

- Đại diện nhóm trình bày 

* Kết luận: 

các nhóm và thông báo 
ý đúng. 

—» nhóm khác bổ sung. 

- Da bao bọc toàn 
bộ cơ thể. 

- Cơ thể gồm 3 
phần: đầu, thân, 
tay chân. 


10 







- GV hỏi 

+ Cơ thể người gồm 
những hệ cơ quan 
nào? Nêu thành phần, 
chức năng của từng hệ 
cơ quan? 

- GV kẻ bảng 2 lên bảng 
để HS chữa bài 

- GV ghi ý kiến bổ sung 
—> thông báo đáp án 
đúng. 

- GV tìm hiểu số nhóm 
có kết quả đúng nhiều 
nội dung so với đáp án. 


HS nghiên cứu SGK, 
tranh hình, trao đổi 
nhóm, hoàn thành bảng 
2 tr.9. 


- Cơ hoành ngăn 
khoang ngực và 
khoang bụng. 

2. Các hệ cơ quan 


Đại diện nhóm lên ghi 
nội dung vào bảng —» 
nhóm khác bổ sung. 


Hệ cơ quan 

Các cơ quan trong từng hệ 
cơ quan 

Chức năng từng hệ cơ quan 


Cơ, xương 

Vận động và di chuyển 

Tiêu hóa 

Miệng, ống tiẽu hóa, tuyến 
tiếu hóa 

Tiếp nhận và biến đổi thức ăn 
thành chất dinh dưỡng cung 
cấp cho cơ thể 

Tuần hoàn 

Tim, hệ mạch 

Vận chuyển trao đổi chất dinh 
dưỡng tới các tế bào, mang 
chất thải, C0 2 từ tế bào tới cơ 
quan bài tiết 

Hô hấp 

Đường dẫn khí, phổi 

Thực hiện trao đổi khí C0 2 , 0 2 
giữa cơ thể với môi trường 

Bài tiết 

Thận, ống dẫn nước tiểu, 
bóng đái 

Lọc từ máu các chất thải để 
thải ra ngoài 

Thần kinh 

Não, tủy, dây thần kinh, 
hạch thần kinh 

Điều hòa, điều khiển hoạt động 
của cơ thể 


- GV hỏi thêm: Ngoài các cơ quan trên, trong cơ thể còn có hệ cơ quan nào? 


11 





















Hoạt động 2 

Sự phối hợp hoạt động của các cơ quan 

Mục tiêu: Chỉ ra đựợc vai trò điều hòa hoạt động các hệ cơ quan của hệ 
thần kinh và nội tiết. 

Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung 

- GV hỏi 

+ Sự phối hợp hoạt động - HS nghiên cứu SGK 
của các cơ quan trong mục ■ tr.9 —> Trao 
cơ thể được thể hiện đổi nhóm, 
như thế nào? Yêu cầu: Phân tích một 

+ Phân tích 1 ví dụ cụ thể. hoạt động của cơ thể, 

đó là chạy. 

- Tim mạch, nhịp hô hấp 

- Mồ hôi, hệ tiêu hóa tham 
gia tăng cường hoạt 
động —> cung cấp đủ oxi 
và chất dinh dưỡng cho 
cơ hoạt động. 

+ Đại diện nhóm trình bày 
—» nhóm khác bổ sung. 

- Trao đổi nhóm —> chỉ 

- GV yêu cầu HS lấy ví ra mối quan hệ qua lại 

dụ về một hoạt động giũa các hệ cơ quan * Kết luận 1: 

khác và phân tích. trong cơ thể. - Các cơ quan và hệ 

- Đaị diện trình bày cơ quan trong cơ 

- GV giải thích sơ đồ hình nhóm khác bổ sung thể có sự phối hợp 

2-3 (SGK tr.9). (nếu cần). hoạt động chặt chẽ 

với nhau. 

- GV nhận xét ý kiến của 
HS. 

- GV cần giảng giải: 

+ Điều hòa hoạt động 
của các cơ quan đều là 
phản xạ. 


12 







+ Kích thích từ môi 


trường ngoài và trong 
co thể tác động đến cơ 
quan thụ cảm —» trung 
ương thần kinh (phân 
tích, phát lệnh vận 
động) —> cơ quan phản 
ứng trả lời kích thích. 

+ Kích thích từ môi 
trường —> cơ quan thụ 
cảm —> tuyến nội tiết 
(tiết hooc môn) —>- cơ 
quan để tăng cường 
hay giảm hoạt động. 


HS vận dụng giải thích 
một số hiện tượng như: 
Thấy mưa chạy nhanh 
về nhà, khi đi thi hay 
bị hồi hộp. 


* Kết luận 2: 

- Sự phối hợp hoạt 
động của các cơ 
quan tạo nên thể 
thống nhất dưới 
sự điều khiển của 


hệ thần kinh và 
thể dich. 


ĨV. Kiểm tra đánh giá 

HS trả lời câu hỏi: 

- Cơ thể người gồm có mấy hệ cơ quan, chỉ rõ thành phần và chức 
năng của các hệ cơ quan? 

- Cơ thể người là một thể thống nhất dược thể hiện như thế nào? 

V. Dặn dò 

• Học bài, trả lời câu hỏi SGK. 

• Giải thích hiện tượng: Đạp xe, đá bóng, chơi cầu. 

• Ôn tập lại cấu tạo tế bào thực vật. 


13 






Bài 3 


Tê bào 


i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• HS phải nắm được thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào bao gồm: 
Màng sinh chất, chất tế bào (lưới nội chất, Ri bô xôm, ti thể, bộ máy 
gôn gi, tmng thể...), nhân (Nhiễm sắc thể, nhân con) 

• HS phân biệt được chức năng từng cấu trúc của tế bào. 

• Chứng minh được tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể. 

2. Kỹ năng 

• Rèn kỹ năng quan sát tranh hình, mô hình tìm kiến thức. 

• Kỹ năng suy luận lôgic, kỹ năng hoạt động nhóm 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức học tập yêu thích bộ môn. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Mô hình hay tranh vẽ cấu tạo tế bào động vật, các mảnh bìa có in tên 
các thành phần của tế bào. 

• Phim trong về chức năng chi tiết của các bào quan chủ yếu. 

iii. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Cơ thể dù đơn giản hay phức tạp đều dược cấu tạo từ đơn vị 
nhỏ nhất là tế bào. 


Hoạt động 1 

Cấu tạo tế bào 

Mục tiêu: HS nắm dược các thành phần chính của tế bào: Màng, chất 
nguyên sinh, nhân. 


14 




Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV hỏi 

- Một tế bào điển hình 
gồm những thành phần 
cấu tạo nào? 

- GV kiểm tra bằng cách 

- HS quan sát mô hình và 
hình 3.1 (SGK tr.ll> 
—> ghi nhớ kiến thức. 

- Đại diện các nhóm lên 

- Tế bào gồm 3 

như sau: Treo sơ đồ 

gắn tên các thành phần 

phần: 

câm về cấu tạo tế bào 

cấu tạo của tế bào —> 

+ Màng. 

và các mảnh bìa tương 

HS khác bổ sung. 

+ Tế bào chất:Gồm 

ứng với tên các bộ 
phận —> gọi HS lên 
hoàn chỉnh sơ đồ. 

- GV nhận xét và thông 
báo đáp án đúng. 

Hoạt động 2 

các bào quan. 

+ Nhân: Nhiễm sắc 
thể, nhân con. 


Chức năng các bộ phận trong tế bào 

Mục tiêu: 

- HS nắm được các chức năng quan trọng của các bộ phận của tế bào. 

- Thấy được cấu tạo phù hợp với chức năng và sự thống nhất giữa các 
thành phần của tế bào. 

- Chứng minh: tế bào là đon vị chức năng của cơ thể. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu câu hỏi: 

- HS nghiên cứu bảng 


+ Màng sinh chất có vai 

3.1 SGKtr.ll. 


trò gì? 

- Trao đổi nhóm thống 


+ Lưới nội chất có vai 

nhất ý kiến. 


trò gì trong hoạt động 

- Đại diện nhóm trình bày 


sống của tế bào? 

+ Năng lượng cần cho các 
hoạt động lấy từ đâu? 

+ Tại sao nói nhân là 

—> nhóm khác bổ sung. 



15 










trung tâm của tế bào? 

- GV tổng kết ý kiến của - HS trao đổi nhóm, dựa 

HS —> nhận xét. vào bảng 3 để trả lời. * Chức năng các 

+ Hãy giải thích mối - HS có thể trả lời: ở tế bộ phận tếbào: 
quan hệ thống nhất về bào cũng có quá trình - Nội dung như 

chức năng giữa màng trao đổi chất, phân bảng 3.1 (SGK 

sinh chất, chất tế bào chia... tr.ll). 

và nhân tế bào? 

+ Tại sao nói tế bào là 
đon vị chức năng của 
co thể? 

(HS không trả lời được 
thì GV giảng giải vì: 

Co thể có 4 đặc trưng 
co bản như trao đổi 
chất, sinh trương, sinh 
sản, di truyền đều được 
tiến hành ở tế bào). 

Hoạt động 3 

Thành phần hóa học của tế bào 

Mục tiêu: HS nắm được 2 thành phần hóa học chính của tế bào là chất 
vô cơ và hữu cơ. 

Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung 

- Cho biết thành phần - HS tự nghiên cứu thông 

hóa học của tế bào? tin SGK tr.12 -> trao 

đổi nhóm —> thống 
nhất câu trả lời. 

- Đại diện nhóm trình 
bày —» nhóm khác 
nhận xét bổ sung. 

- GV nhận xét phần trả Yêu cầu: - Chất vô cơ - Tế bào gồm hỗn 


16 







lời của nhóm —> thông 

- Chất hữu cơ. 

hợp nhiều chất 

báo đáp án đúng 


hữu cơ và vô cơ. 
a) Chất hữu cơ: 

+ Prôtêin: c, H, N, 

o, s 

+ Gluxít: c, H, o. 

+ Lipít: c, H, o. 

+ Axit nuclêíc: 

AND, ARN. 

GV hỏi: 

- Trao đổi nhóm trả lời 

b) Chất vô cơ 

- Các chất hóa học cấu tạo 

câu hỏi. 

- Muối khoáng chứa 

nên tế bào có mặt ở đâu? 

Yêu cầu: 

Ca, K, Na, Cu. 

- Tại sao trong khẩu 

- Các chất hóa học cấu 


phần ăn của mỗi người 

tạo nên tế bào có trong 


cần có đủ: Prôtêin, 

tự nhiên. 


Lipít, Gluxít, Vitamin, 

- Cần ăn đủ các chất để 


Muối khoáng? 

xây dựng tế bào. 

Hoạt động 4 


Hoạt động sống của tế bào 


Mục tiêu: HS nêu được các đặc điểm sống của tế bào đó là trao đổi 
chất, lớn lên... 

Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 


GV hỏi: 


+ Cơ thể lấy thức ăn từ - HS nghiên cứu sơ đồ 
đâu? hình 3.2 SGK tr.12. 

+ Thức ăn được biến đổi - Trao đổi nhóm, trả lời 
và chuyển hóa như thế câu hỏi 
nào trong cơ thể? Yêu cầu: Hoạt động 

+ Cơ thể lớn lên được do sống của cơ thể đều có 
đâu? ở tế bào. 

+ Giữa tế bào và cơ thể - Đại diện nhóm trình 


17 







có mối quan hệ như thế 
nào? 

bày —> bổ sung. 


- Lấy ví dụ để thấy mối 

- HS đọc kết luận chung 

Kết luận: 

quan hệ giữa chức 

ở cuối bài. 

Hoạt động sống 

năng của tế bào với cơ 


của tế bào gồm: 

thể và môi trường (GV 


trao đổi chất 1 ớn 

giảng giải). 


lên, phân chia, cảm 
ứng. 

* Kết luận chung: 

SGKtr.12. 


iV. Kiểm tra đánh giá 

GV yêu cầu HS làm bài tập 1 (SGK tr.13) 


y. Dặn dò 

• Học bài, trả lời câu hỏi 2 SGK. 

• Đọc mục ‘Em có biết?" 

• Ôn tập phần mô ở thực vật. 


Bài 4 


i. Mục tiêu 


Mô 


1. Kiến thức 

• HS phải nắm được khái niệm mô, phân biệt các loại mô chính trong 
co thể. 

• HS nắm dược cấu tạo và chức năng của từng loại mô trong cơ thể. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng quan sát kênh hình tìm kiến thức, kỹ năng khái quát hóa, kỹ 
năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 


18 






Giáo dục ý thức bảo vệ, giữ gìn sức khỏe. 

II. Đồ dùng dạy - học 

Tranh hình SGK, Phiếu học tập, tranh một số loại tế bào, tập đoàn Vôn vốc, 
động vật đơn bào, máy chiếu, phim trong với nội dung kiến thức chuẩn. 

iii. Hoạt động dạy - học 

1. Kiểm tra bài cũ 

• Hãy cho biết cấu tạo và chức năng các bộ phận của tế bào? 

• Hãy chứng minh trong tế bào có các hoạt động sống: Trao đổi chất, lớn 
lên, phân chia và cảm ứng. 

2. Bài mới: 

Mở bài: GV cho HS quan sát tranh: động vật đơn bào, tập đoàn Vôn vốc 
—> trả lời câu hỏi: Sự tiến hóa về cấu tạo và chức năng của tập đoàn Vôn vốc 
so với động vật đơn bào là gì? (GV giảng giải thêm: Tập đoàn Vôn vốc đã 
có sự phân hóa về cấu tạo và chuyên hóa về chức năng -ỳ đó là cơ sở hình 
thành mô ở động vât đa bào). 

Bài mới 


Hoạt động 1 
Khái niệm mô 

Mục tiêu: HS nêu dược khái niệm mô, cho được ví dụ mô ở thực vật. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- Thế nào là mô? 

- HS nghiên cứu thông 
tin trong SGK tr.14 kết 
hợp với tranh hình trên 
bảng. 

- Trao đổi nhóm —>■ trả 
lời câu hỏi. Lưu ý: tuỳ 



19 







- GV giúp HS hoàn 
thành khái niệm mô và 
liên hệ trên cơ thể 
người và thực vật, động 
vật. 

- GV bổ sung: Trong 
mô, ngoài các tế bào 
còn có yếu tố không có 
cấu tạo tế bào gọi là 
phi bào. 


chức năng —> tế bào 
phân hóa. 

- Đại dện nhóm trình bày 
—> nhóm khác bổ sung. 


- HS kể tên các mô ở 
thực vật như: Mô biểu 
bì, mô che chở, mô 
nâng đỡ ở lá. 


* Mô là một tập 
hợp tế bào 
chuyên hóa có 
cấu tạo giống 
nhau, đảm nhiệm 
chức năng nhất 
định. 

- Mô gồm: Tế bào 
và phi bào. 


Hoạt động 2 
Các loại mô 


Mục tiêu: HS phải chỉ rõ cấu tạo và chức năng của từng loại mô, thấy 
được cấu tạo phù hợp với chức năng của từng mô. 


Phiếu học tập của HS 


Nội dung 

Mô biểu bì 

Mô liên kết 

Mô cơ 

Mô thần kinh 

1. Vị trí 

2. Cấu tạo 

3. Chức năng 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- Cho biết cấu tạo chức 
năng các loại mô trong 
cơ thể? 

- HS tự nghiên cứu SGK 
tr.14, 15, 16. Quan sát 
hình từ 4.1 đến 4.4. 

- Trao đổi nhóm, hoàn 
thành nội dung phiếu 
học tập. 

- Đại diện nhóm trình 
bày đáp án —» nhóm 



20 














- GV chiếu phiếu học tập 
của HS lên bảng. 

- GV nhận xét kết quả 
các nhóm —> chiếu 
phiếu chuẩn kiến thức. 


khác nhận xét bổ sung. 
HS quan sát nội dung 
trên bảng để sửa chữa 
-» hoàn chỉnh bài. 


* Kết luận: Nội 
dung trong phiếu 
học tập. 


Phiếu học tập 

Cấu tạo, chức năng các mô 


Nội 

dung 

Mô biểu bì 

Mô liên kết 

Mô cơ 

Mô thần kinh 

1-Vị 

Phủ ngoài da, lót 

Có ở khắp cơ thể, 

Gắn vào xương, 

Nằm ở não, tủy 

trí 

trong các cơ quan 

rải rác trong chất 

thành ống tiếu hóa, 

sống, tận cùng 


rỗng như: ruột, 
bóng đái, mạch 
máu, đường hô hấp 

nền 

mạch máu bóng 
đái, tử cung, tim 

các cơ quan 

2- Cấu 

- Chủ yếu là tế 

- Gồm tế bào và 

- Chủ yếu là tế bào, 

- Các tế bào thần 

tạo 

bào, không có phi 

phi bào. (sợi đàn 

phi bào rất ít. 

kinh (nơ ron), tế 


bào 

hồi, chất nền). 

- Tế bào có vân 

bào thần kinh 


- Tế bào có nhiều 

- Có thêm chất can 

ngang hay không 

đệm. 


hình dạng: dẹt, đa 

xi và sụn 

có vân ngang 

- Nơ ron có 


giác, trụ, khối 

* Gồm: Mô sụn, 

- Các tế bào xếp 

thân nối các sợi 


- Các tế bào xếp xít 

mô xương, mô mỡ, 

thành lóp, thành 

trục và sợi 


nhau thành lóp 
dày. 

* Gồm: Biểu bì da, 
biểu bì tuyến 

mô sợi, mô máu.. 

bó. 

* Gồm: Mô cơ tim, 

cơ trơn, cơ vân. 

nhánh 

3- Chức 

- Bảo vệ, che chở. 

- Nâng đỡ, liên 

- Co giãn tạo nên 

Tiếp nhận 

năng 

- Hấp thụ, tiết các 

kết các cơ quan, 

sự vận động của 

kích thích. 


chất. 

đệm. 

các cơ quan và 

- Dẫn truyền 


-Tiếp nhận kích 

- Chức năng dinh 

vận động của cơ 

xung thần kinh 


21 






















thích từ môi 

dưỡng. (vận 

thể. 

- Xử lý thông 

trường 

chuyển chất dinh 


tin. 


dưỡng tới tế bào 


- Điều hòa hoạt 


và vận chuyển các 


động các cơ 


chất thải đến hệ 


quan 


bài tiết). 




Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung 

- GV đưa một số câu hỏi - HS dựa vào nội dung 
thảo luận: kiến thức ở phiếu học tập 

+ Tại sao máu lại được —> Trao đổi nhóm thống 
gọi là mô liên kết lỏng? nhất câu trả lời. Yêu cầu 
+ Mô sụn, mô xưong nêu dược: 
xốp có đặc điểm gì? Nó + Trong máu phi bào 
nằm ở phần nào trên co chiếm tỷ lệ nhiều hon tế 
thể? bào nên được gọi là mô 

+ Mô sợi thường thấy ở liên kết. 
bộ phận nào của cơ thể? + Mô sụn: gồm 2-4 tế 
+ Mô xương cứng có vai bào tạo thành nhóm lẫn 
trò như thế nào trong cơ trong chất đặc cơ bản, có 
thể? ở đầu xương. 

+ Giữa mô cơ vân, cơ + Mô xương xốp: có các 
trơn, cơ tim có đặc điểm nan xương tạo thành các 
nào khác nhau về cấu tạo ô chứa tủy —> có ở đầu 
và chức năng? xương dưới sụn. 

+ Mô xương cứng: Tạo 
nên các ống xương, đặc 
biệt là xương ống. 

+ Mô cơ vân và mô cơ 
tim: tế bào có vân ngang 
+ Tại sao khi ta muốn —> hoạt đông theo ý 
tim dừng lại nhưng muốn, 
không được, nó vẫn đập + Mô cơ trơn: Tế bào có 
bình thường? hình thoi nhọn —> hoạt 


22 











- GV cần bổ sung thêm 
kiến thức nếu HS trả lời 
còn thiếu —> Đánh giá 
hoạt động các nhóm. 


động ngoài ý muốn. 

+ Vì cơ tim có cấu tạo 
giống cơ vân nhung hoạt 
động như cơ trơn. 

- Đại diện nhóm trả lời 
các câu hỏi -» nhóm 
khác nhân xét, bổ sung. 


ĨV. Kiểm tra đánh giá 

GV cho HS làm bài tập trắc nghiệm. 

Đánh dấu vào câu trả lời đúng nhất 
1 - Chức năng của mô biểu bì là 

a) Bảo vệ và nâng đỡ cơ thể. 

b) Bảo vệ, che chở và tiết các chất. 

c) Co giãn và che chở cho cơ thể. 

d) Giúp cơ thể trao đổi chất. 

2- Mô liên kết có cấu tạo: 

a) Chủ yếu là tế bào có nhiều hình dạng khác nhau. 

b) Các tế bào dài, tập trung thành bó. 

c) Gồm tế bào và phi bào (sợi đàn hồi, chất nền). 

d) Chủ yếu là phi bào. 

3- Mô thần kinh có chức năng: 

a) Liên kết các cơ quan trong cơ thể với nhau. 

b) Điều hòa hoạt động các cơ quan. 

c) Giúp các cơ quan hoạt động dễ dàng. 

d) Liên hệ các cơ quan với nhau. 


V. Dặn dò 

• Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2, 4 SGK tr.17. 

• Chuẩn bị cho bài thực hành: Mỗi tổ: 1 con ếch, một mẩu xương ống có 
đầu sụn và xương xốp, thịt lợn nạc còn tươi. 


23 




Quan sát tê bào và mô 


Bài 5 


i. Mục tiêu 

• Chuẩn bị được tiêu bản tạm thời tế bào mô cơ vân. 

• Quan sát và vẽ các tế bào trong các tiêu bản đã làm sẵn: Tế bào niêm mạc 
miệng (Mô biểu bì), mô sụn, mô xương, mô cơ vân, mô cơ trơn, phân biệt 
bộ phận chính của tế bào gồm màng sinh chất, chất tế bào và nhân. 

• Phân biệt được điểm khác nhau của mô biểu bì, mô cơ, mô liên kết. 

• Rèn kỹ năng sử dụng kính hiển vi, kỹ năng mổ tách tế bào. 

• Giáo dục ý thức nghiêm túc, bảo vệ máy, vệ sinh phòng sau khi làm 
thục hành. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• HS: Chuẩn bị theo nhóm đã phân công. 

• GV:+ Kính hiển vi, lam kính, la men, bộ đồ mổ, khăn lau, giấy thấm. 

+ Một con ếch sống, hoặc bắp thịt ở chân giò lợn. 

+ Dung dịch sinh lý 0,65% NaCl, ống hút, dung dịch axít axêtic 
1% có ống hút. 

+ Bộ tiêu bản động vật. 

iii. Hoạt động dạy - học 

1. Kiểm tra 

• GV: + Kiểm tra phần chuẩn bị theo nhóm của HS. 

+ Phát dụng cụ cho nhóm trưởng của các nhóm(chú ý số lượng) 

+ Phát hộp tiêu bản mẫu 

2. Bài mới 


Hoạt động 1 

Làm tiêu bản và quan sát tế bào mô cơ vân 
Mục tiêu: Làm dược tiêu bản, khi quan sát nhìn thấy tế bào. 


24 



Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Nội dung 


GV chiếu phim trong 
nội dung các bước làm 
tiêu bản. 

Gọi một HS lên làm 
mẫu các thao tác. 

Phân công về các 
nhóm. 


Sau khi các nhóm lấy 
được tế bào mô cơ vân 
đặt lên lam kính, GV 
hướng dẫn cách đặt la 


men. 

Nhỏ 1 giọt axít axêtíc 
1% vào cạnh la men và 
dùng giấy thấm hút bớt 
dung dịch sinh lý để 
axít thấm vào dưới la 
men. 

GV đi kiểm tra công 
việc của các nhóm, 
giúp đỡ nhóm nào chưa 
làm được. 

GV yêu cầu các nhóm 
điều chỉnh kính hiển vi. 
GV cần lưu ý: Sau khi 
HS quan sát được tế 
bào thì phải kiểm tra 
lại, tránh hiện tượng 
HS nhầm lẫn, hay là 
miêu tả theo SGK. 


- HS theo dõi —> ghi nhớ 
kiến thức, một HS nhắc 
lại các thao tác. 

- Các nhóm tiến hành 
làm tiêu bản như đã 
hướng dẫn. 

Yêu cầu: 

+ Lấy sợi thật mảnh. 

+ Không bị đứt. 

+ Rạch bắp cơ phải thẳng. 

- Các nhóm cùng tiến 
hành đậy la men. Yêu 
cầu: Không có bọt khí. 

- Các nhóm tiếp tục thao 
tác nhỏ axít axêtíc. 

- Hoàn thành tiêu bản 
đặt trên bàn để GV 
kiểm tra. 


a- Cách làm tiêu 
bản mô cơ vân 

+ Rạch da đùi ếch 
lấy một bắp cơ. 

+ Dùng kim nhọn 
rạch dọc bắp cơ 
(thấm sạch). 

+ Dùng ngón trỏ và 
ngón cái ấn 2 bên 
mép rạch. 

+ Lấy kim mũi mác 
gạt nhẹ và tách 
một sợi mảnh. 

+ Đặt sợi mảnh mới 
tách lên lam kính, 
nhỏ dung dịch 
sinh lý 0.65% 
NaCl. 

+ Đậy la men, nhỏ 
axít axêtíc. 


Các nhóm thử kính, lấy 
ánh sáng nét để nhìn rõ 
mẫu. 

Đại diện nhóm quan 
sát, điều chỉnh cho đến 
khi nhìn rõ tế bào. 

Cả nhóm quan sát, 
nhân xét. 


b- Quan sát tế bào: 
- Thấy được các 
phần chính: Màng, 
tế bào chất, nhân, 
vân ngang. 


25 






GV nắm được số nhóm 
có tiêu bản đạt yêu cầu 
và chưa đạt yêu cầu. 


- Trao đổi nhóm thống 
nhất ý kiến. 

Yêu cầu: Thấy được 
màng, nhân, vân 
ngang, tế bào dài. 


Hoạt động 2 

Quan sát tiêu bản các loại mô khác 


Mục tiêu: - HS quan sát phải vẽ lại được hình tế bào của mô sụn, mô 
xưong, mô co vân, mô co tron - phân biệt điểm khác nhau của các mô. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu quan sát 
các mô —> vẽ hình. 

- Trong nhóm khi điều 
chỉnh kính để thấy rõ 
riêu bản thì lần lượt các 
thành viên đều quan sát 
—» vẽ hình. 

- Nhóm thảo luận để thống 
nhất trả lòi. 

Yêu cầu: thành phần cấu 
tạo, hình dáng tế bào ở 
mỗi mô. 


- GV nên dành thời gian 

- HS có thể nêu thắc mắc 

* Kết luận: 

để giải đáp trước lóp 

như: 

- Mô biểu bì: Tế 

những thắc mắc của HS. 

+ Tại sao không làm tiêu 
bản ở các mô khác? 

+ Tại sao tế bào mô co vân 
lại tách dễ , còn tế bào 
các mô khác thì sao? 

+ óc lợn rất mềm, làm thế 
nào để lấy được tế bào. 

bào xếp xít nhau. 

- Mô sụn: Chỉ có 
2-3 tế bào tạo 
thành nhóm. 

- Mô xưong: tế bào 
nhiều. 

- Mô co: Tế bào 
nhiều, dài. 


26 







y. Nhận xét - Đánh giá 

• GV: * Nhận xét giờ học: 

- Khen các nhóm làm việc nghiêm túc có kết quả tốt. 

- Phê bình nhóm chưa chăm chỉ và kết quả chưa cao để rút kinh nghiệm. 

* Đánh giá: 

- Trong khi làm tiêu bản mô co vân các em gặp khó khăn gì? 

- Nhóm có kết quả tốt cho biết nguyên nhân thành công. 

- Lý do nào làm cho mẫu của một số nhóm chưa đạt yêu cầu. 

* Yêu cầu các nhóm: 

+ Làm vệ sinh, dọn sạch lóp. 

+ Thu dụng cụ đầy đủ, rửa sạch lau khô, tiêu bản mẫu xếp vào hộp. 

Vi. Dặn dò 

• Về nhà mỗi HS viết một bản thu hoạch theo mẫu, SGK tr.19. 

• Ôn lại kiến thức về mô thần kinh. 


Bài 6 


Phản xạ 


i. Mục tiêu 
1. Kiến thức 

• HS phải nắm được cấu tạo và chức năng của no ron. 

• HS chỉ rõ 5 thành phần của một cung phản xạ và đường dẫn truyền 
xung thần kinh trong cung phản xạ. 


27 




2. Kỹ năng 

• Rèn kỹ năng quan sát kênh hình, thông tin nắm bắt kiến thức. 

• Kỹ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ cơ thể. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh hình SGK. 

• Có thể là băng hình về đường dẫn truyền xung thần kinh và phản xạ. 

iii. Hoạt động dạy - học 

1. Kiểm tra 

Thu báo cáo thực hành của giờ trước. 

2. Bài mới 

Mở bài: ở nguời: 

- Sờ tay vào vật nóng —> Rụt tay. 

- Nhìn thấy quả khế —> Tiết nước bọt —> Hiện tượng rụt tay và tiết nước 
bọt đó là phản xạ —> Vậy, phản xạ được thực hiện nhờ cơ chế nào? Cơ sở vật 
chất của hoạt động phản xạ là gì? 

Hoạt động 1 

Tìm hiểu cấu tạo và chức năng của nơ ron 

Mục tiêu: Chỉ rõ cấu tạo của nơ ron và các chức năng của nơ ron, từ đó 
thấy chiều hướng lan tmyền xung thần kinh trong sợi trục. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- Hãy mô tả cấu tạo của 
một nơ ron điển hình? 

- HS nghiên cứu SGK 
kết hợp quan sát hình 
6.1 tr.20 —> trả lời câu 
hỏi —> lớp bổ sung, 

a- Cấu tạo nơ ron: 
Nơ ron gồm 
- Thân: chứa nhân, 
xung quanh là tua 


28 







+ GV giải thích: lưu ý 
bao Miêlin tạo nên 
những eo chứ không 
phải là nối liền 

- No ron có chức năng 
gì? 

- Có nhận xét gì về hướng 
dẫn truyền xung thần 
kinh ở no ron cảm giác 
và no ron vận động. 

- GV kẻ bảng nhỏ để HS 
hoàn thiện. 


- GV nhắc lại: Hướng 
dẫn truyền xung thần 
kinh ở 2 no ron ngược 
chiều nhau. 


hoàn thiện kiến thức 


- HS nghiên cứu thông 
tin trong SGK tự ghi 
nhớ kiến thức. 

- Trao đổi nhóm —> 
thống nhất câu trả lời. 

Yêu cầu: 

- Hai chức năng chính. 

- Ba loại no ron: Vị trí 
và chức năng của từng 
loại. 

- Hoàn thành bảng kiến 
thức —> đại diện nhóm 
trả lòi —> nhóm khác 
nhận xét bổ sung. 

- HS tự hoàn thiện kiến 
thức. 


Các loai nơ ron 


ngắn gọi là sợi 
nhánh. 

- Tua dài: Sợi trục 
có bao Miêlin —» 
nơi tiếp nối nơ 
ron gọi là xi náp. 
b- Chức năng nơron 


* Chức năng: 

- Cảm ứng: là khả 
năng tiếp nhận 
các kích thích và 
phản ứng lại kích 
thích bằng hình 
thức phát xung 
thần kinh. 

- Dẫn truyền xung 
thần kinh là khả 
năng lan truyền 
xung thần kinh 
theo một chiều 
nhất định. 



Vị trí 

Chức năng 

Nơ ron hướng 
tâm (cảm giác) 

Thân nằm ngoài trung ương 
thần kinh 

Truyền xung thần kinh từ 
cơ quan về trung ương 

Nơ ron trung 
gian (liên lạc) 

Nằm trong trung ương thần 
kinh 

Liên hệ giữa các nơ ron 

Nơ ron li tâm 
(Vận động) 

Thân nằm trong trung ương 
thần kinh 

Sợi trục hướng ra cơ quan cảm 
ứng. 

Truyền xung thần kinh tới 
các cơ quan phản ứng 


29 
















Hoạt động 2 
Cung phản xạ 

Mục tiêu: HS hình thành khái niệm phản xạ, cung phản xạ, vòng phản 
xạ, biết giải thích một số phản xạ ở người bằng xung phản xạ và vòng 
phản xạ. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- Phản xạ là gì? Cho ví 

- HS đọc thông tin trong 

a- Phản xạ 

dụ về phản xạ ở người 

SGK tr.21 trao đổi 


và động vật. 

nhóm trả lời câu hỏi. 


- Nêu điểm khác nhau 

- Đại diện nhóm trả lời 


giữa phản xạ ở người 

—> nhóm khác bổ sung. 


và tính cảm ứng ở thực 

Yêu cầu: 


vật (cụp lá). 

- Phản ứng của cơ thể. 


- GV lưu ý: Khi đưa khái 

- Nêu 3-5 phản xạ ở 


niệm phản xạ HS hay 

người, động vật.thực 


quên vai trò của hệ 
thần kinh. 

vật. 


- GV hỏi thêm: Một 

- Thực vật không có hệ 

* Phản xạ là phản 

phản xạ thực hiện được 

thần kinh thì do một 

ứng của cơ thể trả 

nhờ sự chỉ huy của bộ 

thành phần đặc biêt 

lời kích thích từ 

phận nào? 

bên trong thực hiện. 

môi trường dưới 
sự điều khiển của 
hệ thần kinh. 

- GV đưa câu hỏi: 

- Cá nhân tự đọc thông 
tin trong SGK, quan sát 
hình 6.1 tr.21. 

- Trao đổi nhóm, hoàn 
thành câu trả lời. Yêu 
cầu: 

b- Cung phản xạ 

+ Có những loại no ron 
nào tham gia vào cung 
phản xạ? 

+ 3 loại nơ ron tham gia. 



30 







+ Các thành phần của 
một cung phản xạ? 

+ Cung phản xạ là gì? 

+ Cung phản xạ có vai 
trò như thế nào? 

- GV nhận xét, đánh giá 
phần thảo luận của lớp 
giúp HS hoàn chỉnh 
kiến thức 

- Hãy giải thích phản xạ: 
Khi kim châm vào tay 
—> tay rụt lại (GV cần 
nắm được bao nhiêu 
nhóm vận dụng được 
kiến thức để trả lời 
đúng câu hỏi). 

- Thế nào là vòng phản 
xạ? 

- Vòng phản xạ có ý 

nghĩa như thế nào 
trong đời sống? _ 

- GV lưu ý: Đây là vấn 
đề trừu tượng. Nếu HS 
không trả lời được thì 
GV nên giảng giải 
bằng một ví dụ cụ thể 
(như sách GV) -> HS 
lấy ví dụ tưong tự. 


+ 5 thành phần. 

+ Con đường dẫn truyền 
xung thần kinh. 

- Đại diện nhóm trình 
bày, nhóm khác bổ sung. 


- HS vận dụng kiến thức 
về cung phản xạ để trả 
lời, yêu cầu: 

Kim(kích thích) —> 

Co quan thụ cảm da 

noron 

nương tam ^ 

Tủy sống (phân tích) 

noron 
11 tam ^ 

Co ở ngón tay —> 
Co tay, rụt lại. 


- HS nghiên cứu SGK so 
đồ hình 6.3 (SGK 
tr.22) trả lời câu hỏi. 

- Đại diện HS trình bày 
bằng sơ đồ —» lớp bổ 
sung. 


* Cung phản xạ để 
thực hiện phản xạ 

* Cung phản xạ 
gồm 5 khâu: 

- Cơ quan thụ cảm. 

- Nơ ron hướng 
tâm (cảm giác). 

- Trung ương thần 
kinh (Nơ ron 
trung gian). 

- Nơ ron ly tâm 
(vận động). 

- Cơ quan phản 
ứng. 


c- Vòng phản xạ: 

- Thực chất là để 
điều chỉnh phản 
xạ nhờ có luồng 
thông tin ngược 
báo về trung 
ương. 

- Phản xạ thực hiện 
chính xác hơn. 

* Kết luận chung: 
HS đọc kết luận 
cuối bài. 


31 




iV. Kiểm tra đánh giá 

• GV dùng tranh câm về 1 cung phản xạ để cho HS chú thích các khâu 
và nêu chức năng của từng khâu đó. 

• GV cho điểm nhóm làm tốt. 

V. Dặn dò 

• Học bài trả lời câu hỏi SGK. 

• Ôn tập cấu tạo bộ xưong của thỏ. 

• Đọc mục: "Em có biết?" 


32 



Chương II 
Vận động 


Bài 7 


Bộ xương 


i. Mục tiêu 


1. Kiến thức 

• HS trình bày được các thành phần chính của bộ xương, và xác định 
được vị trí các xương chính ngay trên cơ thể mình. 

• Phân biệt được các loại xương dài, xương ngắn, xương dẹt về hình thái, 
cấu tạo. 

• Phân biệt dược các loại khớp xương, nắm vững cấu tạo khớp động. 

2. Kỹ năng 
Rèn kỹ năng: 

• Quan sát tranh, mô hình, nhận biết kiến thức. 

• Phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát. 

• Hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức giữ gìn, vệ sinh bộ xương. 


II. Đồ dùng dạy - học 

GV chuẩn bị thêm mô hình xương người, xương thỏ. Tranh cấu tạo một 
đốt sống điển hình, hình 7.4 in lên phim trong. 


33 






iii. Hoạt động dạy - học 

1. Kiểm tra 

GV: Hãy cho ví dụ một phản xạ và phân tích phản xạ. 

2. Bài mới 

Mở bài: Trong quá trình tiến hóa sự vận động của co thể có được là nhờ 
sự phối hợp hoạt động của hệ cơ và bộ xương, ở con người, đặc điểm của cơ 
và xương phù hợp với tư thế đứng thẳng và lao động. Giữa bộ xương người 
và bộ xương thỏ có những phần tương đồng. 

Hoạt động 1 
Tìm hiểu về bộ xương 

Mục tiêu: Chỉ rõ các vai trò chính của bộ xương. Nắm được 3 phần 
chính của bộ xương và nhận biết được trên cơ thể mình. Phân biệt 3 loại 
xương. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- Bộ xương có vai trò gì? 

- HS nghiên cứu SGK 

a- Vai trò của bộ 


tr.25 và quan sát hình 
7.1 kết hợp với kiến 
thức ở lớp dưới trả lời 
câu hỏi. 

xương 


- HS trình bày ý kiến —» 

- Tạo khung giúp 


lớp bổ sung hoàn chỉnh 

cơ thể có hình 


kiến thức. 

dạng nhất định 
(dáng đứng thẳng). 

- Chỗ bám cho các 
cơ giúp cơ thể 
vận động. 

- Bảo vệ các nội 

quan. 


34 







- Bộ xương gồm mấy 
phần? Nêu đặc điểm 
của mỗi phần? 


- GV kiểm tra bằng cách 
gọi đại diện nhóm lên 
trình bày đáp án ngay 
trên mô hình bộ xương 
người và trên cơ thể. 

- GV đánh giá và bổ 
sung hoàn thiện kiến 
thức. 


- GV: Cho HS quan sát 
tranh đốt sống điển 
hình -ỳ đặc biệt là cấu 
tạo ống chứa tủy. 

- Bộ xương người thích 
nghi với dáng đứng 
thẳng thể hiện như thế 
nào? 

- Xương tay và chân có 
đặc điểm gì? ý nghĩa. 


- HS tự nghiên cứu thông 
tin trong SGK tr.25. 
Quan sát hình 7.1, 7.2, 
7.3 và mô hình xương 
người, xương thỏ. 

- Trao đổi nhóm hoàn 
thành câu trả lời. 

- Đại diện nhóm trình 
bày đáp án —> Các 
nhóm khác nhận xét và 
bổ sung 

Yêu cầu: Bộ xương gồm 
3 phần chính: Các 
xương cơ bản có thể 
nhận thấy rõ: xương 
tay, xương chân, 
sườn... 


- HS trao đổi nhóm trả 
lời câu hỏi: 

+ Cột sống có 4 chỗ 
cong 

+ Các phần xương gắn 
khớp phù hợp, trọng 
lực cân. 


b- Thành phần của 
hộ xương 


Bộ xương gồm: 

- Xương đầu: 

+ Xương sọ: Phát 
triển. 

+ Xương mặt (lồi 
cằm). 

- Xương thân. 

+ Cột sống: Nhiều 
đốt khớp lại, có 4 
chỗ cong. 

+ Lồng ngực: 
Xương sườn, 
xương ức. 

- Xương chi: 

+ Đai xương: Đai 
vai, đai hông. 

+ Các xương: 
Xương cánh, ống, 
bàn, ngón tay, 
xương đùi, ống, 


35 



Có mấy loại xuơng? 

- Dựa vào đâu để phân 
biệt các loại xưong? 

- Xác định các loại 
xương đó trên cơ thể 
người hay chỉ trên mô 
hình. 


+ Lồng ngực mở rộng 
sang 2 bên —> tay giải 
phóng. 

- HS nghiên cứu SGK 
tr.25, trả lời. 

- HS trả lời —> lớp bổ 
sung. 


bàn, ngón chân. 


c- Các loại xương: 
Dựa vào hình dạng 
và cấu tạo chia 3 
loại xương: 

+ Xương dài: Hình 
ống, ở giữa rỗng 
chứa tủy. 

+ Xương ngắn: 

Ngắn, nhỏ. 

+ Xương dẹt: Hình 
bản dẹt, mỏng. 


Hoạt động 3 
tìm hiểu các khớp xương 


Mục tiêu: - HS biết được khái niệm khớp xương. 

- Phân biệt 3 loại khớp và liên hệ thực tế. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV cho HS quan sát 
tranh 1 số khớp xương 
và yêu cầu trả lời câu 
hỏi. 

+ Thế nào là khớp 
xương? 

+ Cho ví dụ về khớp 

- HS quan sát tranh hình 
và nêu được khái niệm 
khớp xương. 

- Kể được 1 số khớp 

* Khái niệm khớp 

xương trên cơ thể 

xương trên cơ thể như: 

xương. Khớp 

mình. 

Khớp cánh tay, cổ tay, 

xương là nơi 

- Để tìm hiểu các khớp 

khuỷu tay... 

- HS hoạt động nhóm 

tiếp giáp giữa 
các đầu xương. 

xương GV yêu cầu HS 

+ cá nhân thu nhận kiến 



36 







hoàn thành các nội thức từ việc quan sát 
dung của phiếu học tập tranh hình. 

"Tìm hiểu các loại Thảo luận —> thống nhất 
khớpxưong". ý kiến, ghi phiếu học 

- GV chữa bài bằng tập. 

cách chiếu phiếu học - Đại diện 1 vài nhóm 
tập của 1 vài nhóm. mang phiếu học tập lên 

máy chiếu —> lớp nhận 
xét bổ sung. 

- GV đánh giá kết quả - Các nhóm tự sửa chữa 

hoạt động nhóm và cho hoàn chỉnh phiếu 

thông báo đáp án đúng. học tập. 

* Các loại khớp 
xưong (nội dung 
trong phiếu học 
tập) 

Đáp án phiếu học tập "Tìm hiểu các loại khớp xưong". 


^^^Loại khớp , 4<s 

. Khớp động 

Nội dung^^ _ _ _ _ 

Đặc điểm - 2 đầu xưong có 

lớp sụn 

- Giữa là dịch 
khớp (túi hoạt 
dịch) 

- Phía ngoài có 
dây chằng bao 
bọc. 

=> Cử động dễ 

_ dàng _ 

Ví dụ - Khớp tay: Khớp 

cổ tay, khớp cánh 
tay, khuỷu tay. 

- Khớp chân: Khớp 
cổ chân, khớp 
đầu gối, khớp đùi. 


Khớp bán động 

Khớp bất động 

- Giữa 2 đầu 

- Các xưong 

xưong có đĩa 

gắn chặt với 

sụn —> hạn chế 

nhau bằng 

cử động 

khớp răng 
cưa —> không 
cử động 
được. 

- Khớp ở các 
đốt sống 

- Khớp hộp sọ 















- GV nêu câu hỏi thảo 
luận. 

+ Dựa vào đặc điểm 
nào để phân biệt các 
loại khớp? 

+ Khả năng cử động của 
khớp động và khớp 
bán động khác nhau 
như thế nào? vì sai? 


* Liên hệ: 

- Làm thế nào để duy 
trì hoạt động của 
khớp động và khớp 
bán động? 

- Khi bị sai khớp 
xưong cần so cứu như 
thế nào? 


- HS dựa vào kiến thứ 
trong phiếu học tập để 
trả lời. 

- Yêu cầu nêu được 

+ Dựa vào đặc điểm về 
cấu tạo của khớp và 
hoạt động để phân 
biệt các loại khớp. 

+ Khớp động có túi 
hoạt dịch và dây 
chằng nên khi vận 
động 2 đầu xưong 
không bị sát vào 
nhau. 


- HS trao đổi để nêu 
được vấn đề: 

+ Cần luyện tập thể 
thao thường xuyên. 

+ Khi bị sai khớp cần 
đưa đến các co sở y tế 
để chữa, không dược 
nắn ấn bừa bãi. 


38 


* Kết luận chung: 

- HS đọc kết luận cuối 
bài SGK trang 26. 



IV. Kiểm tra đánh giá 

- GV yêu cầu HS làm bài tập trắc nghiệm (đánh dấu vào câu trả lòi đúng). 

1. Bộ xương người có vai trò. 

a. Tạo khung giúp cơ thể có hình dạng nhất định. 

b. Là chỗ bám cho các cơ giúp cơ thể vận động. 

c. Bảo vệ các nội quan. 

d. Cả a, b, c 

2. Bộ xương người gồm 

a. Xương đầu, xương thân, xương chi, 

b. Xương thân, xương sọ, xương chi, 

c. Xương đầu, xương lồng ngực, xương chi, 

d. Xương thân, xương đầu, xương đai. 

3. Khớp động có cấu tạo 

a. Các xương gắn với nhau, 

b. Hai đầu xương có sụn. 

c. Giữa 2 đầu xương có dịch khớp, phía ngoài là dây chằng, 

d. cả a, b, c 

4. Khớp bất động là khớp 

a. Giữa 2 đầu xương có đĩa sụn 

b. Giữa 2 đầu xương có dịch khớp 

c. Gồm nhiều xương khớp với nhau 

d. Gồm các xương gắn chặt với nhau bằng khớp răng cưa. 

V. Dặn dò 

• Học bài trả lời câu hỏi SGK. 

• Đọc mục: "Em có biết?". 

• Mỗi nhóm chuẩn bị một mẩu xương đùi ếch, xương sườn của gà, diêm. 


39 



Bài 8 


Câu tạo và tính chất của xương 


i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• HS nắm dược cấu tạo chung của một bộ xương dài, từ đó giải thích 
được sự lớn lên của xương và khả năng chịu lực của xương. 

• Xác định được thành phần hóa học của xương để chứng minh được tính 
chất đàn hồi và cứng rắn của xương. 

2. Kỹ năng 

• Quan sát tranh hình, thí nghiệm —> tìm ra kiến thức. 

• Tiến hành thí nghiệm đơn giản trong giờ học lý thuyết. 

• Hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ xương, liên hệ với thức ăn của lứa tuổi HS. 

II. Đồ dùng dạy - học 

. GV: + Tranh vẽ hình 8.1 đến 8.4 SGK. 

+ Hai xương đùi ếch sạch. 

+ Panh, đèn cồn, cốc nước lã, cốc đựng dung dịch axít HCL 10%. 

• HS: Xương đùi ếch, hay xương sườn gà. 

III. Hoạt động dạy - học 

1. Kiểm tra bài cũ 

GV: Bộ xương người gồm mấy phần? Cho biết các xương ở mỗi phần đó? 

2. Bài mới 

Mở bài: HS đọc mục: "Em có biết?" ở tr.31. Thông tin đó cho các em 
biết xương có sức chịu đựng rất lớn. Do đâu mà xương có khả năng đó? 


40 



Hoạt động 1 

Cấu tạo của xương 

Mục tiêu: HS chỉ ra được cấu tạo của xương dài, xương dẹt, và chức 
năng của nó. 


Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Nội dung 


- GV đưa câu hỏi có tính 
chất đặt vấn đề. 

- Sức chịu đựng rất lớn 
của xương có liên quan 
gì đến cấu tạo xương? 


- HS có thể đưa ra ý kiến 
khẳng định của mình, 
đó là: Chắc chắn xương 
phải có cấu tạo đặc 
biệt. 


a- Cấu tạo và chức 
năng của xương 
dài 


Để trả lời vấn đề đặt ra 
—> GV có thể gợi ý 
bằng câu hỏi nhỏ. 

+ Xương dài có cấu tạo 
như thế nào? 

+ Cấu tạo hình ống và 
đầu xương như vậy có 
ý nghĩa gì đối với chức 
năng của xương? 

- GV kiểm tra kiến thức 
các em nắm được 
thông qua phần trình 
bày của nhóm. 


- GV yêu cầu: Nêu cấu 
tạo và chức năng của 
xương dài. 

- Hãy kể các xương dẹt 
và xương ngắn ở cơ thể 
người? 

- Xương dẹt và xương 


- Cá nhân nghiên cứu 
thông tin trong SGK, 
quan sát hình 8.1, 8.2 
-» ghi nhớ kiến thức 

- Trao đổi nhóm thống 
nhất ý kiến 

- Đại diện nhóm trình 
bày ý kiến bằng cách 
giới thiệu trên hình vẽ - 
Nhóm khác bổ sung —> 
Vậy điều khẳng định 
lúc đầu là đúng 

- Các nhóm nghiên cứu 
bảng 8.1 tr.29 SGK -> 
1 đến 2 nhóm trình bày. 

- HS nhớ lại kiến thức 
bài trước tự trả lcd. 

- HS nghiên cứu thông 
tin trong SGK và hình 
8.3 tr.29 trả lời câu hỏi 
—> HS khác bổ sung —> 


Kết luận: Nội dung 
kiến thức ở bảng 
8 . 1 . 

h- Cấu tạo và chức 
năng xương ngắn 
và xương dẹt 


41 







ngắn có cấu tạo và 
chức năng gì? 

- GV yêu cầu liên hệ 
thực tế: 

+ Với cấu tạo hình trụ 
rỗng, phần đầu có các 
xưong nan hình vòng 
cung tạo các ô giúp các 
em liên tưởng tới kiến 
trúc nào trong đời sống? 

+ GV nhận xét và bổ 
sung —>• ứng dụng 
trong xây dựng đảm 
bảo bền vững và tiết 
kiệm vật liệu 


HS rút ra kết luận 
HS có thể nêu: Giống 
trụ cầu, tháp Epphen, 
vòm nhà thờ.. 


* Cấu tạo: 

- Ngoài là mô 
xưong cứng. 

- Trong là mô 
xưong xốp. 

* Chức năng: Chứa 
tủy đỏ. 


Hoạt động 2 


Thành phần hóa học và tính chất của xưong 


Mục tiêu: Thông qua thí nghiệm, HS chỉ ra được 2 thành phần cơ bản 
của xương có liên quan đến tính chất của xương - liên hệ thực tế. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV cho nhóm "yêu 

- HS biểu diễn thí 

a- Thành phần hóa 

môn sinh" biểu diễn thí 

nghiệm. 

học 

nghiệm trước lớp. 

+ Thả 1 xương đùi ếch 
vào cốc dung dịch 

HCL 10%. 

+ Kẹp xương đùi ếch —» 
đốt trcn đèn cồn —> HS 
cả lóp quan sát các hiện 
tượng xảy ra —> ghi nhớ. 



42 







GV đưa câu hỏi: 

+ Phần nào của xương 
cháy có mùi khét? 

+ Bọt khí nổi lên khi 
ngâm xương đó là khí 

gì? 

+ Tại sao sau khi ngâm 
xương lại bị dẻo và có 
thể kéo dài, thắt nút? 

- GV giúp HS hoàn thiện 
kiến thức này. 

- GV giải thích thêm: về 
tỷ lệ chất hữu cơ và vô 
cơ trong xương thay 
đổi theo tuổi. 


- Nhóm "yêu môn sinh" 
yêu cầu cả lốp cho biết 
kết quả của thí nghiệm: 

+ Đối với xương ngâm 
thì dùng kết quả đã 
chuẩn bị trước. 

+ Đối với xương đốt đặt 
lên giấy gõ nhẹ. 

- HS trao đổi nhóm trả 
lời câu hỏi. 

+ phần cháy chỉ có thể là 
chất hữu cơ. 

+ Bọt khí đó là C0 2 . 

- Xương mất phần rắn do 
bị hòa vào HC1 chỉ có 
thể là chất có canxi và 
cac bon —> Nhóm khác 
bổ sung. 


Kết luận: Xương 
gồm: 

+ Chất vô cơ: Muối 
can xi. 

+ Chất hữu cơ: Cốt 
giao. 

* Tính chất: Rắn 
chắc và đàn hồi. 


43 



Hoạt động 3 

Sự lớn lên và dài ra của xương 

Mục tiêu: HS chỉ ra được xương dài ra do sụn tăng trưởng, to ra nhờ các 
tế bào màng xương. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- Xương dài ra và to lên 

- HS nghiên cứu thông 


là do đâu? 

tin trong SGK, quan sát 
hình 8.4và 8.5 tr.29, 30 
-> ghi nhớ kiến thức. 

- Trao đổi nhóm trả lời 
câu hỏi. 

Yêu cầu: 

+ Khoảng BC không 
tăng. 

+ Khoảng AB, CD tăng 
nhiều đã làm cho 
xương dài ra. 

- Đại diện nhóm trả lời 


- GV đánh giá phần trao 

—» nhóm khác bổ sung 

Kết luận: 

đổi của các nhóm và 


- Xương dài ra: Do 

bổ sung giải thích để 


sự phân chia các 

HS hiểu như sách GV. 


tế bào ở lốp sụn 

* Liên hệ: Ngày nay 


tăng trưởng. 

nhiều người muốn cao 


- Xương to thêm 

thêm đã áp dụng biện 


nhờ sự phân chia 

pháp kéo xương, em có 


của các tế bào 

suy nghĩ như thế nào 


màng xương. 

về vấn đề này? 


* Kết luận chung: 
HS đọc kết luận 
cuối bài. 


44 







iV. Kiểm tra đánh giá 

• GV cho HS làm bài tập 1 tr.31. 

• GV chữa bằng cách: + Cho HS đổi bài của nhau. 

+ GV thông báo đáp án đúng. 

+ HS tự chấm bài cho nhau. 

+ Tìm hiểu có bao nhiêu em làm đúng. 


y. Dặn dò 

Học bài, trả lời câu hỏi SGK. 


Bài 9 


Cấu tạo và tính chất của cơ 


i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Trình bày được đặc điểm cấu tạo của tế bào co và của bắp co. 

• Giải thích được tính chất co bản của co là sự co co và nêu được ý nghĩa 
của sự co co. 

2. Kỹ năng 

• Quan sát tranh hình nhận biết kiến thức. 

• Thu thập thông tin, khái quát hóa vấn đề. 

• Kỹ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ giữ gìn vệ sinh hệ co. 


45 




II. Đồ dùng dạy - học 

• Nếu có điều kiện GV cho HS xem băng hình về thí nghiệm hình 9.2 
SGK. 

• Tranh phóng to hình 9.1 SGK, tranh chi tiết về các nhóm co. Tranh 
"So đồ 1 đon vị cấu trúc của tế bào co" ở Sách giáo viên. 

III. Đồ dùng dạy - học 

1. Kiểm tra 

GV: + Cấu tạo và chức năng của xưong dài? 

+ Thành phần hóa học và tính chất của xưong? 

2. Bài mới 

Mở bài: GV dùng tranh Hệ co ở người giới thiệu một cách tổng quát các 
nhóm co chính của co thể như: Nhóm co đầu cổ, nhóm co thân có co ngực, 
bụng, lưng. Nhóm co chi trên và chi dưới —> liên hệ vào bài. 


Hoạt động 1 

Cấu tạo bắp co và tế bào co 

Mục tiêu: HS chỉ rõ cấu tạo của tế bào co liên quan đến các vân ngang. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV đưa câu hỏi: 

- HS nghiên cứu thông 


+ Bắp co có cấu tạo 

tin và hình 9.1 trong 


như thế nào? 

SGK trao đổi nhóm trả 


+ Tế bào co có cấu tạo 

lời câu hỏi. 


như thế nào? 

Gợi ý: Tại sao tế bào 

Yêu cầu: 


co có vân ngang? 

+ Tế bào co có 2 loại 


- GV nhận xét phần 

tơ. 

+ Đơn vị cấu trúc của 
tế bào cơ. 

+ Sự sắp xếp của tơ cơ 
dày và tơ cơ mỏng. 



46 







thảo luận của HS, sau 
đó GV phải giảng giải 
vì đây là kiến thức khó. 
- GV nên kết hợp với 
tranh sơ đồ 1 đơn vị 
cấu trúc của tế bào cơ 
để giảng giải như sách 

Gvĩ 


- Đại diện nhóm trình 
bày đáp án, nhóm khác 
bổ sung. 


- GV cần nhấn mạnh: 
Vân ngang có được từ 
đơn vị cấu trúc vì có 
đĩa sáng và đĩa tối. 


* Bắp cơ: 

- Ngoài là màng 
liên kết, 2 đầu 
thon có gân, phần 
bụng phình to. 

- Trong: Có nhiều 
sợi cơ tập trung 
thành bó cơ. 

* Tế bào cơ (sợi 
cơ): Nhiều tơ cơ 
—> gồm 2 loại: 

+ Tơ cơ dày: Có 
các mấu lồi sinh 
chất —> tạo vân 
tối. 

+ Tơ cơ mảnh: 
Trơn —> vân tối. 

- Tơ cơ dày và 
mỏng xếp xen kẽ 
theo chiều dọc —> 
vân ngang (vân 
tối, vân sáng xen 
kẽ). 

- Đơn vị cấu trúc: 
Là giới hạn giữa 
tơ cơ mỏng và 
dày (đĩa tối ở 
giữa, hai nửa đĩa 
sáng ở hai đầu) 


47 



Hoạt động 2 
Tính chất của cơ 

Mục tiêu: HS thấy rõ được tính chất căn bản của cơ là sự co và dãn cơ. 
Bản chất của co cơ và dãn cơ. 

Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung 

- Tính chất của cơ là gì? 

+ Để giải quyết cần quan 

sát thí nghiệm. 

+ Có điều kiện cho HS 
xem băng thí nghiệm. 

- Cho biết kết quả của thí - HS nghiên cứu thí 

nghiệm hình 9.2 (tr.32 nghiệm SGK tr.32 trả 
SGK). lời câu hỏi. 

Yêu cầu: Kích thích vào 
dây thần kinh đi tới cơ 
cẳng chân ếch —> cơ co 

- HS tiếp tục nghiên cứu 
hình 9.3 (SGK tr.33) 

—» Trình bày cơ chế 
phản xạ đầu gối. 

- HS khác nhận xét bổ 
sung. 

- Vì sao cơ co dược? - HS phải chỉ rõ các 
(Liên hệ co cơ ở người) khâu để thực hiện phản 

- GV yêu cầu: Liên hệ từ xạ co cơ. 

cơ chế của phản xạ đầu - HS vận dụng cấu tạo 
gối —» giải thích cơ chế của sợi cơ để giải thích 
co cơ ở thí nghiệm đó là do tơ mảnh xuyên 
trên. sâu vào vùng của tơ 

- GV hỏi: Tại sao khi cơ dày. 
co bắp cơ bị ngắn lại? 

- GV cho HS quan sát lại 


48 







sơ đồ đơn vị cấu trúc 
của tế bào cơ để giải 
thích. 

—> GV cho HS rút ra kết 
luận về tính chất của cơ. 

- GV giải thích thêm chu 
kỳ co cơ hay nhịp co 
cơ như sách GV. 


- GV cần lưu ý: Nếu HS 
đưa câu hỏi: 

+ Tại sao người bị liệt cơ 
không co được? 

+ Khi chuột rút ở chân 
thì bắp cơ cứng lại đó 
có phải là co cơ không? 

- GV giải thích bằng co 
cơ trương hay trương 
lưc cơ như sách GV. 


* Kết luận: 

- Tính chất của cơ 
là co và dãn cơ. 

- Cơ co theo nhịp 
gồm 3 pha. 

+ Pha tiềm tàng: 
1/10 thời gian 
nhịp. 

+ Pha co: 4/10 (cơ 
ngắn lại, sinh 
công). 

+ Pha dãn: 1/2 thời 
gian (Trở lại 
trạng thái ban 
đầu) —> Cơ phục 
hồi. 

- Cơ co chịu ảnh 
hưởng của hệ 
thần kinh. 


—> HS tự rút ra kết luận 
qua các hoạt động. 


Hoạt động 3 

ý nghĩa của hoạt động co cơ 
Mục tiêu: HS thấy được ý nghĩa của hoạt động co cơ. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu câu hỏi: 

- HS quan sát hình 9.4 



49 







+ Sự co cơ có ý nghĩa 
như thế nào? 

Gợi ý: 

+ Sự co cơ có tác dụng 

gì? 

+ Phân tích sự phối hợp 
hoạt động co giãn giữa 
cơ 2 đầu (cơ gấp) và cơ 
3 đầu (cơ duỗi) ở cánh 
tay như thế nào 
- GV đánh giá phần trả 
lời của các nhóm. 


kết hợp với nội dung 2 

- Trao đổi nhóm trả lòi 
câu hỏi. 

- Đại diện nhóm trình 
bày —> nhóm khác 
nhận xét bổ sung —> 
HS rút ra kết luận. 


Kết luận: 

- Cơ co giúp xương 
cử động —> cơ thể 
vận động lao 
động, di chuyển. 

- Trong cơ thể luôn 
có sự phối hợp 
hoạt động của các 
nhóm cơ. 

* Kết luận chung: 
HS đọc kết luận 
cuối bài 


iV. Kiểm tra - đánh giá 

GV cho HS làm bài tập trắc nghiệm. 

Hãy đánh dấu vào câu trả lời đúng. 

1- Bắp cơ điển hình có cấu tạo: 

a) Bó cơ và sợi cơ. 

b) Có màng liên kết bao bọc, hai đầu to giữa phình to. 

c) Gồm nhiều sợi cơ tập tmng thành bó cơ. 

d) Cả a, b, c. 

2- Khi cơ co —> bắp cơ ngắn lại và to bề ngang là do: 


50 



a) Vân tối dày lên. 

b) Một đầu cơ co và 1 đầu cơ cố định. 

c) Các tơ mảnh xuyên sâu vào vùng tơ dày -ỳ vân tối ngắn lại. 

d) Cả a, b, c. 

V. Dặn dò 

• HS trả lời câu hỏi SGK. 

• Ôn lại một số kiến thức về lực, công cơ học. 


Bài 10 


Hoạt động của cơ 


i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Chứng minh được cơ co sinh ra công. Công của cơ được sử dụng vào 
lao động và di chuyển. 

• Trình bày dược nguyên nhân của sự mỏi cơ và nêu các biện pháp chống 
mỏi cơ. 

• Nêu được lợi ích của sự luyện tập cơ, từ đó mà vận dụng vào đời sống, 
thường xuyên luyện tập thể dục thể thao và lao động vừa sức. 

2. Kỹ năng 

Rèn cho HS một số kỹ năng: 

• Thu thập thông tin, phân tích, khái quát hóa. 

• Hoạt động nhóm. 

• Vận dụng lý thuyết vào thực tế —> rèn luyện cơ thể. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức giữ gìn, bảo vệ, rèn luyện cơ. 


51 



II. Đồ dùng dạy - học 

Máy ghi công của cơ và các loại quả cân. 

III. Hoạt Động dạy - học 

1. Kiểm tra 

• Đặc điểm cấu tạo nào của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ? 

• Có khi nào cả cơ gấp và cơ duỗi một bộ phận cơ thể cùng co tối đa 
hoặc cùng duỗi tối đa? Vì sao? 

• ý nghĩa của hoạt động co cơ? 

2. Bài mới 

Mở bài : GV đặt vấn đề: Hoạt động co cơ mang lại hiệu quả như thế 
nào? Để duy trì hoạt động của cơ cần có biện pháp gì? 

Hoạt động 1 
Tìm hiểu công của cơ 

Mục tiêu: HS chỉ ra được cơ co sinh ra công, công của cơ sử dụng vào 
các hoạt động. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

+ GV yêu cầu HS làm 

- HS tự chọn từ trong 


bài tập mục ▼ SGK 

khung để hoàn thành 


trang 34 phần I. 

bài tập 

- Một vài HS đọc bài 
chữa của mình —> HS 
khác nhận xét. 


+ GV hỏi: 

- HS có thể trả lời: Hoạt 


- Từ bài tập trên em có 

động của cơ tạo ra lực 


nhận xét gì về sự liên 

làm di chuyển vật hay 


quan giữa: cơ - lực và 

để mang vác các vật. 


co cơ? 

- HS dựa vào kết quả bài 
tập và nhận xét bài tập 



52 







- Thế nào là công của 
cơ? 

- Làm thế nào để tính 
được công của cơ? 

- Cơ co phụ thuộc vào 
yếu tố nào? 

- Hãy phân tích một yếu 
tố trong các yếu tố đã 
nêu? 

+ GV nhận xét kết quả 
của các nhóm. 


—> trả lời. 

HS tiếp tục nghiên cứu 
thông tin trong SGK —> 
Trao đổi nhóm —> trả 
lời câu hỏi —» nhóm 
khác bổ sung. 


* Kết luận: 

- Khi cơ co tạo một 
lực tác động vào 
vật làm vật di 
chuyển tức là đã 
sinh ra công. 

- Công của cơ phụ 
thuộc vào các yếu 
tố: 

+ Trạng thái thần 
kinh. 

+ Nhịp độ lao động. 

+ Khối lượng của 
vật. 


Hoạt động 2 
Sự mỏi cơ 


Mục tiêu: HS chỉ rõ nguyên nhân sự mỏi cơ, từ đó có được biện pháp 
rèn luyện, bảo vệ cơ giúp cơ lâu mỏi, bền bỉ. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu vấn đề dưới 

- HS có thể trao đổi 


dạng câu hỏi: 

nhóm để lựa chọn hiện 


+ Em đã bao giờ bị mỏi 

tượng nào trong đời 


cơ chưa? nếu bị thì có 

sống là mỏi cơ. 


hiện tượng như thế nào 
(nếu HS không nêu 
được cũng không sao, 
GV có thể bổ sung). 

- Để tìm hiểu mỏi cơ, cả 

HS theo dõi thí 


lóp nghiên cứu thí 

nghiệm, lưu ý bảng 10. 


nghiệm SGK và trả lời 

- Trao đổi nhóm thống 



53 







câu hỏi: 

+ Từ bảng 10 em hãy 
cho biết với khối lượng 
như thế nào thì công cơ 
sản ra lớn nhất? 

+ Khi ngón tay trỏ kéo 
rồi thả quả cân nhiều 
lần, có nhận xét gì về 
biên độ co cơ trong quá 
trình thí nghiệm kéo 
dài? 

+ Khi biên độ co cơ 
giảm —> ngừng —> em 
sẽ gọi là gì? 

- Nguyên nhân nào dẫn 
đến mỏi cơ? 


- GV nhận xét và bổ sung 
phần trả lòi của HS. 

- Em đã hiểu dược mỏi 
cơ do một số nguyên 
nhân. Vậy mỏi cơ ả nh 
hưởng như thế nào đến 
sức khỏe và lao động? 

- Làm thế nào để cơ 
không bị mỏi, lao động 


nhất câu trả lời —> yêu 
cầu nêu được: 

+ Cách tính công —> 
khối lượng thích hợp 
—> công lớn. 

+ Nếu ngón tay kéo rồi 
thả nhiều lần thì biên 
độ co cơ giảm —> 
ngừng. 


- Khía niệm mỏi cơ. 


- HS đọc thông tin trong 
SGK tr.35 trả lời câu 
hỏi —> HS khác nhận 
xét bổ sung —> yêu cầu 
chỉ rõ từng nguyên 
nhân vì liên quan đến 
biện pháp chống mỏi. 

- HS tự rút ra kết luận. 


- HS có thể liên hệ thực 
tế khi chạy thể dục, 
học nhiều tiết căng 
thẳng, .. gây mệt mỏi 
—> cần nghỉ ngơi. 

- HS trao đổi nhóm trả 


* Kết luận: Mỏi cơ 
là hiện tượng cơ 
làm việc nặng và 
lâu —> biên độ co 
cơ giảm —> ngừng 

1 - Nguyên nhân 
của sự mỏi cơ 

- Lượng 0 2 cung 
cấp cho cơ thiếu. 

- Năng lượng cung 
cấp ít. 


54 



và học tập có kết quả? lời câu hỏi —> nhóm - Sản phẩm tạo ra 

- Khi bị mỏi cơ cần làm khác bổ sung. là axít lắc tíc 

gì? nhiều và tích tụ, 

đầu độc cơ —> 
gây cơ mỏi. 

2- Biện pháp chống 
mỏi cơ 

- Hít thở sâu. 

- Xoa bóp cơ, uống 
thêm nước đường. 

- Cần có thời gian 
lao động, học tập, 
nghỉ ngơi hợp lý 

Hoạt động 3 

Thường xuyên luyện tập để rèn luyện cơ 

Mục tiêu: Thấy được vai trò quan trọng của luyện tập cơ và chỉ ra các 
phương pháp luyện tập phù hợp. 


Hoạt động dạy 

- GV đưa câu hỏi: 

+ Những hoạt động nào 
được coi là sự luyện tập? 

+ Luyện tập thường xuyên 
có tác dụng như thế nào 
đến các hệ cơ ương cơ 
thể và dẫn đến kết quả gì 
đối với hệ cơ? 

+ Nên có phương pháp 
luyện tập như thế nào 
để có kết quả tốt? 

- GV tóm tắt ý kiến của 


Hoạt động học 

- HS dựa vào kiến thức ở 
Hoạt động 1 và thực tế 
-> trao đổi nhóm thống 
nhất câu trả lời, yêu 
cầu nêu được. 

+ Hoạt động thể thao 

như chạy, bơi. 

+ Luyện tập thường 
xuyên tăng sức chịu 
đựng của cơ -> cơ hoạt 
động được lâu. * 

+ Luyện tập vừa sức và 
có phương pháp cho 


Nội dung 


Thường xuyên 
luyện tập thể dục 


55 








HS và đưa về những cơ 

từng cá nhân. 

thể thao vừa sức 

sở khoa học cụ thể. 


dẫn tới: 

- Tăng thể tích cơ 
(cơ phát triển) 

- Tăng lực co cơ —» 
hoạt động tuần 
hoàn, tiêu hóa, hô 
hấp có hiệu quả 
—> tinh thần sảng 
khoái —> lao động 

- Hãy liên hệ bản thân: 


cho năng suất 

Em đã chọn cho mình 


cao. 

một hình thức rèn 

- HS có thể luyện tập 

* Kết luận chung: 

luyện nào chưa? Nếu 

hay không hoặc là sẽ 

HS đọc kết luận 

có thì hiệu quả như thế 

có kế hoạch luyện tập 

SGK. 

nào? 

sau khi dược học kiến 
thức về cơ và hoạt 
động của cơ. 



iV. Kiểm tra, đánh giá 

GV hỏi: + Công của cơ là gì? 

+ Nguyên nhân của sự mỏi cơ và biện pháp chống mỏi cơ? 

+ Giải thích hiện tượng bị chuột rút trong đời sống con người? 

V. Dặn dò 

• Học bài, trả lời câu hỏi SGK. 

• Đọc mục Em có biết? 

• Có điều kiện luyện cơ tay bằng trò chơi: vật tay, kéo ngón. 

• Kẻ bảng 11 SGK tr.38 vào vở. 


56 





Bài 11 


Tiến hóa của hệ vận động - 
vệ sinh hệ vận động 


i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Chứng minh được sự tiến hóa của người so với động vật thể hiện ở hệ 
cơ xương. 

• Vận dụng được những hiểu biết về hệ vận động để giữ vệ sinh, rèn 
luyện thân thể, chống các tật bệnh về cơ xương thường xảy ra ở tuổi 
thiếu niên. 

2. Kỹ năng 

Rèn những kỹ năng: 

• Phân tích tổng hợp, tư duy lô gíc. 

• Nhận biết kiến thức qua kênh hình và kênh chữ. 

• Vận dụng lý thuyết và thực tế. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ giữ gìn hệ vận động để có thân hình cân đối. 

II. Đồ dùng dạy - học 

Tranh hình SGK, làm phiiếu trắc nghiệm như sách GV. 

III. Hoạt động dạy - học 

1. Kiểm tra 

• GV: - Hãy tính công của cơ khi xách 1 túi gạo 5 kg lên cao 1 m —> 
công của cơ được sử dụng vào mục đích nào? 

• - Giải thích vì sao vận động viên bơi lội, chạy, nhảy dễ bị chuột rút? 

2. Bài mới 

Mở bài: GV dẫn dắt 

57 



Chúng ta đã biết con người có nguuồn gốc từ động vật đặc biệt là lớp 
thú, trong quá trình tiến hóa con người đã thoát khỏi thế giới động vật. Co 
thể người có nhiều biến đổi, trong đó đặc biệt là sự biến đổi của co, xưong. 

Hoạt động 1 

Sự tiến hóa của bộ xưong người so với bộ xưong thú 

Mục tiêu: Chỉ ra được những nét tiến hóa co bản của bộ xưong người so 
với xưong thú. Chỉ rõ sự phù hợp với dáng đứng thẳng, lao động của hệ vận 
động ở người. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS hoàn 

- HS quan sát các hình 

Bảng 11: So sánh 

thành bài tập ở bảng 11 

11.1 -» 11.3 U.37SGK. 

sự khác nhau giữa 

—» trả lời câu hỏi. 

- Cá nhân hoàn thành bài 

bộ xưong người 

+ Đặc điểm nào của bộ 

tập của mình 

và bộ xưong động 

xưong người thích nghi 

- Trao đổi nhóm trả lòi 

vật (xem phần 

với tư thế đứng thẳng, 

câu hỏi, yêu cầu nêu 

dưới) 

đi bằng 2 chân, và lao 

được: 


động? 

+ Đặc điểm cột sống. 

+ Lồng ngực phát triển 
mở rộng. 

+ Tay chân phân hóa rõ. 

+ Khớp linh hoạt, tay 
giải phóng. 


- GV chữa bài bằng 

- Đại diện nhóm viết ý 


cách: 

kiến của mình vào 


+ Gọi đại diện nhóm 

bảng 11 —> nhóm khác 


lên điền vào các cột ở 

nhận xét và bổ sung. 


bảng 11. 

- HS tự hoàn thiện kiến 


- GV nhận xét đánh giá, 
hoàn thiện bảng 11. 

- GV cần đánh giá ý kiến 
của HS và có thể cho 

thức. 



58 







điểm nhóm trả lời 
đúng, và phải khuyến 
khích nhóm yếu và gợi 
ý bằng câu hỏi đơn 
giản hơn như: 

+ Khi con người đứng 
thẳng thì trụ đỡ cơ thể 
là phần nào? 


+ Lồng ngực của người 
có bị kẹp giữa 2 tay 
hay không? 

—> Sau đó dẫn dắt vào 
câu hỏi khó hơn. 


Các nhóm tiếp tục thảo 
luận, trình bày đặc 
điểm thích nghi với 
dáng đứng thẳng và lao 
động —> các nhóm bổ 
sung. 

Các nhóm yếu cần đọc 
kỹ hơn nội dung ở 
bảng 11. 


Kết luận: 

Bộ xương người có 
cấu tạo hoàn toàn 
phù hợp với tư thế 
đứng thẳng và lao 
động. 


Bảng 11. So sánh sự khác nhau giữa bộ xương người và bộ xương động vật 


Các phần so sánh 

ở người 

ở thú 

- Tỷ lệ sọ não /mặt 

- Lớn 

-Nhỏ 

- Lồi cằm xương mặt 

- Phát triển 

- Không có 

- Cột sống 

- Cong ở 4 chỗ 

- Cong hình cung 

- Lồng ngực 

- Mở rộng sang2 bên 

- Phát triển theo hướng 
lưng - bụng 

- Xương chậu 

- Nở rộng 

- Hẹp 

- Xương đùi 

- Phát triển, khỏe 

- Bình thường 

- Xương bàn chân 

- Xương ngón ngắn, bàn 

- Xương ngón dài, bàn chân 


chân hình vòm 

phẳng 

- Xương gót 

- Lớn, phát triển về phía 

sau 

-Nhỏ 


59 

















Hoạt động 2 

Sự tiến hóa hệ cơ người so với hệ cơ thú 

Mục tiêu: Chỉ ra được hệ cơ ở người phân hóa thành các nhóm nhỏ phù 
hợp với các động tác lao động khéo léo của con người. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- Sự tiến hóa của hệ cơ ở 

- Cá nhân tự nghiên cứu 


người so với hệ cơ ở 

thông tin, quan sát 


thú thể hiện như thế 

hình 11.4 và một số 


nào? 

tranh cơ ở người —> 
Trao đổi nhóm trả lời 
câu hỏi —> nhóm khác 
bổ sung. 


- GV nhận xét và hướng 


* Kết luận 

dẫn HS phân biệt từng 


+ Cơ nét mặt —> 

nhóm cơ. 


biểu thị trạng thái 
khác nhau. 

- GV mở rộng thêm: 


+ Cơ vận động lưỡi 

trong quá trình tiến 


phát triển. 

hóa, do ăn thức ăn 


+ Cơ tay: Phân hóa 

chín, sử dụng các công 


làm nhiều nhóm 

cụ ngày càng tinh xảo. 


nhỏ như: cơ gập 

do phải đi xa để tìm 


duỗi tay, cơ co 

kiếm thức ăn nên hệ cơ 


duỗi các ngón. 

xương ở người đã tiến 


đặc biệt là cơ ở 

hóa đến mức hoàn 


ngón cái. 

thiện phù hợp với hoạt 


+ Cơ chân lớn. 

động ngày càng phức 


khỏe. 

tạp, kết hợp với tiếng 


+ Cơ gập ngửa 

nói và tư duy nên con 
người đã khác xa so 
với động vật. 


thân. 


60 







Hoạt động 3 

Vệ sinh hệ vận động 


Mục tiêu: 

- HS phải hiểu được vệ sinh ở đây là rèn luyện để hệ cơ quan hoạt động 
tốt và lâu. 


- Chỉ ra nguyên nhân một số tật về xương và có biện pháp rèn luyện để 
bảo vệ hệ vận động. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu làm bài tập 

- HS quan sát các 


mục ▼ SGK tr.39. 

hình 11.5 SGK tr.39 > 
trao đổi nhóm thống 
nhất câu trả lời. 

- Đại diện nhóm trình 
bày —> nhóm khác bổ 
sung. 


- GV nhận xét phần thảo 

- HS rút ra kết luận. 

* Kết luận: 

luận của HS và bổ sung 


- Để có xương chắc 

kiến thức 


khỏe và hệ cơ 
phát triển cân đối 
cần: 

+ Chế độ dinh 
dưỡng hợp lý. 

+ Thường xuyên 
tiếp xúc với ánh 
nắng. 

+ Rèn luyện thân 
thể, lao động vừa 
sức. 

- Để chống cong 

- GV có thể hỏi thêm: 

- HS có thể thảo luận 

vẹo cột sống cần 

+ Em thử nghĩ xem mình 

toàn lóp 

chú ý: 


61 







có bị vẹo cột sống 

- Không nhất thiết phải 

+ Mang vác đều ở 

không? Nếu đã bị thì vì 

trả lời đúng hoàn toàn 

hai vai. 

sao? 

mà do thực tế các em 

+ Tư thế ngồi học. 

+ Hiện nay có nhiều em 

thấy. 

làm việc ngay 

bị cong vẹo cột sống, 


ngắn, không 

em nghĩ đó là do 
nguyên nhân nào? 

+ Sau bài học hôm nay 
em sẽ làm gì? 

- GV nên tổng hợp các ý 
kiến của HS và bổ sung 
thành bài học chung về 
việc bảo vệ cột sống 
tránh bi cong vẹo. 


nghiêng vẹo. 


iV. Kiểm tra đánh giá 

GV cho HS làm bài tập trắc nghiệm như ở sách GV và chữa bài. 

V. Dặn dò 

• Học bài, trả lời câu hỏi SGK 

• Chuẩn bị cho bài thực hành theo nhóm như mục II SGK tr.40. 


Bài 12 


Thực hành: Tập sơ cứu 
và băng bó cho ngưòi gãy xương 


i. Mục tiêu 

• Rèn thao tác so cúu khi gặp người gãy xưong. 

• Biết cố định xưong cẳng tay khi bị gãy. 


62 



II. Đồ dùng dạy - học 

• GV: Chuẩn bị nẹp, băng y tế, dây, vải, băng hình về tai nạn giao thông, 
băng hình giới thiệu về cách sơ cứu và băng bó cố định. 

• HS: Chuẩn bị theo nhóm. 

III. Hoạt động dạy - học 

1. Kiểm tra 

Kiểm tra phần chuẩn bị của HS. 

2. Bài mới 

Mở bài: GV giới thiệu một số tranh ảnh về gãy xương tay, chân ở tuổi 
HS —> Vậy mỗi em cần biết cách sơ cứu và băng cố định chỗ gãy. 

Hoạt động 1 

Nguyên nhân gãy xương 

Mục tiêu:+ HS chỉ rõ các nguyên nhân gãy xương, đặc biệt là tuổi HS. 

+ Biết được các điều cần chú ý khi bị gãy xương. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- Nguyên nhân nào dẫn 
đến gãy xương? 

- HS trao đổi nhóm —> 
thống nhất câu trả lời 
—> yêu cầu phân biệt 
các trường hợp gãy 
xương:Tai nạn, trèo 
cây, chạy ngã... 

- Đại diện nhóm trình 
bày —> nhóm khác bổ 
sung. 


- Khi gặp người bị gãy 

- HS thảo luận và bằng 


xương chúng ta cần 
phải làm gì? 

vốn hiểu biết thực tế để 
trả lời câu hỏi —> HS 



63 







các nhóm khác bổ sung 
—» HS tự rút ra kết 
luận. Kết luận 

- Gãy xương do 
nhiều nguyên 
nhân. 

- Khi bị gãy xương 
phải sơ cứu tại 
chỗ. 

- Không đuợc nắn 
bóp bừa bãi. 

Hoạt động 2 
Tập sơ cứu và băng bó 

Mục tiêu: HS phải biết cách sơ cứu và băng bó cố định cho người bị nạn. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- Nếu có điều kiện cho 

- Các nhóm theo dõi 


cả lốp xem băng hình 

băng hình —> trình bày 


các thao tác băng bó cố 
định. 

các bước thao tác. 


- Không có băng hình thì 

- Các nhóm nghiên cứu 


GV dùng nhóm: "Yêu 

SGK tr.40-41 tiến hành 


môn sinh" làm mẫu. 

- GV đi quan sát các 
nhóm uốn nắn, giúp 
đỡ, nhất là các nhóm 
yếu. 

tập băng bó. 


- GV gọi đại diện 1-4 

- Nhóm dược kiểm tra 


nhóm để kiểm tra 

phải trình bày: 

+ Các thao tác băng bó. 

+ Sản phẩm làm được. 

+ Lưu ý khi băng bó. 



64 




GV cho các nhóm nhận 
xét đánh giá kết quả 
lẫn nhau. 

GV chọn 3 nhóm làm 
đúng và đẹp nhất đánh 
giá, rút kinh nghiệm 
cho các nhóm khác 


GV hỏi: Em cần làm gì 
khi tham gia giao 
thông, lao động, vui 
choi tránh cho mình và 
người khác không bị 
gãy xưong? 


* Sơ cứu: 

- Đặt 2 nẹp gỗ, tre 
vào 2 bên chỗ 
xưong gãy. 

- Lót vải mềm gấp 
dày vào các chỗ 
đầu xưong. 

- Buộc định vị 2 
chỗ đầu nẹp và 2 
bên chỗ xưong 
gãy. 

* Băng bó cố định 

-Vói xưong ở tay: 

Dùng băng y tế 
quấn chặt từ 

trong ra cổ tay —> 
làm dây đeo cẳng 
tay vào cổ. 

- Vói xưong ở 

chân: Băng từ cổ 
chân vào, nếu là 
xưong đùi thì 
dùng nẹp dài từ 
sườn đến gót 

chân và buộc cố 
định ở phần thân. 


- Nhóm khác nhận xét 
bổ sung. 

- HS tự hoàn thiện các 
thao tác và ghi vào vở. 

- Đảm bảo an toàn giao 
thông. 

- Tránh đùa nghịch, vật 
nhau. 

- Tránh dẫm lên chân tay 
ban. 


ĨV. Kiểm tra đánh giá 

• GV đánh giá chung giờ thực hành về ưu, nhược điểm 

• Cho điểm nhóm làm tốt. 


65 



• Yêu cầu: Mỗi nhóm làm 1 bản thu hoạch. 

• Nhắc nhở nhóm làm chưa đạt yêu cầu (nếu có). 

• Yêu cầu dọn dẹp vệ sinh lóp. 

V. Dặn dò 

Có thể tập làm ở nhà để quen các thao tác nhằm giúp đõ bạn và những 
người xung quanh 


66 



Chương III 
Tuần hoàn 


Bài 13 


Máu và môi trường trong cơ thể 


i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• HS cần phân biệt được các thành phần của máu. 

• Trình bày được chức năng của huyết tương và hồng cầu. 

• Phân biệt được máu, nước mô và bạch huyết. 

• Trình bày được vai trò của môi trường trong cơ thể. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng: 

• Thu thập thông tin, quan sát tranh hình —> phát hiện kiến thức. 

• Khái quát tổng hợp kiến thức. 

• Hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức giữ gìn, bảo vệ cơ thể tránh mất máu. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• GV: + Tranh tế bào máu, tranh phóng to hình 13.2(tr.43). 

+ Mẫu máu động vật lắng đọng tự nhiên với chất chống đông. 

• HS: Một số nhóm chuẩn bị tiết gà, lợn để trong đĩa hay bát. 


67 






ili. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Em đã thấy máu chảy trong trường hợp nào? Theo em máu 
chảy ra từ đâu? Máu có đặc điểm gì? Để tìm hiểu về máu chúng ta nghiên 
cứu bài 13. 


Hoạt động 1 
Tìm hiểu về máu 

Mục tiêu: 

- HS chỉ ra được thành phần của máu gồm:Tế bào máu và huyết tưong. 

- Thấy dược chức năng của huyết tưong và hồng cầu. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- Máu gồm những thành 

- HS quan sát mẫu máu 

a- Vấn đề 1: Thành 

phần nào? 

gà vịt dã chuẩn bị ở 

phần cấu tạo của 

- GV cho HS quan sát thí 
nghiệm dùng chất 
chống đông được kết 
quả tưong tự 

nhà —> trao đổi nhóm 
trả lời. Yêu cầu nêu 
được gồm 2 phần: 

+ Đặc: Màu sẫm. 

+ Loãng: Màu vàng. 

- Tiếp tục nghiên cứu 
thông tin trong SGK 
tr.42 đối chiếu với kết 
quả của nhóm trả lời 
câu hỏi 

máu 

- GV yêu cầu HS làm bài 

- HS tiếp tục quan sát 


tập mục ▼ SGK tr.42. 

bảng tr.42 —> hoàn 
thành bài tập.Điền từ 
vào chỗ trống. 



68 







- GV cho HS rút ra kết 
luận về thành phần của 
máu. 


- GV yêu cầu hoàn thành 
bài tập mục ▼ SGK 
tr.43. 


- GV đánh giá phần thảo 
luận của HS, hoàn 
thiện thêm kiến thức 
-> Từ đó yêu cầu HS 
khái quát hóa về chức 
năng của huyết tưong 
và hồng cầu. 


- Đại diện HS đọc kết 
quả —» HS khác bổ 
sung —» HS tự rút ra 
kết luận. 


- Cá nhân tự đọc thông 
tin ■ theo dõi bảng 13 
—» trao đổi nhóm, 
thống nhất câu trả lời. 

- Đại diện nhóm trình 
bày —> nhóm khác 
nhận xét bổ sung .Yêu 
cầu nêu được: 

+ Co thể mất nước —> 


Kết luận 
Máu gồm: 

Huyết tương: 
Lỏng trong suốt, 
màu vàng 55%. 

- Tế bào máu: Đặc 
đỏ thẫm gồm 
hồng cầu, bạch 
cầu, tiểu cầu 45%. 
b-Vấn đề 2: Tìm 
hiểu chức năng 
huyết tương và 
hồng cầu 


máu khó lưu thông. 

+ Máu qua phổi kết hợp 
với 0 2 , máu từ các tế 
bào kết hợp với CO,. 

- Huyết tương có thể vận 
chuyển chất. 

—> HS tự rút ra kết luận. 


Kết luận 

- Huyết tương có: 
Các chất dinh 
duỡng, hoóc môn, 
kháng thể, chất 
thải —> tham gia 
vận chuyển các 
chất trong cơ thể. 

- Hồng cầu: Có Hb 
có khả năng kết 


69 



hợp với 0 2 và C0 2 
để vận chuyển từ 
phổi về tim tới 
các tế bào và từ tế 
bào về phổi. 


Hoạt động 2 
Môi trường trong co thể 

Mục tiêu: HS thấy được vai trò của môi trường trong co thể là giúp tế 
bào liên hệ với môi trường ngoài thông qua trao đổi chất. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu trả lời các 

- HS nghiên cứu SGK 


câu hỏi: 

tr.43 trao đổi nhóm trả 
lời câu hỏi. Yêu cầu: 


+ Các tế bào ở sâu trong 

+ Chỉ có tế bào biểu bì 


co thể có thể trao đổi 

da mới tiếp xúc trực 


các chất trực tiếp với 

tiếp với môi trường 


môi trường ngoài hay 

ngoài, còn các tế bào 


không? 

trong phải trao đổi gián 
tiếp. 


+ Sự trao đổi chất của tế 

+ Qua yếu tố lỏng ở gian 


bào trong cơ thể người 
với môi trường ngoài 
phải gián tiếp thông 
qua các yếu tố nào? 

- GV nhận xét phần trả 
lời của HS rồi dùng 
tranh phóng to hình 
13.2 SGK giảng giải về 
môi trường trong và 
quan hệ của máu, nước 
mô và bạch huyết. 

bào. 



70 







Cụ thể: 

+ 0 2 , chất dinh dưỡng 
lấy vào từ cơ quan hô 
hấp và tiêu hóa theo 
máu —> nước mô —> tế 
bào. 


+ C0 2 , chất thải từ tế 
bào —> nước mô —» 
máu —>hệ bài tiết, hệ 
hô hấp —> ra ngoài. 

- GV hỏi tiếp: 

+ Môi trường trong gồm 
những thành phần nào? 

+ Vai trò của môi trường 
trong là gì? 

- GV hỏi thêm: Khi em 
bị ngã xước da rớm 
máu, có nước chảy ra, 
mùi tanh đó là chất gì? 


- HS tự rút ra kiến thức 


- HS đọc kết luận chung 
SGK. 


Kết luận 

- Môi trường trong 
gồm: Máu nước 
mô và bạch 
huyết. 

- Môi trường trong 
giúp tế bào trao 
đổi chất với môi 


trường ngoài. 


ĨV. kiểm tra đánh giá 

Hãy đánh dấu vào câu trả lời đúng 
1- Máu gồm các thành phần cấu tạo 

a) Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. 

b) Nguyên sinh chất, huyết tương. 

c) Tế bào máu và huyết tương. 

d) Hồng cầu và huyết tương. 


71 






2- Môi trường trong gồm 

a) Máu, huyết tương. 

b) Bạch huyết, máu. 

c) Máu, nước mô, bạch huyết. 

d) Các tế bào máu, chất dinh dưỡng. 

3- Vai trò của môi trường trong: 

a) Bao quanh tế bào để bảo vệ tế bào. 

b) Giúp tế bào trao đổi chất với bên ngoài. 

c) Tạo môi trường lỏng để vận chuyển các chất. 

d) Giúp tế bào thải các chất thừa trong quá trình sống. 

V. Dặn dò 

• Học bài trả lời câu hỏi SGK. 

• Đọc mục "Em có biết"! 

• Tìm hiểu về tiêm phòng bệnh dịch trẻ em và một số bệnh khác. 


Bài 14 


Bạch cầu - miễn dịch 


i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• HS trả lời được 3 hàng rào phòng thủ bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân 
gây nhiễm. 

• Trình bày khái niệm miễn dịch. 

• Phân biệt được miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo. 

• Có ý thức tiêm phòng bệnh dịch. 

2. Kỹ năng 


72 




Rèn một số kỹ năng: 

• Quan sát tranh hình SGK, nghiên cứu thông tin —» phát hiện kiến thức. 

• Kỹ năng khái quát hóa kiến thức. 

• Vận dụng kiến thức giải thích thực tế. 

• Hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ cơ thể, rèn luyện cơ thể, tăng khả năng miễn dịch. 

II. Đồ dùng dạy - học 

GV: + Tranh phóng to hình 14.1, 14.2, 14.3. 

+ Tư liệu về miễn dịch. 

* Thông tin liên quan đến hài: LIM PHÔ bào là những tế bào rất nhạy 
cảm với kháng nguyên. Kháng nguyên có nhiều loại khác nhau. Khi LIM 
PHÔ bào gặp kháng nguyên, nó có khả năng nhận dạng tức là phát hiện 
được kháng nguyên đặc hiệu của nó. LIM PHÔ bào sau khi tiếp xúc với 
kháng nguyên và dược hoạt hóa sẽ tiếp tục phát triển theo 2 hướng: 

+ Hướng thứ nhất: Nó biệt hóa thành 1 nguyên bào, sau đó nguyên bào 
biệt hóa thành Tế bào đao phủ có khả năng tiêu diệt tế bào ngoại lai (trường 
hợp ghép)đã xâm nhập vào cơ thể và mang kháng nguyên tới bằng độc tố nó 
tiết ra. 

+ Hướng thứ hai: LIM PHÔ T đã được biệt hóa sẽ sinh sản nhiều lần để 
tạo ra thêm nhiều LIM PHÔ bào nhỏ. Những LIM PHÔ bào thuộc thế hệ 
mới này được gọi là tế bào có trí nhớ, vì trong quá trình hình thành chúng đã 
được chương trình hóa phản ứng đối với kháng nguyên đặc biệt đã làm cho 
tế bào LIM PHÔ trước biến thành nguyên bào. Trong số các tế bào có trí 
nhớ, một số vẫn ở lại trong mô bạch huyết một thời gian dài. Điều này giải 
thích nguyên nhân khiến cho mảnh ghép đồng loại lần 2 bị thải nhanh 
chóng hơn —> như vậy phản ứng LIM PHÔ bào T với kháng nguyên không 
phải là sự tạo ra kháng thể, mà sinh ra các tế bào có khả năng tiêu diệt tế 
bào lạ mang kháng nguyên, hoặc sinh ra tế bào có trí nhớ. 


73 



III. Hoạt động dạy - học 

1. Kiểm tra bài cũ 

• GV: + Thành phần của máu, chức năng của huyết tương và bạch cầu? 

+ Môi trường trong có vai trò gì? 

2. Bài mới 

Mở bài: Khi em bị mụn ở tay, tay sưng tấy và đau vài hôm rồi khỏi, 
trong nách có hạch. Vậy do đâu mà tay khỏi đau? Hạch ở trong nách là gì? 

Hoạt động 1 

Tìm hiểu các hoạt động chủ yếu của bạch cầu 
Trong bảo vệ cơ thể chống lại tác nhân gây nhiễm 

Mục tiêu: Chỉ ra 3 hàng rào phòng thủ bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân 
gây bệnh đó là: Đại thực bào, LIM PHÔ B, LIM PHÔ T. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu câu hỏi: 

- HS nghiên cứu thông 


+ Thế nào là kháng 

tin, quan sát hình 14.2 


nguyên, kháng thể? 

SGK tr.45 tự trả lời câu 


+ Sự tương tác giữa kháng 

hỏi —> HS khác bổ 


nguyên và kháng thể 
theo cơ chế nào? 

sung —> rút ra kết luận. 

* Kết luận 1: 

- Kháng nguyên là 
phân tử ngoại lai 
có khả năng kích 
thích cơ thể tiết 
kháng thể. 

- Kháng thể: Là 
những phân tử 
Prôtêin do cơ thể 


74 







- GV nêu câu hỏi: 

+ Vi khuẩn, vi rút, khi 
xâm nhập vào cơ thể sẽ 
gặp những hoạt động 
nào của bạch cầu? 

+ Sự thực bào là gì? 
Những loại bạch cầu 
nào thường tham gia 
thực bào? 

+ Tế bào B đã chống lại 
các kháng nguyên bằng 
cách nào? 

+ Tế bào T đã phá hủy 
các tế bào cơ thể nhiễm 
vi khuẩn, vi rút bằng 
cách nào? 

- GV nhận xét phần trao 
đổi của các nhóm và 
giảng giải thêm kiến 
thức như ở thông tin bổ 
sung để HS có cái nhìn 
khái quát hơn. 

- Quay trở lại vấn đề mở 
bài, em hãy giải thích: 
Hiện tượng mụn ở tay 
sưng tấy rồi tự khỏi. 


- GV liên hệ với căn 


- Cá nhân đọc thông tin, 
kết hợp quan sát hình 
14.1, 14.3, 14.4 tr.45, 
46 SGK —» ghi nhớ 
kiến thức. 

- Trao đổi nhóm hoàn 
thành câu trả lời. 

- Đại diện nhóm trình 
bày trên tranh —> nhóm 
khác nhận xét bổ sung 
(nhiều nhóm trình bày) 


- HS trình bày lại đầy đủ 
3 hàng rào phòng thủ 
bảo vệ cơ thể. 

- HS vận dụng kiến thức 
trả lời. 

+ Do hoạt động của bạch 
cầu đã tiêu diệt vi 
khuẩn ở mụn. 

+ Hạch ở nách là đó là 
bạch cầu được huy 
động đến. 


tiết ra chống lại 
kháng nguyên 
- Cơ chế: Chìa khóa 
ổ khóa. 


* Kết luận 2: Bạch 
cầu tham gia bảo 
vệ cơ thể bằng 
cách: 

- Thực bào: Bạch 
cầu hình thành 
chân giả bắt và 
nuốt vi khuẩn rồi 
tiêu hóa 

+ LIM PHÔ B: Tiết 
kháng thể vô hiệu 
hóa vi khuẩn 

+ LIM PHÔ T: Phá 
hủy tế bào đã bị 
nhiễm vi khuẩn 
bằng cách nhận 


75 



bệnh thế kỉ AIDS để 
HS tự giải thích 


diện và tiếp xúc 
với chúng. 


Hoạt động 2 
Miễn dịch 

Mục tiêu: HS nắm được khái niệm miễn dịch, phân biệt được miễn dịch 
tự nhiên và miễn dịch nhân tạo. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu một ví dụ: Khi 
có dịch đau mắt đỏ một 
số người mắc bệnh, 
nhiều người không bị 
mắc. Những người 
không mắc đó có khả 
năng miễn dịch với 
bệnh dịch này? 

- GV hỏi: 

+ Miễn dịch là gì? 

(GV lưu ý: HS thường 
không chú ý hiện 
tượng là môi trường 
xung quanh có mầm 
bệnh). 

- HS nghiên cứu thông 
tin trong SGK —> ghi 
nhớ kiến thức. 

- Trao đổi nhóm thống 
nhất câu trả lời. 

- Đại diện nhóm trình 
bày, nhóm khác bổ 
sung. 

Kết luận 

- GV nêu câu hỏi: 

- HS nghiên cứu SGK 

- Miễn dịch: Là 

+ Có những loại miễn 

kết hợp kiến thức thực 

khả năng không 

dịch nào? 

tế, và các thông tin trên 

mắc một số bệnh 

+ Sự khác nhau giữa các 

phim ảnh —» trao đổi 

của người dù 

loại miễn dịch đó là gì? 

nhóm —> thống nhất 
câu trả lời. 

sống ở môi trường 
có vi khuẩn gây 
bệnh. 

Có 2 loại miễn dịch: 


76 







- GV giảng giải về 

- Đại diện nhóm trình 

+ Miễn dịch tự 

vắcxin: 

bày —> nhóm khác bổ 

nhiên: Khả năng 

+ Yêu cầu HS liên hệ 

sung. 

tự chống bệnh 

bản thân và thực tế 


của co thể (Do 

+ Em hiểu gì về dịch 


kháng thể). 

SARS và dịch cúm do 


+ Miễn dịch nhân 

vi rút H5N1 gây ra vừa 


tạo: Tạo cho co 

qua? 


thể khả năng 

+ Hiện nay trẻ em đã 


miễn dịch bằng 

được tiêm phòng 


Vắc xin. 

những bệnh nào? và 
kết quả như thế nào? 

- HS đoc kết luân SGK. 



iV. Kiểm tra đánh giá 

Hãy đánh dấu nhân vào câu trả lời đúng 

1- Hãy chọn 2 loại bạch cầu tham gia vào quá trình thực bào. 

a) Bạch cầu trung tính 

b) Bạch cầu ưa kiềm 

c) Bạch cầu đon nhân 

d) LIM PHÔ bào. 

2- Hoạt động nào là hoạt động của LIM PHÔ B 

a) Tiết kháng thể vô hiệu hóa kháng nguyên 

b) Thục bào bảo vệ co thể 

c) Tự tiết chất bảo vệ co thể 

d) Di chuyển đến chỗ có vi khuẩn. 

3- Tế bào T phá hủy tế bào co thể bị nhiễm bằng cách nào? 

a) Tiết men phá hủy màng 

b) Dùng phân tử Prôtêin đặc hiệu 

c) Dùng chân giả tiêu diệt 

d) Sử dụng chất đặc biệt. 


77 





y. Dặn dò 

• Học bài trả lời câu hỏi SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?" 

• Tìm hiểu về cho máu và truyền máu. 


Bài 15 


Đông máu và nguyên tắc truyền máu 


i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• HS trình bày được cơ chế đông máu và vai trò của nó trong bảo vệ 
cơ thể. 

• Trình bày được các nguyên tắc truyền máu và cơ sở khoa học của nó. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng: 

• Quan sát sơ đồ thí nghiệm tìm kiến thức. 

• Hoạt động nhóm. 

• Vận dụng lý thuyết giải thích các hiện tượng liên quan đến đông máu 
trong đời sống. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức giữ gìn, bảo vệ cơ thể, biết xử lý khi bị chảy máu và giúp 
đỡ người xung quanh. 

II. Đồ dùng dạy - học 

GV: + Chuẩn bị tranh hình phóng to SGK (48, 49), máy chiếu hay bảng phụ. 


78 




+ Phiếu học tập: "Tìm hiểu về hiện tượng đông máu" 


Tiêu chí 

Nội dung 

1 - Hiện tượng 


2- Cơ chế 


3- Khái niệm 


4- Vai trò 



Iii. Hoạt động dạy - học 

1. Kiểm tra 

• GV: Trình bày cơ chế bảo vệ cơ thể của bạch cầu. 

• HS: Em đã từng tiêm phòng chưa? Nếu có thì là bệnh nào? Em hiểu gì 
về vai trò của văc xin? 

2. Bài mới 

Mở bài: GV có thể nêu vấn đề: Trong lịch sử phát triển y học, con 
người đã biết truyền máu, song rất nhiều trường hợp gây tử vong. Sau này 
chính con người đã tìm ra nguyên nhân bị tử vong, đó là do khi truyền máu 
thì máu bị đông lại. Vậy yếu tố nào gây nên và theo cơ chế nào? —> nghiên 
cứu ở bài 15. 


Hoạt động 1 

Tìm hiểu cơ chế đông máu và vai trò của nó 

Mục tiêu: HS trình bày được cơ chế đông máu và nêu ý nghĩa của đông 
máu đối với đời sống. 

- GV có thể tiến hành theo 2 cách như sau: 

• Cách thứ nhất: 

+ GV cho HS nghiên cứu thông tin trong SGK tr.48. 

+ Trao đổi nhóm. 


79 




+ Hoàn thành bài tập mục ▼ tr.48. 

+ Từ đó qui về các nội dung kiến thức đó là: 

- Hiện tượng đông máu; 

- Khái niệm đông máu; 

- Cơ chế; 

- Vai trò (ý nghĩa) của đông máu; 

• Cách thứ hai 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu: Hoàn 

- Cá nhân tự nghiên cứu 


thành nội dung phiếu 

thông tin và sơ đồ 


học tập 

- GV chữa bài bằng cách: 

trong SGK tr.48 —> ghi 
nhớ kiến thức. 

- Trao đổi nhóm hoàn 
thành các nội dung. 


+ Các nhóm trình bày bổ 

- Đại diện nhóm trình 


sung. 

bày kết quả (trên máy 


+ Chiếu phiếu học tập 

chiếu), thuyết minh sơ 


của HS rồi bổ sung 

đồ cơ chế đông máu. 


hoàn thiện. 

- Nhóm khác theo dõi, 


- GV lưu ý: Cần để 3 

nhận xét bổ sung. 


nhóm trình bày và 

- Cần đi sâu vào cơ chế 


nhiều nhóm bổ sung 

đông máu. 


hoặc là nhóm trùng ý 

- Các nhóm theo dõi 


kiến. 

phiếu kiến thức chuẩn. 


- Sau cùng GV chiếu 
phiếu học tập kiến thức 
chuẩn (hay bảng phụ) 
để HS theo dõi và tự so 
sánh với kết quả của 
nhóm mình, nội dung 
đúng là bao nhiêu %. 

bổ sung. 



80 







Phiếu học tập 

Tìm hiểu về hiện tượng đông máu 


Tiêu chí 

Nội dung 


- Khi bị thương đứt mạch máu —» máu chảy ra một lúc rồi ngừng nhờ một 
khối máu bịt vết thương. 

2- Cơ 

chế 

Tế bào máu —» Tiểu cầu vỡ —» Giải phóng 

Máu En zim 

chảy ị ionCa 

Huyết tương —» Chất sinh tơ máu ^ 

_ —» Tơ máu 
giữ các tế 
bào máu 

í 

Khối máu 
đông 


Đông máu là hiện tượng hình thành khối máu đông hàn kín vết thương 

4- Vai 

trò 

Giúp cơ thể tự bảo vệ chống mất máu khi bị thương 


GV yêu cầu, theo dõi 
phiêud học tập ở tiêu 
chí 2 và cho biết: 

+ Sự đông máu liên quan 
tới yếu tố nào của 
máu? 

+ Tiểu cầu đóng vai trò 
gì trong quá trình đông 
máu? 


Cá nhân tự trả lời câu 
hỏi —» HS khác nhận 
xét và bổ sung (nếu 
cần). 


Kết luận: Nội dung 
kiến thức trong 
phiếu học tập. 


Hoạt động 2 

Các nguyên tắc truyền máu 

Mục tiêu: - HS nắm dược các nhóm máu chính của người. 
- Nêu được các nguyên tắc truyền máu. 


81 











Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu. 

HS nghiên cứu thí 

a. Tìm hiểu các nhóm 

+ Nghiên cứu thí nghiệm 

nghiệm SGK trang 

máu ở người. 

của CaclanStaynơ 

49 => nhận biết 


+ Trả lời câu hỏi: Tại sao 

kiến thức về kháng 


có hiện tượng hồng cầu 

nguyên và kháng 


bị kết dính và không bị 

thể. 


kết dính? 

- Thảo luận nhóm, 
thống nhất ý kiến để 
trả lời câu hỏi, yêu 
cầu nêu được Hồng 
cầu bị kết dính là do 
kháng nguyên trong 
hồng cầu của người 
cho kết dính với 
kháng thể trong 
huyết tương của 
người nhận. 


- GV nhận xét đánh giá 

- Đại diện nhóm trả 


ý kiến các nhóm. 

lời. 


- GV nêu yêu cầu. 

- HS thảo luận 


+ Hoàn thành so đồ phản 

nhanh trong nhóm 


ánh mối quan hệ cho 

để hoàn thành bài 


và nhận giữa các nhóm 

tập. 


máu ở SGK trang 49. 

+ Lý do chọn mối quan 
hệ cho và nhận đó. 

- GV đánh giá kết quả 
và cho điểm nhóm có 
câu trả lời đúng. 

- Đại diện 2 nhóm 
viết sơ đồ trên 
bảng để lóp nhận 
xét, bổ sung. 



82 






* Kết luận 

- ở người có 4 nhóm 
máu. 

- Sơ đồ mối quan hệ 
cho và nhận giữa các 
nhóm máu. 

>7 A - 

0-0-> AB-AB 

^ B- B 

- GV nêu câu hỏi. - HS vận dụng kiến b. Tìm hiểu các nguyên 

+ Máu có cả kháng thức ở mục a rồi tắc cần tuân thủ khi 

nguyên A và B có thể thảo luận để trả lời truyền máu 

truyền cho người có câu hỏi. 

nhóm máu o được - Yêu cầu nêu được, 

không? Vì sao? + Máu có cả A, B 

+ Máu không có kháng không tmyền cho 

nguyên A và B có thể người có nhóm 

truyền cho người có máu o được vì 

nhóm máu o được hay hồng cầu bị kết 

không? Vì sao? dính 

+ Máu không có A, 

B thì truyền được 
cho người có nhóm 
máu o vì không 
gây kết dính hồng 
cầu. 

+ Máu có nhiễm các tác + Máu có nhiễm 
nhân gây bệnh (virút mầm bệnh không 
viêm gan B, HIV...) có được truyền cho 
thể đem truyền cho người khác vì mầm 
người khác được bệnh sẽ lây lan. 
không? vì sao. - Đại diện nhóm trình 

bày đáp án —> lốp 
nhận xét bổ sung. 


- GV yêu cầu HS khái 
quát kiến thức về các 
nhóm máu. 


83 



- GV nhận xét đánh giá 


* Kết luận: Khi truyền 

và yêu cầu HS khái 


máu cần tuân thủ các 

quát kiến thức. 


nguyên tắc. 

+ Lựa chọn nhóm máu 
cho phù hợp. 

* Liên hệ 


+ Kiểm tra mầm bệnh 

- Khi bị chảy máu vấn 


trước khi truyền máu. 

đề đầu tiên cần giải 


* HS đọc kết luận cuối 

quyết là gì? 

- Việc xét nghiệm máu 
để biết dược nhóm máu 
có ý nghĩa như thế 
nào? 


bài trang 50. 


iV. Kiểm tra đánh giá 

HS làm bài tập: Hãy đánh dấu vào câu trả lời đúng. 

1- Tế bào nào tham gia vào quá trình đông máu: 

a) Hồng cầu 

b) Bạch cầu 

c) Tiểu cầu 

d) Limphô. 

2- Máu không đông được là do: 

a) To máu 

b) Huyết tương 

c) Bạch cầu 

d) Hồng cầu. 

3- Người có nhóm máu AB không truyền được cho người có nhóm máu o, 
A, B vì 

a) Nhóm máu AB, hồng cầu có cả A và B 

b) Nhóm máu AB huyết tương không có a, p 

c) Nhóm máu AB ít người có 

d) Nhóm máu AB hay bị kết dính. 


84 





y. Dặn dò 

• Học bài trả lời câu hỏi SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?" 

• Ôn lại kiến thức hệ tuần hoàn ở lớp thú. 


Bài 16 


Tuần hoàn máu 
và lưu thông bạch huyết 


i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• HS trình bày được các thành phần cấu tạo của hệ tuần hoàn máu và vai 
trò của chúng. 

• HS nắm được các thành phần cấu tạo của hệ bạch huyết và vai trò của 
chúng. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng: 

• Quan sát tranh hình phát hiện kiến thức. 

• Kỹ năng hoạt động nhóm. 

• Vận dụng lý thuyết vào thực tế: xác định vị trí của tim trong lồng ngực. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ tim, tránh tác động mạnh vào tim. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh phóng to hình 16.1, 16.2, tranh hệ tuần hoàn có thêm phần 
bạch huyết. 


85 



• Nếu có sơ đồ động hệ tuần hoàn, băng hình về sự lưu chuyển của môi 
trường trong. 

III. Hoạt động dạy - học 

1. Kiểm tra bài cũ 

GV: Em hãy cho biết các thành phần cấu tạo của hệ tuần hoàn máu? 

2. Bài mới 

Mở bài: GV cho HS lên bảng chỉ trong tranh các thành phần của hệ 
tuần hoàn máu. Vậy máu lưu thông trong cơ thể như thế nào và tim có vai 
trò gì? 

Hoạt động 1 

Tìm hiểu khái quát về hệ tuần hoàn máu 
Mục tiêu: - HS chỉ ra được các phần của hệ tuần hoàn máu. 


- Tim 4 ngăn, hệ mạch. 

- Hoạt động của hệ tuần hoàn là con đường đi của máu. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu câu hỏi: 

- Cá nhân tự nghiên cứu 

a- Cấu tạo hệ tuần 

+ Hệ tuần hoàn gồm 

hình 16.1 SGK tr.51 -> 

hoàn 

những thành phần nào? 

ghi nhớ kiến thức. 


+ Cấu tạo mỗi thành 

- Trao đổi nhóm —> 


phần đó như thế nào? 

thống nhất câu trả lời. 
Yêu cầu: 

+ Số ngăn tim, vị trí, 
màu sắc. 

+ Tên động mạch, tĩnh 
mạch chính. 


- GV cho lớp chữa bài. 

- Đại diện nhóm trình 
bày kết quả, bằng cách 
chỉ và thuyết minh trên 
tranh phóng to. 



86 







- GV đánh giá kết quả 
của các nhóm và phải 
lưu ý HS: 

+ Với tim: Nửa phải 
chứa máu đỏ thẫm 
(màu xanh trên tranh), 
nửa trái chứa máu đỏ 
tươi (màu đỏ trên 
tranh) 

+ Còn hệ mạch: Không 
phải màu xanh là tĩnh 
mạch, màu đỏ là máu 
động mạch 


- GV yêu cầu: Trả lời 3 
câu hỏi mục ▼ SGK 
tr.51. 


- Các nhóm theo dõi, 
nhận xét và bổ sung 
(nếu cần) —> HS tự rút 
ra kết luận. 


- HS quan sát hình 16.1 
lun ý chiều đi của mũi 
tên và màu máu trong 
động mạch, tĩnh mạch. 

- Trao đổi nhóm —> 
thống nhất câu trả lời. 

Yêu cầu: 

+ Điểm xuất phát và kết 


Kết luận: Hệ tuần 
hoàn gồm tim và 
hệ mạch. 

- Tim: 

+ Có 4 ngăn: 2 tâm 
thất, 2 tâm nhĩ. 

+ Nửa phải chứa 
máu đỏ thẫm, nửa 
trái chứa máu đỏ 
tươi. 

- Hệ mạch: 

+ Động mạch: xuất 
phát từ tâm thất 

+ Tĩnh mạch: Trở 
về tâm nhĩ. 

+ Mao mạch: Nối 
động mạch và 
tĩnh mạch. 

b- Vai trò của hệ 
tuần hoàn 


- GV quan sát các nhóm 
—> nhắc nhở nhóm yếu 


87 



để hoàn thành bài tập. 


thúc của mỗi vòng tuần 
hoàn. 

+ Hoạt động trao đổi tại 
phổi và các cơ quan 
trong cơ thể. 

- GV cho lớp chữa bài. - Đại diện nhóm trình 

bày kết quả trên tranh 
—> các nhóm nhận xét 
bổ sung. 

- GV đánh giá kết quả —> HS tự rút ra kết luận, 
của các nhóm, bổ sung 

kiến thức cho hoàn 
chỉnh. (Nếu có sơ đồ 
động hay băng hình thì 
GV có thể cho HS 
quan sát trước —> đối 
chiếu với kiến thức hay 
là để củng cố bài). 


Kết luận: 

- Tim làm nhiệm 
vụ co bóp tạo lực 
đẩy —> đẩy máu. 

- Hệ mạch: Dẫn 
máu từ tim đến 
các tế bào và từ 
các tế bào trở về 
tim. 

+ Vòng tuần hoàn 
lớn: Từ tâm thất 
trái —> cơ quan 
(trao đổi chất) —» 
Tâm nhĩ phải. 

+ Vòng tuần hoàn 
nhỏ: Từ tâm thất 
phải —> phổi (trao 
đổi khí) —» tâm 
nhĩ trái. 

- Máu lun thông 
trong toàn bộ cơ 
thể là nhờ hệ tuần 
hoàn. 


88 



Hoạt động 2 

Tìm hiểu về hệ bạch huyết 

Mục tiêu: HS chỉ ra đựoc cấu tạo và vai trò của hệ bạch huyết trong 
việc luân chuyển môi trường trong và tham gia bảo vệ cơ thể. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV cho HS quan sát 
tranh —> giới thiệu về 
hệ bạch huyết để HS 
nắm được một cách 
khái quát hệ bạch 
huyết. 

- GV nêu câu hỏi: 

+ Hệ bạch huyết gồm 
những thành phần cấu 
tạo nào? 

- GV nhận xét phần trả 
lời của HS. 

- HS nghiên cứu hình 
16.2 và thông tin SGK 
tr.52 —> trả lời câu hỏi 
bằng cách chỉ trên 
tranh vẽ. 

a- Cấu tạo hệ hạch 
huyết 

- GV giảng giải thêm: 

- HS khác nhận xét bổ 

Kết luận: Hệ bạch 

Hạch bạch huyết như 
một máy lọc, khi bạch 
huyết chảy qua các vật 
lạ lọt vào cơ thể được 
giữ lại. Hạch thường 
tập trung ở cửa vào các 
tạng, các vùng khớp. 

sung —> rút ra kết luận. 

huyết gồm: 

- Mao mạch bạch 
huyết. 

- Mạch bạch huyết, 
tĩnh mạch máu. 

- Hạch bạch huyết. 

- ống bạch huyết 
tạo thành 2 phân 
hệ: Phân hệ lớn 
và phân hệ nhỏ. 

- GV nêu câu hỏi: 

- HS nghiên cứu SGK —> 

h- Vai trò của hệ 

+ Mô tả đường đi của 
bạch huyết trong phân 
hệ lớn và nhỏ? 

trao đổi nhóm hoàn 
thành câu trả lời. 

Yêu cầu: Chỉ ra điểm thu 

bạch huyết 


89 







+ Hệ bạch huyết có vai 
trò gì? 


- GV giảng giải thêm: 
Bạch huyết có thành 
phần tương tự như 
huyết tương, không 
chứa hồng cầu và bạch 
cầu (chủ yếu là dạng 
Lim phô). Bạch huyết 
liên hệ mật thiết với hệ 
tĩnh mạch của vòng 
tuần hoàn máu và bổ 
sung cho nó. 


bạch huyết đầu tiên và 
nơi đổ cuối cùng. 

- Các nhóm trình bày 
trên hình vẽ —> nhóm 
khác nhận xét bổ sung 
(nếu cần) —> HS rút ra 
kết luận. 

Kết luận: 

- Phân hệ bạch 
huyết nhỏ: Thu 
bạch huyết ở nửa 
trên bên phải cơ 
thể —> tĩnh mạch 
máu. 

- Phân hệ bạch 
huyết lớn: thu 
bạch huyết ở 
phần còn lại của 
cơ thể. 


Vai trò: Hệ bạch 
huyết cùng với hệ 
tuần hoàn máu 


thực hiện chu 
trình luân chuyển 
môi trường trong 
của cơ thể và 


Kết luận chung: HS đọc tham gia bảo vệ 
kết luận SGK cơ thể. 


IV. Kiểm tra đánh giá 

• GV treo tranh, sơ đồ hệ tuần hoàn máu và bạch huyết -ỳ Yêu cầu HS 
trình bày cấu tạo và vai trò của từng hệ. 


90 






• GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 3 cuối bài SGK tr.53. 

• GV có thể cho HS làm bài tập trắc nghiệm: Đánh dấu vào câu trả lời 
đúng 

1 - Hệ tuần hoàn gồm: 

a) Động mạch, tĩnh mạch và tim. 

b) Tâm nhĩ, tâm thất, động mạch, tĩnh mạch. 

c) Tim và hệ mạch 

d) Tim, động mạch và bạch huyết. 

2- Máu lưu chuyển trong toàn cơ thể là do: 

a) Tim co bóp đẩy máu vào hệ mạch. 

b) Hệ mạch dẫn máu đi khắp cơ thể. 

c) Cơ thể luôn cần chất dinh dưỡng. 

d) Cả a, b, c. 

3- Điểm xuất phát của hệ bạch huyết là: 

a) Mao mạch bạch huyết. 

b) Các cơ quan trong cơ thể. 

c) Mao mạch bạch huyết ở các cơ quan trong cơ thể 

d) Các ngăn tim. 

V. Dặn dò 

• Học bài trả lời câu hỏi SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?" 

• Ôn tập lại cấu tạo của tim và mạch ở động vật. 

• Kẻ bảng 17.1 tr.54 vào vở. 


91 



Tim và mach máu 


Bài 17 


i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• HS chỉ ra được các ngăn tim (ngoài và trong), van tim. 

• Phân biệt dược các loại mạch máu. 

• Trình bày rõ đặc điểm các pha trong chu kỳ co giãn tim. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng: 

• Tư duy suy đoán, dự đoán. 

• Tổng hợp kiến thức. 

• Vận dụng lý thuyết. Tập đếm nhịp tim lúc nghỉ và sau khi hoạt động. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ tim và mạch, trong các hoạt động tránh làm tổn 
thưong tim, mạch máu. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Mô hình tim (tháo lắp), tim lợn mổ phanh (rõ van tim). 

• Tranh hình 17.2 phóng to, tranh cắt ngang qua động mạch, tĩnh mạch 
(rõ thành mạch). 

• Tranh hình 17.3 SGK tr.56, có thể dùng máy chiếu, phim trong, bút dạ. 

III. Hoạt động dạy - học 

1. Kiểm tra 

• GV: Vai trò của tim trong hệ tuần hoàn máu là gì? 

• GV ; Hệ bạch huyết có vai trò như thế nào? 

2. Bài mới 


92 



Mở bài: Chúng ta đều đã biết tim có vai trò quan trọng, đó là co bóp 
đẩy máu, vậy tim phải có cấu tạo như thế nào để đảm bảo chức năng đẩy 
máu đó. 


Hoạt động 1 
Tìm hiểu cấu tạo của tim 

Mục tiêu: Chỉ ra các ngăn tim, thành co tim, van tim. Cấu tạo phù hợp 
với chức năng. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu câu hỏi: 

- HS tự nghiên cứu hình 

a- Cấu tạo ngoài 

+ Trình bày cấu tạo 

17.1 SGK tr.54 kết hợp 


ngoài của tim? 

với mô hình —» xác 
định cấu tạo tim. 

- Một vài HS trả lời 
(minh họa hình ảnh mô 
hình) HS khác nhận xét 



bổ sung. 

Kết luận: 

- GV bổ sung thêm: có 


- Màng tim bao bọc 

màng tim bao bọc bên 


bên ngoài tim. 

ngoài. 


- Tâm thất lớn —> 
phần đỉnh tim. 

- GV yêu cầu: 

- HS tự dự đoán câu hỏi 

b- Cấu tạo trong 

+ Hoàn thành bảng 17.1 

trên co sở kiến thức bài 


+ Dự đoán xem: ngăn 

trước. 


tim nào có thành co 

- Thống nhất trong nhóm 


dày nhất và ngăn nào 

dự đoán và có lòi giải 


có thành co tim mỏng 

thích (nếu có máy 


nhất? 

chiếu thì một vài nhóm 


+ Dự đoán: Giữa các 
ngăn tim và trong các 
mạch máu phải có cấu 
tạo như thế nào để 
máu chỉ bom theo một 

viết vào phim trong). 



93 







chiều? 

- GV ghi dự đoán của 
một vài nhóm lên bảng 
(Nếu có máy chiếu, 
GV chiếu 1, 2 phim 
của nhóm để cả lóp 
theo dõi). 

- GV phải nắm dược số 
lượng các nhóm có dự 
đoán giống nhau. 

- GV hướng dẫn các 
nhóm bổ dọc tim lợn 
(hay tháo rời mô 
hình tim). 

- GV hỏi: Các em so 
sánh và xem dự đoán 
của nhóm mình đúng 
hay sai? 

- GV cần lưu ý: 

+ Nếu HS dự đoán sai 
thì để các em trình bày 
ý kiến. 

+ Chính các nhóm dự 
đoán đúng sẽ bổ sung 
cho nhóm sai. 

- GV chữa bảng 17.1 —» 
HS tự sửa chữa. 

- GV hỏi: Trình bày cấu 
tạo trong của tim? 


- Đại diện nhóm trình 
bày kết quả dự đoán 
của nhóm. 


- Các nhóm tiến hành mổ 
tim —> phanh rộng quan 
sát. 

- Tự so sánh với dự đoán 
của nhóm. 


- Thảo luận toàn lóp. 

- HS nêu được: 

+ Số ngăn 

+ Thành tim 
+ Van tim 

—> HS tự rút ra kết luận. 


Kết luận: 

- Tim 4 ngăn. 

- Thành cơ tâm thất 
dày hơn thành 


94 



tâm nhĩ (tâm thất 
trái có thành cơ 
dày nhất). 

- Giữa tâm nhĩ với 
tâm thất và giữa 
tâm thất với động 
mạch có van —> 
máu lưu thông 
theo một chiều. 


- GV hỏi: Vậy cấu tạo 
tim phù hợp với chức 
năng thể hiện như thế 
nào? 


- HS trả lời -> HS khác 
bổ sung. 

Yêu cầu: Thành tâm thất 
trái dày nhất vì đẩy 
máu vào động mạch 
chủ đi khắp cơ thể. 


Hoạt động 2 

Tìm hiểu cấu tạo mạch máu 


Mục tiêu: Chỉ ra dược đặc điểm cấu tạo và chức năng của từng loại 
mạch. 


Phiếu học tập 

Cấu tạo và chức năng của mạch máu 


Nội dung 

Động mạch 

Tĩnh mạch 

Mao mạch 

1 - Cấu tạo 

- Thành mạch 

- Lòng trong 

- Đặc điểm khác 




2 - Chức năng 





Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu: 

- Cá nhân tự nghiên cứu 



95 














+ Hoàn thành nội dung 
phiếu học tập, trả lời 
câu hỏi. 

+ Chỉ ra sự khác nhau 
giữa các loại mạch? 

+ Sự khác nhau đó được 
giải thích như thế nào? 

+ GV cho thảo luận toàn 
lớp về kết quả của các 
nhóm. 

+ Đánh giá kết quả và 
hoàn thiện kiến thức. 


hình 17.2 tr.55 SGK. 

- Trao đổi nhóm hoàn 
thành phiếu học tập. 

- Tiếp tục thảo luận trả 
lời câu hỏi. 

Yêu cầu: Sự khác nhau ở 
những nội dung cụ thể 
trong phiếu. 

- Đại diện nhóm trình 
bày, nhóm khác bổ 
sung. 

- HS tự rút ra kết luận. 


Kết luận: Trong 
phiếu học tập. 


Nội dung 

Động mạch 

Tĩnh mạch 

Mao mạch 

1- Cấu tạo 

Mô liên kết 


Mô liên kết 



- Thành mạch 

-3 lớp 4- Cơ trơn 

dày 

-3 lớp 4- Cơ trơn 

mỏng 

- 1 lớp biểu bì 


'Biểu bì 


Biểu bì 


mỏng. 

- Lòng trong 

- Hẹp 


- Rộng 


- Hẹp nhất. 

- Đặc điểm khác 

- Động mạch chủ lớn, 

- Có van 1 chiều 


- Nhỏ phân nhánh 


nhiều động mạch nhỏ 



nhiều 

2- Chức năng 

Đẩy máu từ tim đến các 

Dẫn máu từ khắp 

các tế 

Trao đổi chất với tế 


cơ quan, vận tốc và áp 

bào về tim, vận tốc và áp 

bào 


lực lớn 


lực nhỏ 




Hoạt động 3 

Tìm hiểu hoạt động co dãn của tim 

Mục tiêu: HS nắm được và trình bày rõ đặc điểm các pha trong chu kỳ 
co dãn của tim. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu: 

- Cá nhân nghiên cứu 


+ Làm bài tập " SGK 

SGK tr.56 rồi trao đổi 


tr.56, 57. 

nhóm thống nhất câu 


+ Chu kỳ tim gồm mấy 

trả lời. Yêu cầu nêu 


pha? 

được: 



96 

















+ Sự hoạt động co dãn 
của tim liên quan đến 
sự vận chuyển máu 
như thế nào? 

- GV đánh giá kết quả 
các nhóm —> hoàn 
thiện kiến thức. 

- GV lưu ý để HS nhận 
biết kiến thức: Khi tâm 
nhĩ hay tâm thất co, 
mũi tên chỉ đường vận 
chuyển máu. 

- Trung bình: 75 nhịp/ph 

- GV giải thích thêm: 
Chỉ số nhịp tim phụ 
thuộc vào nhiều yếu 
tố. 

- GV hỏi thêm: Tại sao 
tim hoạt động suốt 
cuộc đời mà không 
mệt mỏi? 

IV. Kiểm tra đánh giá 


+ Một chu kỳ gồm 3 pha, 
thời gian hoạt động 
bằng thời gian nghỉ. 

- Đại diện nhóm trình 
bày kết quả trên tranh 
hình 17.3. 

- Nhóm khác bổ sung. 


- HS dựa vào chu kì tim 
để giải thích câu hỏi. 

- HS đoc kết luân SGK. 


• GV dùng hình phóng to hình 17.4 tr.57 SGK và 
tên: động mạch, tĩnh mạch, tâm nhĩ, tâm thất, van. 

• Gọi một vài HS lên gắn vào tranh cho phù hợp —> 
cho điểm HS làm đúng. 

V. Dặn dò 

• Học bài trả lời câu hỏi và bài tập SGK tr.59. 

• Đọc mục "Em có biết?". 


Kết luận: Chu kì 
tim gồm 3 pha. 

- Pha co tâm nhĩ 
(0,ls): máu từ 
tâm nhĩ —> tâm 
thất. 

- Pha co tâm thất 
(0, 3s): máu từ 
tâm thất vào động 
mạch chủ. 

- Pha dãn chung 
(0,4s): máu được 
hút từ tâm nhĩ —> 
tâm thất. 

các mảnh bìa có ghi 
lớp nhận xét —> GV 


97 



vận chuyển máu qua hệ mạch. 

Vệ sinh hệ tuần hoàn 

i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Trình bày được cơ chế vận chuyển máu qua hệ mạch. 

• Chỉ ra được các tác nhân gây hại cũng như các biện pháp phòng tránh 
và rèn luyện hệ tim mạch. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng: 

• Thu thập thông tin từ tranh hình. 

• Tư duy khái quát hóa. 

• Vận dụng kiến thức vào thực tế. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức phòng tránh các tác nhân gây hại và ý thức rèn luyện tim 
mạch. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh hình SGK. 

• Có thể đĩa về sự hoạt động của tim và vai trò của tim. 

III. Hoạt động dạy - học 

1. Kiểm tra bài cũ 

• GV: Kiểm tra bài tập 3 tr.57. 

• GV: Tim có cấu tạo phù hợp với chức năng như thế nào? 

2. Bài mới 


Bài 18 


98 



Hoạt động 1 

Sự vận chuyển máu qua hệ mạch 

Mục tiêu: HS hiểu và trình bày được cơ chế vận chuyển máu qua hệ 
mạch. 


Hoạt động dạy 

- GV nêu câu hỏi: 

+ Lực chủ yếu giúp máu 
tuần hoàn liên tục và 
theo 1 chiều trong hệ 
mạch được tạo ra từ 
đâu? 

+ Huyết áp trong tĩnh 
mạch rất nhỏ mà máu 
vẫn vận chuyển được 
qua tĩnh mạch về tim là 
nhờ tác động chủ yếu 
nào? 

- GV có thể chia nhỏ câu 
hỏi: 


Hoạt động học 

- Cá nhân tự nghiên cứu 
thông tin và hình 18.1, 
18.2 tr.58 SGK, ghi 
nhớ kiến thức. 

- Trao đổi nhóm —> 
thống nhất câu trả lời. 

Yêu cầu chỉ ra: 

+ Lực đẩy (huyết áp). 

+ Vận tốc máu trong hệ 
mạch. 

+ Phối hợp với van tim. 


Nội dung 


+ Huyết áp là gì? Tại sao 
huyết áp là chỉ số biểu 
thị sức khỏe? 

+ Vận tốc máu ở động 
mạch, tĩnh mạch khác 
nhau là do đâu? 

- GV chữa bài: cho lóp 
thảo luận GV đánh 
giá kết quả, bổ sung 
hoàn thiện kiến thức. 

- Có điều kiện GV cho 
HS xem đĩa CD về sự 
vận chuyển máu nhưng 


Đại diện nhóm trình 
bày đáp án —> nhóm 
khác nhận xét và bổ 
sung. 


Kết luận: Máu vận 
chuyển qua hệ 
mạch là nhờ: sức 
đẩy của tim, áp 
lực trong mạch và 
vận tốc máu. 

- Huyết áp: áp lực 


99 







trước khi xem, GV đưa 
câu hỏi để định hướng 
cho HS. 

GV nhắc HS: chính sự 
vận chuyển máu qua hệ 
mạch là cơ sở để rèn 
luyện bảo vệ tim mạch 
—> chuyển sang hoạt 
động 2. 


của máu lên 
thành mạch (do 
tâm thất co và 
dãn, có huyết áp 
tối đa và huyết áp 
tối thiểu). 

- ở động mạch: 
Vận tốc máu lớn 
nhờ sự co dãn của 
thành mạch. 

- ở tĩnh mạch: máu 
vận chuyển nhờ: 

+ Co bóp của các 
cơ quanh thành 
mạch. 

+ Sức hút của lồng 
ngực khi hít vào. 

+ Sức hút của tâm 
nhĩ khi dãn ra. 

+ Van 1 chiều. 


Hoạt động 2 
Vệ sinh hệ tim mạch 

Mục tiêu: - Nêu dược tác nhân gây hại hệ tim mạch. 

- Cơ sở khoa học của các biện pháp phòng tránh, rèn luyện 
tim mach. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu câu hỏi: 

+ Hãy chỉ ra tác nhân 
gây hại cho hệ tim 
mạch? 

+ Trong thực tế em đã 
gặp người bị tim mạch 

- Cá nhân nghiên cứu 
thông tin trong SGK 
tr.59 —» ghi nhớ kiến 
thức. 

- Trao đổi nhóm thống 
nhất câu trả lời. 

a- Các tác nhân 
gây hại cho hệ 
tim mạch 


100 







chưa? và như thế nào? 

- GV cho các nhóm thảo 
luận, lưu ý liên hệ thực 
tế 

- GV đánh giá và bổ 
sung kiến thức. 


- GV yêu cầu: 

+ Cần bảo vệ tim mạch 
như thế nào? 

+ Có những biện pháp nào 
rèn luyện tim mạch.? 

+ Bản thân em đã rèn 
luyện chưa? và đã rèn 
luyện như thế nào? 

+ Nếu em chưa có hình 
thức rèn luyện thì qua bài 
học này em sẽ làm gì? 

- GV cho HS thảo luận 
—> lưu ý tới kế hoạch 
rèn luyện của HS. 


- Đại diện nhóm trình 
bày —> nhóm khác 
nhận xét, bổ sung. 

- HS có thể kể: nhồi máu 
co tim, mỡ cao trong 
máu, huyết áp cao, 
huyết áp thấp. 


- HS nghiên cứu thông 
tin và bảng 18.2 SGK 
tr.59, 60. 

- Trao đổi nhóm thống 
nhất câu trả lời. 

- Biện pháp rèn luyện là 
của mỗi HS cho phù 
hợp. 

- Các nhóm trình bày và 
một số cá nhân nêu ý 
kiến —» nhóm khác bổ 
sung. 


Kết luận: Có nhiều 
tác nhân bên 
ngoài và trong có 
hại cho tim mạch. 

- Khuyết tật tim, 
phổi xo. 

- Sốc mạnh, mất 
máu nhiều, sốt 
cao... 

- Chất kích thích 
mạnh, thức ăn 
nhiều mõ động 
vật. 

- Do luyện tập thể 
thao quá sức. 

- một số vi rút, vi 
khuẩn. 

b- Biện pháp bảo 
vệ và rèn luyện hệ 
tỉm mạch 


Kết luận: 

- Tránh các tác 


101 




- HS đọc kết luận cuối 

nhân gây hại. 

- Tạo cuộc sống 
tinh thần thoải 
mái, vui vẻ. 

- Lựa chọn cho mình 
một hình thức rèn 
luyện phù hợp. 

- Cần rèn luyện 
thường xuyên để 


bài. 

nâng dần sức chịu 



đựng của tim 
mach và cơ thể. 


IV. Kiểm tra đánh giá 

GV cho HS trả lời câu hỏi 1 và 4 cuối bài. 

V. Dặn dò 

• Học bài trả lời câu hỏi SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?". 

• Chuẩn bị thực hành theo nhóm: băng, gạc, bông, dây cao su, vải mềm. 


Bài 19 


Thực hành: Sơ cứu cầm máu 


i. Mục tiêu 

• Phân biệt vết thưong làm tổn thương động mạch, tĩnh mạch, mao mạch 

• Rèn kỹ năng: 

+ Băng bó vết thương. 

+ Biết cách ga rô và nắm được những qui định khi đặt ga rô. 


102 






II. Đồ dùng dạy - học 

• GV: Chuẩn bị đầy đủ: Băng, gạc, bông, dây cao su mỏng, vải mềm 
sạch. 

• HS: Chuẩn bị theo nhóm 4 người như trên. 

III. Hoạt động dạy - học 

1. Kiểm tra 

GV yêu cầu tổ truởng kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm. 

2. Bài mới 

Mở bài: GV nêu vấn đề: chúng ta đã biết vận tốc máu ở mỗi loại mạch 
là khác nhau, vậy khi bị tổn thưong chúng ta xử lý như thế nào? 

Hoạt động 1 

Tìm hiểu về các dạng chảy máu 


Hoạt động dạy 

- GV thông báo về các 
dạng chảy máu là: 

+ Chảy máu mao mạch. 

+ Chảy máu tĩnh mạch. 

+ Chảy máu động mạch. 

- Em hãy cho biết biểu 
hiện của các dạng chảy 
máu đó? 

- GV giúp HS hoàn thiện 
kiến thức. 


Hoạt động học 

- Cá nhân tự ghi nhận 3 
dạng chảy máu. 

- Bằng kiến thức thực tế 
và suy đoán —> trao đổi 
nhóm trả lời câu hỏi. 

- Đại diện nhóm trình 
bày, nhóm khác bổ 
sung. 


Nội dung 


Có 3 dạng chảy 

máu: 

- Chảy máu mao 
mạch: máu chảy 
ít, chậm. 

- Chảy máu tĩnh 
mạch: máu chảy 
nhiều hon, nhanh 
hơn. 

- Chảy máu động 
mạch: máu chảy 


103 







nhiều, mạnh, 
thành tia. 


Hoạt động 2 
Tập băng bó vết thương 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

GV yêu cầu: 

Các nhóm tiến hành. 

a- Băng bó vết 

- Khi bị chảy máu ở lòng 

+ Bước 1: Cá nhân tự 

thương ở lòng bàn 

bàn tay thì băng bó như 

nghiên cứu SGK tr.61. 

tay (Chảy máu 

thế nào? 

+ Bước 2: Mỗi nhóm 

mao mạch và tĩnh 

- GV quan sát các nhóm 

tiến hành băng bó theo 

mạch). 

làm việc —> giúp đỡ 

hướng dẫn. 


nhóm yếu. 

+ Bước 3: Đại diện một 
số nhóm trình bày các 
thao tác và mẫu của 
nhóm —> các nhóm 
khác nhận xét. 

Yêu cầu: 


- GV cho các nhóm đánh 

+ Mẫu gọn, đẹp. 


giá kết quả lẫn nhau. 

+ Không gây đau cho 

* Các bước tiến 

- GV công nhận đánh 

nạn nhân. 

hành: Như SGK 

giá đúng và phân tích 


tr.61. 

đánh giá chưa đúng 


* Lưu ý: Sau khi 

của các nhóm. 


băng nếu vết 
thương vẫn chảy 
máu -> đưa nạn 
nhân đến bệnh 
viện. 

- GV yêu cầu: Khi bị 

- Các nhóm tiến hành 

b- Băng bó vết 

thương chảy máu ở 

theo 3 bước tương tự 

thương ở cổ tay 

động mạch cần băng 

như mục a. 

(Chảy máu ở 

bó như thế nào? 

- Tham khảo thêm hình 
19.1 SGK. 

Yêu cầu: 

+ Mẫu băng gọn, không 

động mạch) 


104 







chặt quá, không lỏng 
quá. 

+ Vị trí dây ga rô cách 
vết thương không quá 
gần và không xa. * Các bước tiến 

hành: Như SGK 
tr.62. 

* Lưu ý: 

+ Vết thương chảy 
máu động mạch ở 
tay, chân mới 
buộc dây ga rô. 

+ Cứ 15 phút nới 
dây ga rô ra và 
buộc lại. 

+ Vết thương ở vị 
trí khác, ấn tay 
vào động mạch 
gần vết thương 
nhưng về phía 
trên. 

Hoạt động 3 
Viết thu hoạch 

GV yêu cầu về nhà mỗi HS viết báo cáo theo mẫu SGK tr.63 

ĨV. Đánh giá giờ học 

GV đánh giá chung về: + Phần chuẩn bị. 

+ ý thức học tập. 

+ Kết quả (mẫu HS tự làm). 

V. Dặn dò 

• Hoàn thành báo cáo. 

• Ôn tập cấu tạo hệ hô hấp ở lóp dưới. 


- GV cũng để các nhóm 
tự đánh giá. 

- Cuối cùng GV công 
nhận đánh giá đúng và 
chưa đúng. 


105 



Chương IV 
Hô hấp 


Bài 20 


Hô hấp và các cơ quan hô hấp 


i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• HS trình bày được khái niệm hô hấp và vai trò của hô hấp với cơ thể 
sống. 

• Xác định được trên hình các cơ quan hô hấp ở người và nêu được chức 
năng của chúng. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng: 

• Quan sát tranh hình, sơ đồ phát hiện kiến thức. 

• Hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ cơ quan hô hấp. 

II. Đồ dùng dạy - học 

Mô hình cấu tạo hệ hô hấp, tranh phóng to hình SGK từ 20.1 —> 20.3. 

III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Như sách hướng dẫn. 


106 





Hoạt động 1 
Tìm hiểu về hô hấp 

Mục tiêu: - HS trình bày được khái niệm hô hấp. 

- Thấy được vai trò của hô hấp với cơ thể sống. 


Hoạt động dạy 

- GV nêu câu hỏi: 

+ Hô hấp là gì? 

+ Hô hấp gồm những 
giai đoạn chủ yếu nào? 

+ Sự thở có ý nghĩa gì 
với hô hấp? 

+ Hô hấp có liên quan 
như thế nào với các 
hoạt động sống của tế 
bào và cơ thể? 

- GV phải bao quát lóp, 
giảng giải thêm cho 
nhóm yếu. 

- GV đánh giá kết quả 
các nhóm và hoàn 
thiện kiến thức. 


Hoạt động học 

- Cá nhân tự nghiên cứu 
thông tin, hình 20.1 
SGK tr.64 —> ghi nhớ 
kiến thức. 

- Trao đổi nhóm —> 
thống nhất câu trả lời. 


- Đại diện nhóm trình 
bày kết quả, nhóm 
khác nhận xét bổ sung. 


Nội dung 


-Với câu hỏi thứ tư GV 
nên viết sơ đồ cụ thể để 
giải thích về vai trò của 
hô hấp. 

Gluxit+ 0 2 —^ zim -> 
ATP + C0 2 + H 2 0 
ATP —> cần cho mọi 
hoạt động của tế bào 
cơ thể. 


- HS theo dõi sơ đồ và 
hoàn thiện kiến thức. 


—> HS tự rút ra kết luận 
về hô hấp và vai trò 
của hô hấp. 


Kết luận: 

- Hô hấp là quá 
trình cung cấp 
Oxy cho các tế 


107 







bào cơ thể và thải 
khí cácbôníc ra 
ngoài. 

- Nhờ hô hấp mà 
Oxy dược lấy vào 
để ôxi hóa các 
hợp chất hữu cơ 
tạo ra năng lượng 
cần cho mọi hoạt 
động sống của cơ 
thể. 

- Hô hấp gồm 3 
giai đoạn: sự thở, 
trao đổi khí ở 
phổi, trao đổi khí 
ở tế bào. 

Hoạt động 2 

Các cơ quan trong hệ hô hấp của người 
và chức năng hô hấp của chúng 

Mục tiêu: HS phải nắm và trình bày được các cơ quan hô hấp, và thấy 
rõ cấu tạo phù hợp với chức năng. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu câu hỏi: Hệ hô 
hấp gồm những cơ 
quan nào? cấu tạo của 
các cơ quan đó? 

- Cá nhân tự nghiên cứu 
bảng 20 quan sát mô 
hình, tranh —» xác định 
các cơ quan hô hấp. 



- Một số HS trình bày và 
chỉ trên mô hình các cơ 
quan hô hấp. 

- HS khác theo dõi, nhận 
xét và bổ sung —> rút ra 

Kết luận 1: Cơ 
quan hô hấp gồm: 


108 







kết luận. 


- GV tiếp tục nêu yêu 
cầu: 

+ Những đặc điểm cấu 
tạo nào của các co 
quan trong đường dẫn 
khí có tác dụng làm 
ẩm, ấm không khí, bảo 
vệ? 

+ Đặc điểm cấu tạo nào 
của phổi làm tăng diện 
tích bề mặt trao đổi 
khí? 

+ Chức năng của đường 
dẫn khí và 2 lá phổi? 


- GV nhận xét đánh giá 
kết quả các nhóm. 

- GV giảng giải thêm: 

+ Trong suốt đường dẫn 
khí đều có hệ thống 
mao mạch và lóp chất 
nhầy. 


- HS tiếp tục trao đổi 
nhóm —> thống nhất 
câu trả lời. Yêu cầu 
nêu được: 

+ Mao mạch —> làm ấm 
không khí. 

+ Chất nhầy —> làm ẩm 
không khí. 

+ Lông mũi —> ngăn bụi. 

+ Phế nang —> làm tăng 
diện tích trao đổi khí. 

- Đại diện nhóm trình 
bày, nhóm khác nhận 
xét và bổ sung. 


- Đường dẫn khí 

- Hai lá phổi 
như bảng 20. 


109 



+ Cấu tạo phế nang và 
hoạt động trao đổi khí 
ở phế nang 

—> HS tự rút ra kết luận 

Kết luận 2: 

- Đường dẫn khí có 
chức năng dẫn 
khí vào và ra, 
ngăn bụi, làm ẩm, 
ấm không khí. 

- Phổi: thực hiện 

- GV hỏi thêm: 

- HS trao đổi nhóm trả 

trao đổi khí giữa 

+ Đường dẫn khí có 
chức năng làm ấm 
không khí, vậy tại sao 
mùa đông đôi khi 
chúng ta vẫn bị nhiễm 
lạnh vào phổi? 

+ Chúng ta cần có biện 
pháp gì để bảo vệ cơ 
quan hô hấp? 

lời câu hỏi. 

cơ thể và môi 
trường ngoài. 


IV. Kiểm tra đánh giá 

GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 

• Thế nào là hô hấp? Vai trò của hô hấp với các hoạt động của cơ thể. 

• Cấu tạo các cơ quan hô hấp phù hợp với chức năng như thế nào? 

V. Dặn dò 

• Học bài trả lời câu hỏi SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?". 


110 





Hoạt động hô hấp 


Bài 21 


i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• HS trình bày được các đặc điểm chủ yếu trong cơ chế thông khí ở phổi. 

• Trình bày được cơ chế trao đổi khí ở phổi và ở tế bào. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng: 

• Quan sát tranh hình và thông tin phát hiện kiến thức. 

• Vận dụng kiến thức liên quan giải thích hiện tượng thực tế. 

• Hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ rèn luyện cơ quan hô hấp để có sức khỏe tốt. 

II. Đồ dùng dạy - học: 

• Tranh hình SGK phóng to. 

. Bảng 21 (tr.69 SGK). 

• Sơ đồ vận chuyển máu trong hệ tuần hoàn, tranh vẽ hình sách GV 

tr.no. 

III. Hoạt động dạy - học 
1. Kiểm tra 

• GV: Các cơ quan hô hấp có cấu tạo phù hợp với chức năng như thế 
nào? 

• GV: Hô hấp gồm những giai đoạn nào? mối liên quan giữa các giai 
đoạn đó? 


111 




2. Bài mới 


Hoạt động 1 

Tìm hiểu sự thông khí ở phổi 

Mục tiêu: HS trình bày được cơ chế thông khí ở phổi thực chất là hít 
vào và thở ra. Thấy được sự phối hợp hoạt dộng của các cơ quan: cơ, xương, 
thần kinh... 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu câu hỏi: 

- HS tự nghiên cứu tranh 


+ Vì sao khi các xương 

hình SGK tr.68 —> ghi 


sườn dược nâng lên thì 

nhớ kiến thức. 


thể tích lồng ngực lại 

- Trao đổi nhóm hoàn 


tăng và ngược lại? 

thành câu trả lòi. 


+ Thực chất sự thông khí 

Yêu cầu: 


ở phổi là gì? 

+ Xương sườn nâng lên, 


- GV đánh giá kết quả 

cơ liên sườn và cơ 
hoành co, lồng ngực 
kéo lên, rộng, nhô ra. 

- Đại diện nhóm trình 
bày kết quả, nhóm 
khác theo dõi nhận xét 
và bổ sung. 

—> HS tự rút ra kết luận. 

Kết luận 1: 

các nhóm. 


- Sự thông khí ở 

- GV giảng giải thêm 


phổi nhờ cử động 

bằng hình vẽ như sách 


hô hấp (hít vào. 

hướng dẫn. (GV có thể 


thở ra). 

dùng hình ảnh chiếc 
đèn xếp để HS dễ 
hiểu). 

- GV tiếp tục nêu câu 

- HS nghiên cứu hình 


hỏi thảo luận: 

21.2 và thông tin ở 



112 







+ Các cơ ở lồng ngực đã 

mục "Em có biết?" 


phối hợp hoạt động 

tr.71 —> trao đổi nhóm 


như thế nào để tăng 

hoàn thành câu trả lời. 


giảm thể tích lồng 

- Đại diện nhóm trình 


ngực? 

bày —> nhóm khác bổ 


+ Dung tích phổi khi hít 

sung. 


vào, thở ra bình thường 
và gắng sức có thể phụ 
thuộc vào các yếu tố 
nào? 



- GV giúp HS hoàn thiện 

- HS vận dụng kiến thức 

Kết luận 2: 

kiến thức, giảng giải 

mới học trả lời câu hỏi. 

- Các cơ liên sườn. 

thêm về một số thể tích 


cơ hoành, cơ 

khí. 


bụng phối hợp với 
xương ức, xương 
sườn trong cử 
động hô hấp. 



- Dung tích phổi 



phụ thuộc vào: 
giới tính, tầm vóc. 

- GV hỏi thêm: Vì sao ta 


tình trạng sức 

nên tập hít thở sâu? 

Hoạt động 2 

khỏe, luyện tập... 

Tìm hiểu sự trao đổi khí ở phổi và tế bào 

Mục tiêu: HS phải trình bày được cơ chế trao đổi khí ở phổi và ở tế bào, 

đó là sự khuếch tán của các chất khí: ôxy, cácbônic. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu vấn đề: 

- HS tự nghiên cứu thông 


+ Sự trao đổi khí ở phổi 

tin SGK tr.69, 70 -> 


và ở tế bào thực hiện 
theo cơ chế nào? 

ghi nhớ kiến thức. 



113 







- GV đưa thêm câu hỏi 

gợi ý. 

+ Nhận xét thành phần 
khí (C0 2 , 0 2 ) hít vào 
và thở ra? 

+ Do đâu có sự chênh 
lệch nồng độ các chất 
khí? 

- GV đánh giá kết quả 
của các nhóm. GV cần 
giảng giải vì phần này 
khó. 

- Sau khi HS nhận xét về 
thành phần không khí 
ở bảng 21, GV dùng 
tranh sự vận chuyển 
máu phân tích. 

+ Sự trao đổi khí ở phổi 
thực chất là sự trao đổi 
giữa mao mạch phế 
nang với phế nang, 
nồng độ 0 2 trong mao 
mạch thấp, còn C0 2 
cao và ngược lại. 

+ Sự trao đổi khí ở tế 
bào: là sự trao đổi giữa 
tế bào với mao mạch, 
mà ở tế bào tiêu dùng 
0 2 nhiều nên nồng độ 
0 2 bao giờ cũng thấp, 
còn C0 2 cao. Máu ở 
vòng tuần hoàn lớn đi 
tới các tế bào giàu 0 2 . 


- Trao đổi nhóm —» 
thống nhất ý kiến trả 
lời câu hỏi. 

- Đại diện nhóm trình 
bày, nhóm khác bổ 
sung. Yêu cầu: 

+ 0 2 từ máu —> tế bào. 

+ C0 2 từ tế bào —> máu 
0 2 từ phổi —> máu. 

C0 2 từ máu —> phổi. 


- Các nhóm theo dõi và 
hoàn thiện dần kiến 
thức ở mục này. 


Kết luận: 

- Sự trao đổi khí ở 
phổi: 

+ 0 2 khuếch tán từ 
phế nang vào 
máu. 

+ C0 2 khuếch tán 
từ máu vào phế 
nang. 


114 



—> Có sự chênh lệch 


- Sự trao đổi khí ở 

nồng độ các chất dẫn 


tế bào: 

đến khuếch tán. 


+ 0 2 khuếch tán từ 

- GV hỏi thêm: Giữa sự 


máu vào tế bào. 

trao đổi khí ở tế bào và 


+ CO, khuếch tán 

phổi ở đâu quan trọng 


từ tế bào vào 

hơn? 

- GV lưu ý: HS không 
trả lời đúng thì GV giải 
thích: chính sự tiêu tốn 
0 2 ở tế bào đã thúc đẩy 
sự trao đổi khí ở phổi, 
vậy sự trao đổi khí ở 
phổi tạo điều kiện cho 
sư trao đổi khí ở tế bào. 


máu. 


IV. Kiểm tra đánh giá 

GV cho HS làm bài tập trắc nghiệm: Đánh dấu vào câu trả lời đúng 

1- Sự thông khí ở phổi do: 

a) Lồng ngực nâng lên hạ xuống. 

b) Cử động hô hấp hít vào thở ra. 

c) Thay đổi thể tích lồng ngực. 

d) Cả a, b, c. 

2- Thực chất sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào là: 

a) Sự tiêu dùng 0 2 ở tế bào cơ thể. 

b) Sự thay đổi nồng độ các chất khí. 

c) Chênh lệch nồng độ các chất khí dẫn đến khuếch tán. 

d) Cả a, b, c. 

V. Dặn dò 

Học bài trả lời câu hỏi SGK. 


115 





Vệ sinh hô hấp 


Bài 22 


i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• HS trình bày được tác hại của tác nhân gây ô nhiễm không khí đối với 
hoạt động hô hấp. 

• Giải thích được cơ sở khoa học của việc luyện tập thể dục thể thao 
đúng cách. 

• Đề ra các biện pháp luyện tập để có một hệ hô hấp khỏe mạnh và tích 
cực hành động ngăn ngừa các tác nhân gây ô nhiễm không khí. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng: 

• Vận dụng kiến thức vào thực tế. 

• Hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

• Giáo dục ý thức bảo vệ giữ gìn cơ quan hô hấp. 

• ý thức bảo vệ môi trường. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Một số hình ảnh về ô nhiễm không khí và tác hại. 

• Tư liệu về thành tích rèn luyện cơ thể đặc biệt với hệ hô hấp. 

III. Hoạt động dạy - học 

1. Kiểm tra 

• GV: Thực chất sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào là gì? 

• GV: Dung tích sống là gì? Làm thế nào để tăng dung tích sống? 

2. Bài mới 


116 




Hoạt động 1 

Xây dựng biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh 
các tác nhân có hại 

Mục tiêu: - HS chỉ ra được các tác nhân gây hại cho hệ hô hấp. 

- Nêu biện pháp bảo vệ tránh tác nhân gây hại. 

Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung 

- GV nêu câu hỏi: - Cá nhân tự nghiên cứu 

+ Có những tác nhân nào bảng 22 SGK tr.72 —> 

gây hại tới hoạt động trao đổi nhóm, 
hô hấp? - Một vài HS trình bày 

+ Hãy đề ra các biện tóm tắt ý kiến của 
pháp bảo vệ hệ hô hấp mình, 
tránh tác nhân có hại? - HS khác bổ sung, yêu 

cầu phân tích cơ sở của 
các biện pháp tránh tác 
nhân gây hại. 

- GV lưu ý: ở câu hỏi 2 
HS có thể kể rất nhiều 
biện pháp, sau đó GV 
tóm tắt lại 3 vấn đề: 

+ Bảo vệ môi trường 
chung. 

+ Môi trường làm việc. 

+ Bảo vệ chính bản thân. —> HS rút ra kết luận. Kết luận: 

- Các tác nhân gây 
hại cho đường hô 
hấp là: bụi, chất 
khí độc, vi sinh 
vật..gây nên các 
bệnh: lao phổi, 
viêm phổi, ngộ 


117 







độc, ung thư 
phổi.. 

- Biện pháp bảo vệ 
hệ hô hấp tránh 
tác nhân gây hại: 

+ Xây dựng môi 
trường trong sạch. 

+ Không hút thuốc 
lá. 

+ Đeo khẩu trang 
khi lao động ở 
noi có nhiều bụi. 

- Em đã làm gì để tham Yêu cầu: không vứt rác, 

gia bảo vệ môi trường xé giấy, không khạc nhổ 
trong sạch ở trường, bừa bãi., tuyên truyền 
lốp? cho các bạn khác cùng 

tham gia. 

Hoạt động 2 

Xây dựng các biện pháp tập luyện 
để có một hệ hô hấp khỏe 

Mục tiêu: - HS chỉ ra được lợi ích của việc tập luyện hít thở sâu từ nhỏ. 

- Xây dựng cho mình phưong pháp luyện tập phù hợp có hiệu quả. 

Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung 

- GV nêu câu hỏi: - Cá nhân tự nghiên cứu 

+ Vì sao khi luyện tâp thông tin trong SGK 

thể thao đúng cách thì tr.72-73. Kết hợp với 
có được dung tich sống thực tế rèn luyện của 
lí tưởng? Giải thích vì bản thân —> trao đổi 

sao khi thở sâu và giảm nhóm —> thống nhất 

số nhịp thở trong mỗi câu trả lời —» yêu cầu. 

phút sẽ làm tăng hiệu + Tập thường xuyên từ 


118 







quả hô hấp? 


- GV lưu ý sẽ có nhiều ý 
kiến khác nhau của HS 
sau khi trao đổi, GV 
phải tổng hợp thành 
nhóm kiến thức. 

- GV bổ sung thêm: 

+ Dung tích sống phụ 
thuộc vào dung tích 
phổi và dung tích cặn. 

+ Dung tích phổi phụ 
thuộc vào dung tích 
lồng ngực. 

+ Dung tích lồng ngực 
phụ thuộc sự phát triển 
của khung xưong sườn. 

+ ở độ tuổi phát triển tập 
luyện thì khung xưong 
sườn mở rộng, sau tuổi 
đó thi không phát triển 
được nữa. 

- GV dưa một số ví dụ 
như sách hướng dẫn, từ 
đó kết luận: Khi thở 
sâu và giảm nhịp thở 
trong mỗi phút sẽ tăng 
hiệu quả hô hấp. 

- GV hoi: 

+ Hãy đề ra biện pháp gì 
tập luyện để có hệ hô 
hấp khoẻ mạnh? 

+ Quá trình luyện tập để 


nhỏ tăng thể tích lồng 
ngực. 

+ Hít thở sâu đẩy dược 
nhiều khí cặn ra ngoài. 

- Đại diện nhóm trình 
bày, nhóm khác nhận 
xét bổ sung. 


- HS tự hoàn thiện kiến 
thức. 


- HS tiếp tục trao đổi 


119 



tăng dung tích sống 

nhóm trả lời câu hỏi. 


phụ thuộc vào yếu tố 

- Đại diện nhóm trình 


nào? 

bày nhóm khác nhận 
xét bổ sung 



—> HS tự rút ra kết luận. 

Kết luận: 

- Cần luyện tập thể 
dục thể thao, phối 
hợp với tập thở 
sâu và nhịp thở 
thường xuyên từ 
bé, sẽ có hệ hô 
hấp khoẻ mạnh. 

- Luyện tập thể 
thao phải vừa sức, 
rèn luyện từ từ. 


iV. Kiểm tra đánh giá 

GV cho HS trả lời câu hỏi: Trong môi trường có nhiều tác nhân gây hại 
cho hệ hô hấp, mỗi chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ môi trường và bảo 
vệ chính mình? 

V. Dặn dò 

• Học bài trả lời câu hỏi SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?" 

• Tìm hiểu về hô hấp nhân tạo. 


120 






Thực hành hô hấp nhân tạo 


Bài 23 


I. Mục tiêu 

• Hiểu rõ cơ sở khoa học của hô hấp nhân tạo. 

• Nắm được trình tự các bước tiến hành hô hấp nhân tạo. 

• Biết phương pháp hà hơi thổi ngạt và phương pháp ấn lồng ngực. 


II. Đồ dùng dạy - học 

• Chiếu cá nhân. 

• Gối bông cá nhân. 

• Gạc (cứu thương) hoặc vải mềm. 

• Nếu có điều kiện sử dụng đĩa CD về các thao tác trong 2 phương pháp 
nhân tạo. Mô hình người bằng cao su (nếu có). 


chuẩn bị theo tổ. 


III. Hoạt động dạy - học 

1. Kiểm tra 

Lớp trưởng kiểm tra sự chuẩn bị của các tổ. 

2. Bài mới 


Hoạt động 1 

Tìm hiểu các nguyên nhân làm gián đoạn hô hấp 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu: 

- HS nghiên cứu SGK 


+ Có những nguyên 

tr.75 —> trả lời câu hỏi. 


nhân nào làm hô hấp 

- HS khác trả lời -» HS 


của người bị gián 

khác bổ sung. Hay có 


đoạn? 

thể nêu thêm nguyên 
nhân khác . 

Kết luận: 


121 








- Khi bị chết đuối 
—> nước vào phổi 
—>■ cần loại bỏ 
nước. 

- Khi bị điện giật 
—> ngắt dòng 
điện. 

- Khi bị thiếu khí 
hay có nhiều khí 
độc —> khiêng 
nạn nhân ra khỏi 
khu vực. 

Hoạt động 2 

Tiến hành hô hấp nhân tạo 

Mục tiêu: Nắm dược các bước tiến hành khi hà hoi thổi ngạt và ấn lồng 
ngực. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu yêu cầu: 

- HS nghiên cứu SGK —» 

a- Phương pháp hà 

+ Phưong pháp hà hoi 
thổi ngạt dược tiến 
hành như thế nào? 

ghi nhớ các thao tác. 

- Một vài HS trình bày 
—» HS khác bổ sung. 

hơi thổi ngạt 

- Nếu có đĩa CD hay 

- Sau khi xem xong đĩa 

* Các bước tiến 

người bằng cao su GV 

hình —> 1 đến 3 HS tập 

hành: SGK tr.76. 

cho HS xem để nắm 

làm hà hoi thổi ngạt 

* Chú ý: 

được các bước tiến 

trên mô hình người. 

- Nếu miệng nạn 

hành và tập các thao 

- Cá nhân tự nghiên cứu 

nhân bị cứng khó 

tác. 

SGK —> ghi nhớ các 
bước thao tác. 

mở, có thể dùng 
tay bịt miệng và 
thổi vào mũi. 


122 







- GV yêu cầu: 

+ Thực hiện phương 
pháp ấn lồng ngực ở 
nhóm. 

- GV giám sát các nhóm 
—> giúp đỡ nhóm yếu, 
thao tác chưa chính 
xác. 

- GV gọi một vài nhóm 
để kiểm tra. 


Tập tiến hành trong 
nhóm và thay phiên 
nhau. 

Một vài nhóm biểu 
diễn thao tác của 
phương pháp ấn lồng 
ngực và trình bày từng 
thao tác —> các nhóm 
khác theo dõi nhận xét. 


- Nếu tim đồng thời 
ngừng đập có thể 
vừa thổi ngạt vừa 
xoa bóp tim. 
b- Phương pháp ấn 
lồng ngực 


- GV đánh giá công việc 
của nhóm 


* Các bước tiến 
hành: SGK tr.76. 

* Chú ý: 

+ Có thể đặt nạn 
nhân nằm sấp đầu 
hơi nghiêng sang 
một bên. 

+ Dùng 2 tay và 
sức nặng thân thể 
ấn vào phần ngực 
dưới (phía lưng) 
nạn nhân theo 
từng nhịp. 


IV. Kiểm tra đánh giá 

• GV nhận xét chung cả buổi thực hành về kết quả học tập và ý thức kỷ luật: 


123 



+ Cho điểm 1-3 nhóm thực hiện tốt. 

+ Nhắc nhở rút kinh nghiệm nhóm còn yếu. 

• HS dọn dẹp vệ sinh lớp. 

V. Dặn dò 

• Viết báo cáo thu hoạch theo mẫu SGK tr.77. 

• Ôn tập kiến thức về hệ tiêu hoá ở lớp 7. 


124 



Chương V 
tiêu hoá 


Bài 24 


Tiêu hoá và các cơ quan tiêu hoá 


I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• HS trình bày được: 

+ Các nhóm chất trong thức ăn. 

+ Các hoạt động trong quá trình tiêu hoá. 

+ Vai trò của tiêu hoá với cơ thể người. 

• Xác định dược trên hình vẽ và mô hình các cơ quan của hệ tiêu hoá 
ở người. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng: 

• Quan sát tranh hình, sơ đồ phát hiện kiến thức. 

• Tư duy tổng hợp lôgic. 

• Hoạt động nhóm. 

3. Thái độ: 

Giáo dục ý thức bảo vệ hệ tiêu hoá. 


125 





II. Đồ dùng dạy - học 

1. Kiểm tra 

GV thu báo cáo thu hoạch giờ thực hành. 

2. Bài mới 

Mở bài: Hàng ngày chúng ta đã ăn những loại thức ăn nào? và thức ăn 
đó được biến đổi như thế nào? 

Hoạt động 1 
Thức ăn và sự tiêu hoá 

Mục tiêu: HS trình bày được 2 nhóm thức ăn có chất vô co và chất hữu 
co. Các hoạt động trong quá trình tiêu hoá và vai trò của tiêu hoá. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV hỏi: 



+ Hằng ngày chúng ta ăn 

- Cá nhân suy nghĩ trả 


nhiều loại thức ăn, vậy 

lời —> HS khác bổ 


thức ăn đó thuộc những 

sung. 


loại chất gì? 

- GV quy những loại 
thức ăn (HS nêu ra)vào 
2 nhóm là chất hữu co 

và vô co. 

- GV nêu câu hỏi: 



+ Các chất nào trong 

- Cá nhân nghiên cứu 


thức ăn không bị biến 

SGK tr.78, kết hợp 


đổi về mặt hoá học 

kiến thức ở lớp dưới về 


trong quá trình tiêu hoá? 

hệ tiêu hoá —> trao đổi 


+ Các chất nào được 

nhóm thống nhất câu 


biến đổi về mặt hoá 

trả lời. 


học qua quá trình tiêu 

- Một vài nhóm trình bày 


hoá? 

đáp án, có thể thuyết 



126 







+ Quá trình tiêu hoá 
gồm những hoạt động 
nào? Hoạt động nào là 
quan trọng? 

+ Vai trò của quá trình 
tiêu hoá thức ăn? 


- GV nhận xét đánh giá 
kết quả các nhóm và 
giảng giải thêm. 

+ Thức ăn dù biến đổi 
bằng cách nào thì cuối 
cùng phải thành chất 
hấp thụ được thì mới 
có tác dụng với cơ thể. 

- GV yêu cầu HS rút ra 
kết luận. 


minh trên sơ đồ hình 
24-1 và 24-2 hay viết 
tóm tắt lên bảng. 

- Nhóm khác theo dõi 
nhận xét và bổ sung —» 
Yêu cầu: Hoạt động 
tiêu hoá thức ăn, hấp 
thụ chất dinh dưỡng là 
quan trọng. 


HS nêu kết luận về: 

+ Loại thức ăn. 

+ Hoạt động tiêu hoá. 
+ Vai trò. 


Kết luận: 

- Thức ăn gồm các 
chất vô cơ và hữu 
cơ. 


- Hoạt động tiêu 
hoá gồm: Ăn, đẩy 
thức ăn, tiêu hoá 
thức ăn, hấp thụ 
dinh dưỡng, thải 
phân. 

- Nhờ quá trình tiêu 
hoá, thức ăn biến 
đổi thành chất 
dinh dưỡng để 
hấp thụ và thải 
cặn bã ra ngoài. 


127 



Hoạt động 2 

Tìm hiểu các cơ quan tiêu hoá 

Mục tiêu: Xác định được các cơ quan tiêu hoá trên cơ thể người. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu yêu cầu: 

- HS nghiên cứu hình 


+ Cho biết vị trí các cơ 

24.3 và hoàn thành 


quan tiêu hoá ở người? 

bảng 24. 


+ Việc xác định vị trí 

- Tự xác định trên cơ thể 


các cơ quan tiêu hoá có 

mình. 


ý nghĩa như thế nào? 

- Một vài HS trình bày 
các cơ quan tiêu hoá 
trên tranh hình 24-3 
phóng to. 


- GV nhận xét đánh giá 

- Lóp theo dõi bổ sung 

Kết luận: 

phần trả lời, đặc biệt 

(nếu cần). 

- ống tiêu hoá gồm: 

việc chỉ trên tranh cần 


Miệng, hầu, thực 

chính xác. 


quản, dạ dày, một 
(một non, một già) 
hậu môn. 

- Tuyến tiêu hoá 
gồm: Tuyến nước 
bọt, tuyến gan. 


- HS đọc kết luận chung 

tuyến tuy, tuyến 


SGK tr.80. 

vị, tuyến ruột. 


IV. Kiểm tra đánh giá 

GV cho HS làm bài tập trắc nghiệm: Đánh dấu vào câu trả lời đúng 
1 - Các chất trong thức ăn gồm: 

a) Chất vô cơ, chất hữu cơ, muối khoáng. 

b) Chất hữu cơ, Vitamin, Protein, Lipit. 

c) Chất vô cơ, chất hữu cơ 

d) Gluxit, Lipít, Prôtít. 


128 










2- Vai trò của tiêu hoá là: 

a) Biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng cơ thể hấp thụ được. 

b) Thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể. 

c) Hấp thụ chất dinh dưỡng cho cơ thể. 

d) Chỉ a và c. 

V. Dặn dò 

• Học bài trả lời câu hỏi SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?". 

• Kẻ bảng 25 vào vở. 


Tiêu hoá ở khoang miệng 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Trình bày dược các hoạt động tiêu hóa diễn ra trong khoang miệng. 

• Trình bày dược hoạt động nuốt và đẩy thức ăn từ khoang miệng qua 
thực quản xuống dạ dày. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng: 

• Nghiên cứu thông tin, tranh hình tìm kiến thức. 

• Khái quát hoá kiến thức. 

• Hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

• Giáo dục ý thức bảo vệ giữ gìn răng miệng. 

• ý thức trong khi ăn không cười đùa. 


Bài 25 


129 



II. Đồ dùng dạy - học 

Tranh hình SGK phóng to hình 25 (sách hướng dẫn), HS kẻ bảng 25 
vào vở. 

III. Hoạt động dạy - học 

1. Kiểm tra 

• GV: Vai trò của tiêu hoá trong đời sống con người? 

. HS: Trả lời câu 3 SGK tr.80. 

2. Bài mới 


Hoạt động 1 

Tìm hiểu sự tiêu hoá ở khoang miệng 

Mục tiêu: HS chỉ ra được hoạt động tiêu hoá chủ yếu ở khoang miệng là 
biến đổi lý học và và phần biến đổi hoá học. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu câu hỏi: 

- Cá nhân tự đọc SGK 


+ Khi thức ăn vào miệng 

tr.81 —> ghi nhớ kiến 


sẽ có những hoạt động 

thức. 


nào xảy ra? 

- Trao đổi nhóm thống 


+ Khi nhai com, bánh mì 

nhất câu trả lời. Yêu 


lâu trong miệng cảm 

cầu: 


thấy ngọt, vì sao? 

+ Kể đủ các hoạt động 


+ Hoàn thành bảng 25 

tiêu hoá ở miệng. 


(SGK tr.82). 

+ Vận dụng kết quả 
phân tích hoá học để 
giải thích. 

+ Chỉ rõ đâu là biến đổi 
lý học và hoá học. 


- GV cho HS chữa bài trcn 

- Đại diện nhóm lên viết 


bảng và thảo luận lóp. 

trên bảng và nhóm 



130 







- GV lưu ý những ý kiến 
trái ngược -ỳ yêu cầu 
HS phân tích và lựa 
chọn. 

- GV đánh giá kết quả 
của các nhóm giúp HS 
hoàn thiện kiến thức. 

- HS tự rút ra kết luận. Kết luận: Tiêu hoá 

ở khoang miệng 
gồm: 

- Biến đổi lý học: 
tiết nước bọt, nhai 
đảo trộn thức ăn, 
tạo viên thức ăn. 

+ Tác dụng: làm 
mềm nhuyễn thức 
ăn, giúp thức ăn 
thấm nước bọt, 
tạo viên vừa để 
nuốt. 

- Biến đổi hoá học: 
hoạt động của 
Enzim trong nước 

- GV yêu cầu HS nhắc bọt. 

lại kết luận này và liên —> Tạo diều kiện để thức + Tác dụng: Biến 
hệ với bản thân. ăn ngấm dịch trong đổi một phần tinh 

+ Tại sao cần phải nhai nước bọt. bột (chín) trong 

kỹ thức ăn? thức ăn thành 

đường Mantôzơ. 


khác trình bày trước 
lớp. 

- Các nhóm theo dõi, 
nhận xét và bổ sung. 


131 



Hoạt động 2 

Tìm hiểu về hoạt động nuốt 
và đẩy thức ăn qua thực quản 

Mục tiêu: HS trình bày được hoạt động nuốt và đẩy thức ăn, liên hệ với 
thực tế. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu câu hỏi: 

- HS tự đọc SGK và quan 


+ Nuốt diễn ra nhờ hoạt 

sát 2 tranh hình phóng 


động của co quan nào 

to. 


là chủ yếu và có tác 

- Trao đổi nhóm thống 


dụng gì? 

nhất ý kiến trả lời. 


+ Lực đẩy viên thức ăn 
qua thực quản xuống 
dạ dày đã được tạo ra 
như thế nào? 

+ Thức ăn qua thực quản 

- Đại diện nhóm trình 


có được biến đổi về 

bày kết quả bằng cách 


mặt lý học và hoá học 

chỉ trên tranh. 


không? 

- GV nhận xét đánh giá. 

- Nhóm khác theo dõi và 


giúp HS hoàn thiện 

bổ sung. 


kiến thức. 

- GV có thể trình bày lại 


Kết luận: 

quá trình nuốt và đẩy 


- Nhờ hoạt động 

thức ăn. 


của lưỡi thức ăn 

- GV lưu ý HS có thể 


dược đẩy xuống 

hỏi: 


+ Khi uống nước quá 


thực quản. 

- Thức ăn qua thưc 

trình nuốt có giống 


? a' 1 

nuốt thức ăn không? 


quán xuống dạ 

+ Tại sao người ta 


dày nhờ hoạt 

khuyên khi ăn uống 


động của các co 

không được cười đùa? 


thực quản. 


132 







- GV nên để HS trả lời 



và tự đánh giá lẫn nhau 
—>■ GV nhận xét. 



- GV hỏi: 

+ Tại sao trước khi đi 

- HS vận dụng kiến thức 

- HS đọc kết luận 

ngủ không nên ăn kẹo, 
đường? 

tự trả lời. 

cuối bài. 


VI. Kiểm tra đánh giá 

GV cho HS làm bài tập trắc nghiệm: Đánh dấu vào các câu trả lòi đúng. 
1 - Quá trình tiêu hoá ở khoang miệng gồm: 

a) Biến đổi lý học, biến đổi hoá học 

b) Nhai, đảo trộn thức ăn 

c) Biến đổi hoá học 

d) Tiết nước bọt, nhai. 

2- Loại thức ăn được biến đổi về mặt hoá học ở khoang miệng là: 

a) Prôtit, tinh bột, lipit. 

b) Tinh bột chín 

c) Prôtit, tinh bột, hoa quả. 

d) Bánh mỳ, mỡ thực vật. 

V. Dặn dò 

• Học bài trả lời câu hỏi SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?". 

• Chuẩn bị bài thực hành: nước bọt, nước com. 


133 






Bài 26 


Thực hành: Tìm hiểu hoạt động 
của Enzim trong nước bọt 


I. Mục tiêu 

• HS biết đặt các thí nghiệm để tìm hiểu những điều kiện bảo đảm cho 
Enzim hoạt động. 

• HS biết rút ra kết luận từ kết quả so sánh giữa thí nghiệm với đối chứng. 

• Rèn thao tác tiến hành thí nghiệm khoa học: đong, đo, nhiệt độ...thời 
gian. 

• Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Như SGK, thêm một ít kết quả do GV làm trước. 

• HS: hồ tinh bột, nước bọt, đọc trước bài 26. 

III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: GV gợi ý bằng câu hỏi: Khi chúng ta nhai com lâu trong miệng 
thấy ngọt là vì sao? Vậy bài thí nghiệm này sẽ giúp các em khẳng định 
điều đó. 

GV nên giới thiệu và ghi lại vào góc bảng một số điều để định hướng 
cho HS: 

+ Tinh bột + lốt —> màu xanh. 

+ Đường + Thuốc thử Strôme —> màu đỏ nâu. 

Tiến hành: GV kiểm tra nhanh phần chuẩn bị hồ tinh bột và nước bọt 
của các tổ. 


Hoạt động 1 

Tìm hiểu việc chuẩn bị thí nghiệm 

Mục tiêu: Kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm để buổi thực hành có 
kết quả. 


134 




Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu các tổ báo 

- Tổ trưởng các tổ phân 


cáo kết quả chuẩn bị 

công và báo cáo như 


của mình 

sau: 

+ 2 HS nhận dụng cụ và 
vật liệu. 

+ 1 HS chuẩn bị nhãn 
cho ống nghiệm. 

+ 2 HS đã chuẩn bị nước 
bọt hoà loãng, lọc, đun 
sôi. 


- GV kiểm tra nhanh 1 

+ 2 HS chuẩn bị bình 


—> 2 nhóm. 

thuỷ tinh nước 37°c. 



Hoạt động 2 

Tiến hành bước 1 và 2 của thí nghiệm 
Mục tiêu: HS biết tiến hành đặt thí nghiệm theo yêu cầu của bài. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS tiến 

- Các tổ tiến hành như 


hành bước 1 và 2 như 

sau: 


SGK. 

a- Bước 1: Chuẩn bị 
- Dùng ống đong hồ tinh 
bột rót vào các ống A, 
B, c, D (2ml) -> đặt 

ống nghiệm vào giá. 


- GV lưu ý cho HS: Khi 

- Dùng ống đong khác 


rót hồ tinh bột không 

lấy các vật liệu: 


để rớt lên thành ống, 

+ ống A: 2ml nước lã. 


thao tác nhanh gọn, 

+ ống B: 2ml nước bọt. 


chính xác. 

+ ống C: 2ml nước bọt 
đã đun sôi. 



135 










- GV có thể hỏi: Đo độ 
PH trong ống nghiệm 
làm gì? (nếu HS trả lòi 
chưa đúng cũng không 
sao). 

- GV nên kẻ sẵn bảng 26 
để ghi kết quả của các 
tổ. (GV đề phòng 
nhiều kết quả khác 
nhau, hay là HS có thể 
cho rằng bốn ống như 
nhau thì cũng không 
sao vì thực tế độ trong 
không thay đổi nhiều). 

- GV thông báo kết quả 
đúng của bảng 26 như 
sách GV 


+ ống D: 2ml nước bọt + 
vài giọt HC1 (2%). 

(HS lưu ý: thao tác này 
chỉ cần 1 người làm, còn 
HS quan sát, nhưng đều 
phải nắm được các bước 
tiến hành) 

h- Bước 2: Tiến hành 

- Đo độ pH của ống 
nghiệm -» ghi vào vở. 

- Đặt thí nghiệm như 
hình 26 (SGK tr.85) 
trong 15 ph. 

- Các tổ quan sát và ghi 
vào bảng 26.1 —> thống 
nhất ý kiến giải thích. 

—> đại diện các tổ trình 
bày kết quả và giải 
thích. 

- Các tổ tự sửa chữa kết 
quả cho hoàn chỉnh. 


Hoạt động 3 

Kiểm tra kết quả thí nghiệm và giải thích kết quả 


Mục tiêu: HS biết so sánh thí nghiệm và đối chứng để rút ra kết luận. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu chia dung 

- Trong tổ cử 2 HS chia 


dịch trong các ống A, 

đều dung dịch ra các 


B, c, D thành 2 phần. 

ống đã chuẩn bị sẵn 
Aj, A 2 - Bị, B 2 ... 



136 







- GV theo dõi các nhóm 
và hướng dẫn cách đun 
ống nghiệm (đặt 
nghiêng). 

- GV kẻ sẵn bảng 26.2 
để ghi kết quả của các 
tổ. 

GV yêu cầu: 

+ So sánh màu sắc của 
các ống ở lô 1. 

+ So sánh màu sắc các 
ống trong lô 2. 

+ Màu sắc của các ống 
nghiệm ở 2 lô cho em 
suy nghĩ gì? 

- GV cho thảo luận toàn 
lớp và giúp HS hoàn 
thiện phần giải thích. 

- GV cho HS quan sát thí 
nghiệm mà GV đã làm 
thành công để so sánh 
kết quả. 

- Một số điều GV cần 
lưu ý: 

+ Có tổ không có ống 
nào màu đỏ nâu thì GV 
yêu cầu HS tìm hiểu 
nguyên nhân, chú ý 
vào các điều kiện thí 
nghiệm 

+ Tất cả các ống ở lô 1 
đều có màu xanh thì 
cũng phải xem lại các 


+ Đặt các ống Aj, Bj, Cj, 
Dị vào 1 giá (lô 1) 

+ Đặt các ống A 2 , B 2 , Q, 
d 2 vào 1 giá khác 
(lô 2). 

- Lô 1: Dùng ống hút lấy 
iốt và nhỏ 1-3 giọt 
vào mỗi ống. 

-Lô 2: 

+ Nhỏ vào mỗi ống 1-3 
giọt Strôme. 

+ Đun sôi mỗi ống trên 
đèn cồn. 

- Cả tổ quan sát kết quả 
và thư ký tổ ghi vào 
bảng 26.2. 

- HS thảo luận trong tổ 
—» Yêu cầu nêu được: 

* Lô 1: 

+ 3 ống có màu xanh 
(Aj, Cị, Dj) chứng tỏ 
iốt đã tác dụng với tinh 
bột và không có Enzim 
tham gia. 

+ 1 ống không màu xanh 
(Bj) chứng tỏ tinh bột 
đã biến đổi. 

*Lô2: 

+ 3 ống không có màu 
nâu đỏ (A 2 , C 2 , D 2 ) 
chứng tỏ không có 
đường tạo thành. 

+ 1 ống có màu đỏ nâu 


137 



* Kết luận: 


điều kiện thí nghiệm 
- GV yêu cầu: Trình bày 
cách tiến hành và kết 
quả của thí nghiệm 
"Tìm hiểu hoạt động 
của Enzim trong nước 
bọt". 


(B 2 ) chứng tỏ có đường 
tạo thành và có Enzim 
tham gia. 

- Đại diện tổ trình bày 
—> tổ khác bổ sung. 

- Các tổ tự sửa chữa theo 
hướng dẫn của GV. 

- Đại diện tổ trình bày 
trên kết quả của tổ. 


- Enzim trong nước 
bọt biến đổi tinh 
bột thành đường. 

- Enzim hoạt động 
trong điều kiện 
nhiệt độ co thể và 
môi trường kiềm. 


IV. Đánh giá 

GV nhận xét giờ thực hành: khen nhóm làm tốt và điểm cộng vào bài thu 
hoạch. 

V. Dặn dò 

• Cá nhân viết thu hoạch theo mẫu SGK tr.86. 

• Nhắc nhở vệ sinh lớp sạch sẽ. 


Bài 27 


Tiêu hoá ở dạ dày 


I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

Trình bày được quá trình tiêu hoá ở dạ dày gồm: 

• Các hoạt động. 

• Co quan hay tế bào thực hiện hoạt động. 

• Tác dụng của các hoạt động. 

2. Kỹ năng 


138 




Rèn kỹ năng: 

• Tư duy dự đoán. 

• Quan sát tranh hình tìm kiến thức. 

• Hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức giữ gìn, bảo vệ dạ dày. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh phóng to hình 27.1 (SGK tr.87). 

• Nếu có điều kiện dùng đĩa CD minh hoạ quá trình tiêu hoá ở dạ dày, 
máy chiếu, phim trong. 

• HS kẻ bảng 27 vào vở. 

III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Chúng ta đã biết các thức ăn chỉ được tiêu hoá một phần ở 
khoang miệng, vậy vào đến dạ dày chúng được tiếp tục biến đổi như thế nào? 

Hoạt động 1 

Tìm hiểu cấu tạo của dạ dày 

Mục tiêu: HS chỉ ra được cấu tạo co bản của dạ dày, cấu tạo đó phù hợp 
với chức năng. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu yêu cầu: 

- Cá nhân nghiên cứu 


+ Dạ dày có cấu tạo như 

thông tin và hình 27.1 


thế nào? 

SGK tr.87. 


+ Căn cứ vào đặc điểm 

- Trao đổi nhóm thống 


cấu tạo dự đoán xem ở 

nhất câu trả lời. Yêu 

N 


dạ dày có các hoạt 
động tiêu hoá nào? 

Cấu: 


+ Hình dạng. 

+ Thành dạ dày. 



139 







- GV cho các nhóm trình 
bày trên tranh để cả lớp 
theo dõi. 

- GV ghi điều các nhóm 
dự đoán lên bảng và 
hỏi "Tại sao dự đoán 
như vậy?" 

- GV lưu ý điều dự đoán 
của HS chưa đánh giá 
đúng sai mà HS sẽ giải 
quyết ở hoạt động sau. 

- GV giúp HS hoàn thiện 
kiến thức về cấu tạo dạ 
dày. 


+ Tuyến tiêu hoá . 

+ Dự đoán hoạt động 
tiêu hoá. 

- Đại diện nhóm trình 
bày —> nhóm khác 
nhận xét bổ sung. 


Kết luận: 

- Dạ dày có hình 
túi, dung tích 31. 

- Thành dạ dày có 
4 lóp: Lóp màng 
ngoài, lóp co, lóp 
niêm mạc, niêm 
mạc trong cùng. 

+ Lớp co dày, khoẻ 
gồm 3 lóp: co 
vòng, co dọc, cơ 
xiên. 

+ Lóp niêm mạc: 
nhiều tuyến tiết 
dịch vị. 


Hoạt động 2 

Tìm hiểu sự tiêu hoá ở dạ dày 


Mục tiêu: HS chỉ ra được các tế bào tham gia vào các hoạt động tiêu 
hoá và tác dụng của các hoạt động đó đối với sự tiêu hoá thức ăn. 


Hoạt động dạy 



Nội dung 


140 







- GV yêu cầu: 

+ Tìm hiểu thông tin 
hoàn thành bảng 27 
(lưu ý cột 3 chữa 
thành: cơ quan hay tế 
bào thực hiện) 


- GV cho HS chữa bài 
bằng cách: 

+ Chiếu phim trong của 
một vài nhóm (nếu có). 

+ Kẻ sẵn bảng 27 —» HS 
ghi kết quả. 

- Sau khi HS nhận xét bổ 
sung —> GV đánh giá 
chung kết quả của 
nhóm. 

- GV giúp HS hoàn thiện 
kiến thức trong bảng 
27. 


- Cá nhân nghiên cứu 
thông tin trong SGK 
tr.87-88 —> ghi nhớ 
kiến thức. 

- Trao đổi nhóm hoàn 
thành bài tập (có thể 
một số nhóm ghi phiếu 
trong). 

Yêu cầu: chỉ rõ từng 
hoạt động và tác dụng 
của nó. 

- Đại diện nhóm trình 
bày đáp án trước lốp —» 
nhóm khác nhận xét bổ 
sung. 


- HS theo dõi và tự sửa 
chữa (nếu cần). 


- GV cần chú ý: cho HS 
tự đánh giá về điều dự 
đoán ở mục 1 —> HS sẽ 
nắm được bài chắc hơn 

- GV thông báo dự đoán 
của nhóm nào là đúng 
và nhóm nào còn thiếu 
—> bổ sung. 


Các nhóm xem lại điều 
dự đoán ban đầu và 
đánh giá bổ sung. 


Kết luận 1: Nội 
dung trong bảng 
27. 


Bảng 27: Các hoạt động biến đổi thức ăn ở dạ dày 


141 



Biến đổi thức 
ăn ở dạ dày 

Các hoạt động 
tham gia 

Cơ quan hay tế 
bào thực hiện 

Tác dụng của hoạt 
động 

Sự biến đổi lý 

- Sự tiết dịch vị 

- Tuyến vị 

- Hoà loãng thức ăn 

học 

- Sự co bóp của 
dạ dày 

- Các lóp cơ của 
dạ dày 

- Đảo trộn thức ăn cho 
thấm đều dịch vị 

Sự biến đổi 
hoá học 

Hoạt động của 
Enzim pépsin 

Enzim pépsin 

Phân cắt Prôtêin chuỗi 
dài thành các chuỗi 
ngắn gồm 3-10 axít 
amin. 


- GV yêu cầu HS trả lời 
câu hỏi: 

+ Sự đẩy thức ăn xuống 
ruột nhờ hoạt động của 
các cơ quan bộ phận 
nào? 

+ Loại thức ăn Gluxít và 
Lipít được tiêu hoá 
trong dạ dày như thế 
nào? 

+ Thử giải thích: Prôtêin 
trong thức ăn bị dịch vị 
phân huỷ, nhưng Prôtêin 
của lóp niêm mạc dạ 
dày lại được bảo vệ, 
không bị phân huỷ? 

- Liên hệ thực tế về cách 
ăn uống để bảo vệ dạ 
dày. 


- Hoạt động nhóm: Dựa 
vào nội dung bảng 27 
và thông tin SGK —> 
trao đổi thống nhất câu 
trả lòi. 

Yêu cầu: 

+ Thức ăn dược xuống 
dạ dày nhờ cơ dạ dày 
co và cơ vòng môn vị. 

+ Gluxít và Lipít chỉ 
biến đổi về mặt lý học. 


- Đại diện nhóm trình 
bày —> nhóm khác 
nhận xét bổ sung. 

- HS rút ra kết luận. 

- HS chú ý: thời gian ăn, 
loại thức ăn, lượng thức 
ăn. 


Kết luận 2: 

- Các loại thức ăn 
khác như Lipít, 
Gluxít.. chỉ biến 
đổi về mặt lý học. 

- Thòi gian lưu lại 


142 


















thức ăn trong dạ 


- HS đọc kết luận cuối 

dày từ 3-6 tiếng. 


bài. 

tuỳ loại thức ăn. 


IV. Kiểm tra đánh giá 

GV cho HS làm bài tập trắc nghiệm: Đánh dấu vào câu trả lời đúng: 

1- Loại thức ăn nào được biến đổi cả về hoá học và lý học ở dạ dày: 

a) Prôtêin 

b) Glu xít 

c) Lipít 

d) Khoáng. 

2- Biến đổi lý học ở dạ dày gồm: 

a) Sự tiết dịch vị 

b) Sự co bóp của dạ dày 

c) Sự nhào trộn thức ăn 

d) Cả a, b, c, đều đúng 

3- Biến đổi hóa học ở dạ dày gồm 

a) Tiết các dịch vị 

b) Thấm đều dịch với thức ăn 

c) Hoạt động của Enzim Pỗpsin 

d) Cả a, b, c. 

V. Dặn dò 

• Học bài trả lời câu hỏi SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?". 


143 




Tiêu hoá ở ruôt non 


Bài 28 


I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

Trình bày được quá trình tiêu hoá diễn ra ở ruột non gồm: 

• Các hoạt động. 

• Các co quan hay tế bào thực hiện hoạt động. 

• Tác dụng và kết quả của hoạt động. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng: 

• Hoạt động độc lập với SGK, hoạt động nhóm. 

• Tư duy dự đoán. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ co quan tiêu hoá. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh hình 28.1, 28.2 phóng to SGK. HS kẻ bảng vào vở. 


Biến đổi thức ăn 
ở ruột 

Hoạt động tham 
gia 

Cơ quan tế bào 
thực hiện 

Tác dụng của 
hoạt động 

Biến đổi lý học 




Biến đổi hoá học 





• Đĩa CD miêu tả quá trình tiêu hoá thức ăn ở ruột non. 

• Máy chiếu phim trong. 

144 












II. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Khi chúng ta ăn, chỉ có tinh bột và Prôtêin là được tiêu hoá ở 
miệng và dạ dày —> như vậy chắc chắn sự hoàn thành quá trình tiêu hoá phải 
ở ruột non. 

Hoạt động 1 

Tìm hiểu cấu tạo của ruột non 

Mục tiêu: HS chỉ rõ cấu tạo của ruột non, đặc biệt là lóp niêm mạc có 
nhiều tuyến tiêu hoá phù hợp cho sự biến đổi hoá học. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu trả lời câu 

- Cá nhân tự nghiên cứu 


hỏi: 

thông tin hình SGK 


+ Ruột non có cấu tạo 

tr.90 —» ghi nhớ kiến 


như thế nào? 

thức. 


+ Dự đoán xem ở ruột 

- Trao đổi nhóm —> 


non có hoạt động tiêu 

thống nhất ý kiến trả 


hoá nào? 

lời câu hỏi. 


- GV cho lóp thảo luận, 

- Đại diện nhóm trình 


nhận xét và ghi điều dự 

bày, nhóm khác bổ 


đoán của các nhóm lên 

sung. 


bảng. (Lưu ý: GV nên 
hỏi tại sao nhóm dự 
đoán như vậy?) 

- GV chưa đánh giá 

- Các nhóm nên tìm hiểu 

Kết luận: 

đúng sai về dự đoán 

dự đoán của nhóm 

- Thành ruột có 4 

của HS, mà để HS tự 

khác (nếu không 

lóp nhưng mỏng. 

tìm hiểu ở hoạt động 

giống). 

+ Lóp co chỉ có co 

sau. 


dọc và co vòng. 


- HS tự rút ra kết luận về 

+ Lóp niêm mạc 
(sau tá tràng) có 
nhiều tuyến ruột 
tiết dịch một và 


cấu tạo của ruột non. 

chất nhày. 


145 







Hoạt động 2 

Tìm hiểu tiêu hoá ở ruột non 

Mục tiêu: HS chỉ ra được các thành phần tham gia vào các hoạt động 
tiêu hoá và tác dụng của nó trong sự tiêu hoá thức ăn. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu: 

- Cá nhân tự nghiên cứu 


+ Hoàn thành nội dung 

SGK —> ghi nhớ kiến 


bảng "Các hoạt động 

thức. 


biến đổi thức ăn ở 

- Trao đổi nhóm thống 


ruột" 

nhất câu trả lời —» hoàn 


- Nếu có đĩa CD -> GV 

thành bảng kiến thức. 
(Nếu có điều kiện một 
một vài nhóm ghi vào 
phim trong). 

- Đại diện của các nhóm 


cho HS xem 1-2 lần để 

thực hiện theo yêu cầu 


làm bài. 

của GV. 


- GV chữa bài bằng cách: 

- Các nhóm khác theo 


+ Chiếu phim trong của 

dõi nhận xét và bổ 


1-2 nhóm để cả lóp 

sung nếu cần. 


theo dõi. 

+ Gọi các nhóm lên ghi 
kết quả vào bảng kẻ 
sẵn. 

- GV giúp HS hoàn 

- Cá nhân tự bổ sung vào 


thành kiến thức và yêu 

bảng kiến thức của 


cầu HS so sánh với 

mình cho hoàn chỉnh. 


điều đã dự đoán ở mục 
trên xem đúng hay sai 


Kết luận: Nội dung 

và giải thích vì sao. 


trong bảng. 


146 




Biêh đổi thức 
ăn ở ruột 

Hoạt động tham gia 

Cơ quan tế hào 
thực hiện 

Tác dụng 
của hoạt động 

1 - Biến đổi lý 
học 

- Tiết dịch 

- Muối mật tách 
Lipít thành giọt 
nhỏ biệt lập tạo 
nhũ tương hoá 

- Tuyến gan, tuyến 
tuy, tuyến ruột 

- Thức ăn hoà loãng 
trộn đều dịch 

- Phân nhỏ thức ăn 

2- Biến đổi 
hoá học 

- Tinh bột, Prôtêin 
chịu tác dụng của 
Enzim 

- Lipít chịu tác dụng 
của dịch mật và 
Enzim 

- Tuyến nước bọt 
(Enzim Amilaza) 

Enzim Pépsin, 
Trípsin, Erếpsin 

- Muối mật, Lipaza 

- Biến đổi tinh bột 
thành đường đơn cơ 
thể hấp thụ được. 

- Prôtêin; axít amin 

- Lipít; Glyxêrin + axít 
béo 


- GV yêu cầu trả lời câu - Trao đổi nhóm dựa vào 

hỏi: kiến thức ở các hoạt 

+ Thức ăn xuống tới ruột động trên để thống 
non còn chịu sự biến nhất câu trả lời. 
đổi lý học nữa không? Yêu cầu: 

Nếu còn thì biểu hiện + Sự biến đổi lý học ở 
như thế nào? ruột là không đáng kể. 

+ Sự biến đổi ở ruột non + Ruột non có đủ Enzim 
thực hiện đối với loại để tiêu hoá hết các loại 
chất nào trong thức ăn? thức ăn. 

+ Vai trò của lớp cơ + Nếu thức ăn không 
trong thành ruột non là được biến đổi ở ruột thì 
gì? sẽ thải ra ngoài. 

+ Nếu ở ruột non mà 
thức ăn không được 
biến đổi thì sao? 

- GV yêu cầu HS liên hệ - HS hoạt động độc lập 

thực tế. cùng với sự vận dụng 


147 
















+ Làm thế nào để khi kiến thức từ các bài 2, 
chúng ta ăn thức ăn 25, 27, 28. 
được biến đổi hoàn Yêu cầu: 
toàn thành chất dinh + Nhai kỹ ở miệng -» dạ 
dưỡng (đường đon, dày đỡ phải co bóp 
Glyxêrin...) mà co thể nhiều, 
có thể hấp thụ được? + Thức ăn nghiền nhỏ —> 

thấm đều dịch tiêu hoá 
—> biến đổi hoá học 
được thực hiện dễ 

_ dàng. _ 

IV. Kiểm tra đánh giá 

GV cho HS làm bài tập trắc nghiệm: Đánh dấu nhân vào câu trả lời 

đúng. 

1- Các chất trong thức ăn được biến đổi hoàn toàn ở ruột non là: 

a) Prôtêin 

b) Lipít 

c) Gluxít 

d) Cả a, b, c. 

2- ở ruột non sự biến đổi thức ăn chủ yếu là: 

a) Biến đổi lý học 

b) Biến đổi hoá học 

c) Biến đổi hoá học, lý học 

d) Cả a, b, c. 

y. Dặn dò 


148 


Học bài trả lời câu hỏi SGK. 
Đọc mục "Em có biết?" 

Kẻ bảng 29 vào vở. 





Bài 29 


Hấp thụ chất dinh dưỡng 
và thải phân 


I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• HS trình bày được những đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với 
chức năng hấp thụ các chất dinh dưỡng. 

• Các con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng từ ruột non tới các co 
quan, tế bào. 

• Vai trò của gan trên con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng. 

• Vai trò của ruột già trong quá trình tiêu hoá của co thể. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng: 

• Thu thập kiến thức từ tranh hình, thông tin. 

• Khái quát hoá, tư duy tổng hợp. 

• Hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức vệ sinh ăn uống chống tác hại cho hệ tiêu hoá. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh phóng to hình 29.1, 29.2, 29.3 SGK. 

• Tư liệu về vai trò của gan trong hấp thụ dinh dưỡng. 

. Bảng 29 SGK. 

III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Thức ăn sau khi biến đổi thành chất dinh dưỡng được co thể 
hấp thụ như thế nào? 


149 




Hoạt động 1 

Tìm hiểu sự hấp thụ chất dinh dưỡng 

Mục tiêu: + Khẳng định được ruột non là nơi hấp thụ chất dinh dưỡng. 
+ Cấu tạo của ruột non phù hợp với sự hấp thụ. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV hỏi: 

- HS đọc thông tin SGK 


+ Căn cứ vào đâu người 

và quan sát hình 29.2 


ta khẳng định rằng ruột 

tr.93. 


non là cơ quan chủ yếu 

- Trao đổi nhóm thống 


của hệ tiêu hoá đảm 

nhất câu trả lời -ỳ yêu 


nhận vai trò hấp thụ 

cầu: 


chất dinh dưỡng? 

+ Dựa vào thực nghiệm. 

+ Phản ảnh qua đồ thị. 


- GV nhận xét và phân 

- Đại diện nhóm trình 


tích trên đồ thị (chỉ cần 

bày —> nhóm khác bổ 


1 chất đó là đường đơn). 

sung. 


- GV yêu cầu trả lời câu 

- HS tiếp tục nghiên cứu 


hỏi: 

SGKva hình 29.1 SGK 


+ Diện tích bề mặt hấp 

tr.93, ghi nhớ kiến thức 


thụ có liên quan tới 

- Trao đổi nhóm thống 


hiệu quả hấp thụ như 

nhất ý kiến trả lời câu 


thế nào? 

hỏi. 


+ Ruột non có đặc điểm 

Yêu cầu: 


cấu tạo nào làm tăng 

+ Diện tích tăng —> hiệu 


diện tích bề mặt hấp 

quả hấp thụ tăng. 


thụ và khả năng hấp 

+ Nếp gấp, lông ruột, hệ 


thụ? 

thống mao mạch. 

- Đại diện nhóm trình 
bày —> nhóm khác 
nhận xét bổ sung. 

- Cá nhân bổ sung kiến 
thức. 



150 







GV đánh giá kết quả 
của nhóm và giúp HS 
hoàn thiện kiến thức 
bằng cách giới thiệu 
cấu tạo đặc biệt của 
niêm mạc ruột trên 
hình phóng to. 


Kết luận: 

- Ruột non là noi 
hấp thụ chất dinh 
dưỡng. 

- Cấu tạo ruột non 
phù hợp với việc 
hấp thụ: 

+ Niêm mạc ruột 
có nhiều nếp gấp. 

+ Có nhiều lông 
ruột và lông ruột 
cực nhỏ. 

+ Mạng lưới mao 
mạch máu và 
bạch huyết dày 
đặc (cả ở lông 
ruột). 

+ Ruột dài —> tổng 
diện tích bề mặt 
500m 2 . 


Hoạt động 2 

Tìm hiểu con đường vận chuyển các chất 
sau khi hấp thụ và vai trò của gan 

Mục tiêu: Chỉ rõ 2 con đường vận chuyển các chất, đó là con đưòng 
máu và bạch huyết. Nêu vai trò quan trọng của gan. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu: 

- HS tự nghiên cứu thông 


+ Hoàn thành bảng 29. 

tin, hình 29.3 SGK 


+ Gan đóng vai trò gì 

tr.94 kết hợp kiến thức 


trên con đường vận 

bài 28. 



151 







chuyển các chất dinh 
dưỡng về tim? 

- GV kẻ bảng 29 để các 
nhóm chữa bài. 


- GVđánh giá kết quả 
của nhóm, tìm hiểu bao 
nhiêu nhóm trả lời 
đúng và nhóm còn sai 
sót nhiều. 

- GV giúp HS hoàn thiện 
kiến thức bằng cách 
khái quát hoá trên 
tranh hình 29.3. 


- Trao đổi nhóm thống 
nhất nội dung ở bảng 
29 

- Đại diện nhóm lên điền 
vào bảng của GV, một 
vài nhóm trình bày 
bằng lời —> nhóm khác 
bổ sung. 


- HS tự hoàn thiện kiến 
thức. 


Kết luận: 

-Nội dung ở bảng 
29. 


-Vai trò của gan: 

+ Điều hoà nồng 
độ các chất dự trữ 
trong máu luôn 
ổn định, dự trữ. 

+ Khử độc. 


Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và 
vận chuyển theo đường máu 

Các chất dinh dưỡng dược hấp thụ và 
vận chuyển theo dường hạch huyết 

- Đường 

- Axít béo và Glyxêrin 

- Axít amin 

- Các Vitamin tan trong nước 

- Các muối khoáng 

- Nước. 

- Lipít (các giọt nhỏ đã được nhũ 
tương hoá) 

- Các Vitamin tan trong dầu 
(Vitamin: A, D, E, K) 


152 











- GV giảng giải thêm về 
chức năng dự trữ của 
gan đặc biệt là các 
Vitamin —> điều này 
liên quan đến chế độ 
dinh dưỡng. 

- Còn chức năng khử độc 
của gan là lớn nhưng 
không phải là vô tận và 
liên quan tới mức độ sử 
dụng tràn lan của hoá 
chất bảo vệ thực vật —> 
gây nhiều bệnh nguy 
hiểm về gan. 

—» Cần đảm bảo an toàn 
thực phẩm. 

Hoạt động 3 

Tìm hiểu về vai trò của ruột già 
trong quá trình tiêu hoá 

Mục tiêu: Chỉ rõ vai trò quan trọng của ruột già, đó là khả năng hấp thụ 
nước, muối khoáng. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV hỏi: 

- HS nghiên cứu SGK —» 


+ Vai trò chủ yếu của 

trả lời câu hỏi. 


ruột già trong quá trình 

- HS khác nhận xét bổ 


tiêu hoá ở cơ thể nguời 
là gì? 

- GV đánh giá kết quả 

sung. 


- GV cần giảng giải thêm: 

- HS ghi nhớ để bổ sung 


+ Ruột già không phải là 
nơi chứa phân (vì ruột 
già dài l,5m). 

kiến thức. 



153 







+ Ruột già có hệ sinh 
vật. 

+ Hoạt động cơ học của 
ruột già: dồn chất chứa 
trong ruột xuống ruột 
thẳng. 

- GV liên hệ một số 


nguyên nhân gây nên 
bệnh táo bón ảnh 
hưởng tới ruột và hoạt 
động của con người: 
Đó là lối sống ít vận 
động thể lực, giảm nhu 
động ruột già. 

-—> Ngược lại: ăn nhiều 
chất xơ, vận động vừa 
phải —> ruột già hoạt 
động dễ dàng. 


HS có thể hỏi về bệnh 
viêm đại tràng 


HS đọc kết luận cuối 
bài. 


Kết luận: Vai trò 
của ruột già: 

- Hấp thụ nước cần 
thiết cho cơ thể. 

- Thải phân (chất 
cặn bã) ra khỏi cơ 
thể. 


IV. Kiểm tra đánh giá 

GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1, 3 SGK. 

V. Dặn dò 

• Học bài trả lòi câu hỏi. 

• Liên hệ với bản thân về vấn đề tiêu hoá, chế độ ăn. 

• Đọc mục "Em có biết?" 

• Sưu tầm tranh ảnh về bệnh răng và dạ dày. 

• Kẻ bảng 30.1 vào vở. 


154 





Vê sinh tiêu hoá 


Bài 30 


I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• HS trình bày được các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hoá và mức độ tác 
hại của nó. 

• Chỉ ra được các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hoá và đảm bảo sự tiêu hoá có 
hiệu quả. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng: 

• Liên hệ thực tế, giải thích bằng cơ sở khoa học. 

• Hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ giữ gìn hệ tiêu hoá thông qua chế độ ăn và luyện 
tập. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh ả nh các bệnh về răng, dạ dày, ruột. 

• Tranh ảnh về các loại giun, sán kí sinh ở ruột. 

• Có điều kiện dùng máy chiếu và phim trong. 

III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: GV bắt đầu bằng câu hỏi: Em đã bao giờ bị sâu răng hay rối 
loạn tiêu hoá chưa? Nguyên nhân nào dẫn đến bệnh đó? 

Hoạt động 1 

Tìm hiểu về các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hoá 

Mục tiêu: Chỉ ra các tác nhân gây hại và ảnh hưởng của nó tới các cơ 
quan trong hệ tiêu hoá. 


155 




Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu: 

- Cá nhân nghiên cứu 


+ Hoàn thành bảng 30.1 

- GV in sẵn bảng 30.1 
vào phim trong để HS 
viết nội dung hay kẻ 
bảng 30.1 vào khổ 
giấy to. 

thông tin SGK kết hợp 
tranh ảnh đã chuẩn bị 
—> ghi nhớ kiến thức. 

- Trao đổi nhóm thống 
nhất câu trả lời (có thể 
1-2 nhóm ghi phim 
trong). 


- GV chữa bài bằng 

- Đại diện các nhóm thực 


cách: 

hiện theo yêu cầu của 


+ Chiếu phim của 1-2 

GV. 


nhóm 

- Nhóm khác theo dõi 


+ Gọi các nhóm lên viết 
két quả vào bảng kẻ 
sẵn. 

- GV nên để cho các 
nhóm đánh giá kết quả 
của nhau. 

- GV nhận xét đánh giá 
hoạt động của các 
nhóm (chú ý nhóm 
học yếu). 

nhận xét và bổ sung. 


- GV cho HS quan sát 

- HS tự sửa chữa. 


nội dung kiến thức 

- HS quan sát tranh ảnh 

Kết luận: Nội dung 

hoàn chỉnh của bảng 
30.1. 

các bệnh hệ tiêu hóa. 

trong bảng. 


156 






Bảng 30: Các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hoá 


Tác nhân 

Cơ quan hoặc hoạt động 
bị ảnh hưởng 

Mức độ ảnh hưởng 

Vi khuẩn 

- Răng 

- Dạ dày, ruột 

- Các tuyến tiẽu hoá 

- Tạo môi trường A xít làm hỏng 
men răng 

- Bị viêm loét 

- Bị viêm —» tăng tiết dịch 

Giun sán 

- Ruột 

- Các tuyến tiêu hoá 

- Gây tắc ruột 

- Gây tắc ống dẫn mật 

ăn uống không 
đúng cách 

- Các cơ quan tiêu hoá 

- Hoạt động tiêu hoá 

- Hoạt động hấp thụ 

- Có thể bị viêm 

- Kém hiệu quả 

- Giảm 

Khẩu phần ăn 
không hợp lý 

- Các cơ quan tiêu hoá 

- Hoạt động tiêu hoá 

- Hoạt động hấp thụ 

- Dạ dày và ruột bị mệt mỏi, gan có 
thể bị xơ 

- Bị rối loạn 

- Kém hiệu quả 


- GV hỏi: 

+ Cho biết các tác nhân 
gây hại cho hệ tiêu 
hoá? 

+ Mức độ ảnh hưởng tới 
các co quan do các tác 
nhân gây ra như thế 
nào? 

+ Ngoài các tác nhân 
trên em còn biết có tác 
nhân nào nữa gây hại 
cho hê tiêu hoá? 


- HS dựa vào bảng kiến 
thức trả lời một cách 
khái quát. 


- HS có thể nêu: một số 
loại trùng gây tiêu 
chảy, một số chất bảo 
vệ thực phẩm. 


157 




















Hoạt động 2 

Tìm hiểu các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hoá khỏi các tác nhân có hại và đảm 

bảo sự tiêu hoá có hiệu quả 

Mục tiêu: Trình bày các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hoá và co sở khoa học 
của các biện pháp. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu câu hỏi: 

- Cá nhân nghiên cứu 


+ Thế nào là vệ sinh 

thông tin SGK —> ghi 


răng miệng đúng cách? 

nhớ kiến thức. 


+ Thế nào là ăn uống 

- Trao đổi nhóm thống 


hợp vệ sinh? 

nhất câu trả lời. Yêu 


+ Tại sao ăn uống đúng 

cầu: 


cách lại giúp tiêu hoá 

+ Đánh răng, thuốc đánh 


đạt hiệu quả? 

răng. 


+ Em đã thực hiện biện 

+ Thức ăn chín, tươi, 


pháp bảo vệ hệ tiêu 

nước sôi. 


hoá như thế nào? 

+ ăn chậm, nhai kỹ, ăn 
xong phải nghỉ ngơi. 


- GV cho thảo luận toàn 

- Đại diện nhóm trình 


lớp 

bày, nhóm khác nhận 


- GV luu ý: Riêng câu 
hỏi 4 sẽ có rất nhiều ý 
kiến, GV nên hướng 
HS vào nội dung: 

+ Cơ sở khoa học. 

+ Đã và sẽ thực hiện như 

xét bổ sung. 


thế nào? 


Kết luận: 

- GV bổ sung kiến thức. 

- HS tự sửa chữa và rút ra 

- Các biện pháp bảo 

- GV hỏi thêm: 

kết luận. 

vệ hệ tiêu hoá: 

+ Tại sao không nên ăn 


+ ăn uống hợp vệ 

vặt? 


sinh. 


158 







+ Tại sao những người 

- HS vận dụng kiến thức 

+ Khẩu phần ăn 
hợp lý. 

lái xe đường dài hay bị 

của chương "Tiêu hoá" 

+ ăn uống đúng 

đau dạ dày? 

và thực tế để giải thích. 

cách. 

+ Tại sao không nên ăn 

- HS đọc kết luận 

+ Vệ sinh răng 

quá no vào buổi tối? 

+ Tại sao không nên ăn 
keo trước khi đi ngủ? 


mịêng sau khi ăn. 


IV. Kiểm tra đánh giá 

GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1 cuối bài. 


V. Dặn dò 

• Học bài trả lời câu hỏi SGK. 

• Ôn tập lại kiến thức về trao đổi chất ở động vật chuẩn bị cho bài sau. 


Chương VI 

Trao đổi chất và năng lượng 


Bài 31 


Trao đổi chất 


I. Mục tiêu 
1. Kiến thức 


159 








• Phân biệt đựơc sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường với sự trao 
đổi chất ở tế bào. 

• Trình bày được mối liên quan giữa trao đổi chất của cơ thể với trao đổi 
chất ở tế bào. 

2. Kỹ năng 

• Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình. 

• Rèn kỹ năng quan sát, liên hệ thực tế. 

• Rèn kỹ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức giữ gìn bảo vệ sức khoẻ. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh phóng to hình 31.1; 31.2. 

Phiếu học tập 


Hệ cơ quan 

Vai trò trong sự trao đổi chất 

- Tiêu hoá 

- Hô hấp 

- Tuần hoàn 

- Bài tiết 



III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Em hiểu thế nào là trao đổi chất? Vật không sống có trao đổi 
chất không? Trao đổi chất ở người diễn ra như thế nào —> Bài mói. 

Hoạt động 1 

Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài 

Mục tiêu: HS hiểu được trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường là đặc 
trưng cơ bản của sự sống. 


160 




Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Nội dung 


Tiến hành: 

- GV yêu cầu HS quan 
sát hình 31.1 —> trả lời 
câu hỏi. 

- Sự trao đổi chất giữa cơ 
thể và môi trường biểu 
hiện như thế nào? 

- GV yêu cầu HS hoàn 
thành phiếu học tập 

- GV kẻ phiếu học tập, 
gọi HS lên làm. 

- GV hoàn chỉnh kiến 
thức. 


- Từ kết quả bảng trên, 
GV phân tích vai trò 
của sự trao đổi chất: 

+ Vật vô sinh —> Phân 
huỷ. 


- HS quan sát kỹ hình 
31.1 cùng kiến thức đã 
học —> nêu được biểu 
hiện: 

+ Lấy chất cần thiết vào 
cơ thể. 

+ Thải C0 2 và chất cặn 
bã ra môi trường. 

- HS vận dụng hiểu biết 
của bản thân —> làm 
bài tập. 


Vài HS lên làm bài tập, 
lớp bổ sung. 


Hệ cơ quan 

Vai trò trong 
sự trao đổi chất 

-Tiêu hoá 

- Biến đổi thức ăn —> chất 
dinh dưỡng thải các phần 
thừa qua hậu môn. 

- Hô hấp 

- Lấy oxi và thải cácbonic 

- Bài tiết 

- Lọc từ máu chất thải —» 
bài tiết qua nước tiểu. 

- Tuần hoàn 

- Vận chuyển oxi và chất 
dinh dưỡng tới tế bào và 
vận chuyển cácbôníc tới 
phổi, chất thải tới cơ quan 
bài tiết. 


Trao đổi chất ở 
cấp độ cơ thể 
(SGK tr.101). 


161 






+ Sinh vật: Tồn tại, phát 
triển —> Trao đổi chất 
là đặc trưng cơ bản của 
sự sống. 

Hoạt động 2 

Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong 
Mục tiêu: Hiểu được sự trao đổi chất của cơ thể thực chất diễn ra ở tế bào. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS đọc 

- HS dựa vào hình 31.2, 


thông tin, quan sát 

vận dụng kiến thức —> 


hình 31.2 —> thảo luận 

thảo luận trong nhóm 


các câu hỏi (tr. 101). 

thống nhất câu trả lời. 


+ Máu và nước mô cung 

+ Máu mang oxi và chất 


cấp những gì cho tế 

dinh dưỡng qua nước 


bào? 

mô —» tế bào. 


+ Hoạt động sống của tế 

+ Hoạt động của tế bào 


bào tạo ra những sản 

tạo ra năng lượng, khí 


phẩm gì? 

C0 2 , chất thải. 


+ Các sản phẩm từ tế bào 

+ Các sản phẩm đó qua 


thải ra được đưa tới 

nước mô, vào máu —> 


đâu? 

đến hệ hô hấp, bài tiết 


+ Sự trao đổi chất giữa tế 

—> thải ra ngoài. 


bào và môi trường 



trong biểu hiện như thế 



nào? 


* Kết luận: 

- GV giúp HS hoàn thiện 

- Đại diện nhóm phát 

Sự trao đổi chất 

kiến thức. 

biểu, các nhóm khác 

giữa tế bào và môi 


bổ sung. 

trường trong biểu 



hiện: 



- Chất dinh dưỡng 



và oxi dược tế 


162 







bào sử dụng cho 
các hoạt động 
sống, đồng thời 
các sản phẩm 
phân huỷ dưa đến 
các co quan thải 
ra ngoài. 

- Sự trao đổi chất ở 
tế bào thông qua 
môi trường trong. 


Hoạt động 3 

Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ co thể 
với trao đổi chất ở cấp độ tế bào 


Mục tiêu: Phân biệt dược trao đổi chất ở cấp độ co thể và trao đổi chất ở 
cấp độ tế bào. Trình bày được mối quan hệ về sự trao đổi chất ở 2 cấp độ. 


Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Nội dung 


- GV yêu cầu HS quan 
sát hình 31.2 —> trả lòi 
câu hỏi: 

+ Trao đổi chất ở cấp độ 
co thể thực hiện như 
thế nào? 

+ Trao đổi chất ở cấp độ 
tế bào được thực hiện 
như thế nào? 

+ Nếu trao đổi chất ở 
một cấp độ ngừng lại 
sẽ dẫn đến hậu quả gì? 

- GV yêu cầu HS rút ra 

kết luận về mối quan 
hệ giữa trao đổi chất ở 
hai cấp độ. _ 


- HS dựa vào kiến thức ở 
mục 1 và 2 để trả lời: 

+ Trao đổi chất ở cấp độ 
co thể: là sự trao đổi 
giữa các hệ co quan với 
môi trường ngoài để 
lấy chất dinh dưỡng và 
oxi cho cơ thể. 

+ Trao đổi chất ở cấp độ 
tế bào: là sự trao đổi 
chất giữa tế bào và môi 
trường bên trong. 

+ Nếu trao đổi chất 
ngừng thì cơ thể sẽ chết 

- HS tự rút ra kết luận. 


- Trao đổi chất ở 
cấp độ tế bào và 
cấp độ cơ thể có 
liên quan mật 


163 







thiết với nhau, 
đảm bảo cho cơ 
- Kết luận chung: HS thể tồn tại và phát 
_ đọc kết luận SGK. _ triển. _ 

IV. Kiểm tra đánh giá 

• ở cấp độ cơ thể sự trao đổi chất diễn ra như thế nào? 

• Trao đổi chất ở tế bào có ý nghĩa gì đối với trao đổi chất của cơ thể? 

• Nêu mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất ở 
cấp độ tế bào? 


y. Dặn dò 

• Học bài theo nội dung SGK. 

• Trả lời câu hỏi 3 vào vở. 

• Đọc trước bài 32. 


Bài 32 Chuyển hoá 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Xác định được sự chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào gồm 
2 quá trình đồng hoá và dị hoá, là hoạt động cơ bản của sự sống. 

• Phân tích dược mối quan hệ giữa trao đổi chất với chuyển hoá vật chất 
và năng lượng. 

2. Kỹ năng 

• Rèn kỹ năng phân tích, so sánh. 

• Kỹ năng hoạt động nhóm. 


164 





II. Đồ dùng dạy - học 

Tranh phóng to hình 32.1 

III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Tế bào thường xuyên trao đổi vật chất với môi trường ngoài. 
Vật chất được tế bào sử dụng như thế nào? 

Hoạt động 1 

Chuyển hoá vật chất và năng lượng 

Mục tiêu: Hiểu được chuyển hoá vật chất và năng lượng bao gồm đồng 
hoá và dị hoá, từ đó hiểu được khái niệm chuyển hoá. 

Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung 

- GV yêu cầu HS nghiên - HS nghiên cứu thông 
cứu thông tin ■! kết tin tự thu nhận kiến 
hợp quan sát hình 32.1 thức. 

—> thảo luận 3 câu hỏi - Thảo luận nhóm thống 
mục ▼ tr.102. nhất đáp án. 

+ Sự chuyển hoá vật chất + Gồm 2 quá trình đối 
và năng lượng gồm lập là đồng hoá và dị 
những quá trình nào? hoá. 

+ Phân biệt trao đổi chất + Trao đổi chất là hiện 
với chuyển hoá vật tượng trao đổi các chất, 
chất và năng lượng? + Chuyển hoá vật chất 

và năng lượng là sự 
biến đổi vật chất và 
năng lượng. 

+ Năng lượng giải phóng Năng lượng được sử * Kết luận: 
ở tế bào được sử dụng dụng: - Trao đổi chất là 

vào những hoạt động + Co co —> sinh công biểu hiện bên 

nào? + Đồng hoá ngoài của quá 

+ Sinh nhiệt. trình chuyển hoá 

trong tế bào. 


Đồng hoấ 

Dị ho á 

+ Tổng hợp 

chất 

+ Tích luỹ 

năng lượng 

+ Phân giải 

chất 

+ Gải phóng 

năng lượng 


GV giúp HS hoàn 













chỉnh kiến thức. 


- GV yêu cầu HS tiếp tục 
nghiên cứu thông tin 
■ 2 —> trả lời câu hỏi 
mục ▼ tr.103. 

- GV gọi HS lên trả lời. 


- GV hoàn chỉnh kiến 
thức. 

- Tỉ lệ giữa đồng hoá và 
dị hoá ở những độ tuổi 
và trạng thái khác nhau 
thay đổi như thế nào? 


- Đại diện nhóm phát 
biểu, các nhóm khác 
bổ sung. 

- Cá nhân tự thu nhận 
thông tin, kết hợp quan 
sát lại hình 32.1 —» 
hoàn thành bài tập ra 
giấy nháp. 

- 1 HS lập bảng so sánh. 

- 1 HS trình bày mối 
quan hệ. 

+ Không có đồng hoá —> 
không có nguyên liệu 
cho dị hoá. 

+ Không có dị hoá —> 
không có năng lượng 
cho đồng hoá. 

- Lóp nhận xét bổ sung. 


- HS nêu dược: 

+ Lứa tuổi: 

. Trẻ em: Đồng hoá > dị 
hoá; 

. Người già: Dị hoá > 
đồng hoá. 

+ Trạng thái: 

. Lao động: Dị hoá > 
đồng hoá. 

. Nghỉ: Đồng hoá > dị 
hoá. 


- Mọi hoạt sống 
của co thể đều bắt 
nguồn từ sự 
chuyển hoá trong 
tế bào. 


- Mối quan hệ: 
Đồng hoá và dị 
hoá đối lập, mâu 
thuẫn nhau nhưng 
thống nhất và gắn 
bó chặt chẽ với 
nhau. 

- Tưong quan giữa 
đồng hoá và dị 
hoá phụ thuộc 
vào lứa tuổi, giới 
tính và trạng thái 
co thể. 


166 


Hoạt động 2 
Chuyển hoá cơ bản 



Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- Cơ thể ở trạng thái nghỉ 
ngơi có tiêu dùng năng 
lượng không? Tại sao? 

- GV yêu cầu HS nghiên 

- HS vận dụng kiến thức 
đã học —> trả lời. 

+ Có tiêu dùng năng 
lượng cho hoạt động 
của tim, hô hấp và duy 
trì thân nhiệt. 

- HS hiểu được đó là 

- Chuyển hoá cơ 

cứu thông tin —> em 

năng lượng để duy trì 

bản là năng lượng 

hiểu chuyển hoá cơ 

sự sống. 

tiêu dùng khi cơ 

bản là gì? ý nghĩa của 

- 1 vài HS phát biểu, lớp 

thể hoàn toàn 

chuyển hoá cơ bản? 

bổ sung. 

nghỉ ngơi. 

- GV hoàn thiện kiến 
thức. 

Hoạt động 3 

- Đơn vị: KJ/h/lkg. 

- ý nghĩa: Căn cứ 
vào chuyển hoá 
cơ bản để xác 
định tình trạng 
sức khoẻ, trạng 
thái bệnh lí. 


Điều hoà sự chuyển hoá vật chất và năng lượng 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS nghiên 
cứu thông tin SGK trả 
lời câu hỏi: Có những 
hình thức nào điều hoà 

- HS dựa vào thông tin 
—> nêu dược các hình 
thức: 

+ Sự điều khiển của hệ 

- Cơ chế thần kinh 

sự chuyển hoá vật chất 

thần kinh. 

+ ở não có các 

và năng lượng? 

+ Do các hooc môn 

trung khu điều 


tuyến nội tiết. 

- Một vài HS phát biểu, 
lớp bổ sung. 

khiển sự trao đổi 
chất. 

+ Thông qua hệ tim 
mạch. 


167 










- GV hoàn thiện kiến 
thức. 


- Cơ chế thể dịch 
do các Hooc môn 
đổ vào máu. 


Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK 


ĨV. Kiểm tra đánh giá 

1- Ghép các số 1; 2; 3... ở cột A với các chữ cái a; b; c... ở cột B để có 
câu trả lời đúng. 


Cột A 

Cột B 

T rả lời 

1 - Đồng hóa 

a- Lấy thức ăn biến đổi thành chất dinh dưỡng hấp 
thụ vào máu. 

1- 

2- Dị hoá 

b- Tổng hợp chất đặc trưng và tích luỹ năng lượng. 

2- 

3- Tiêu hoá 

c- Thải các sản phẩm phân huỷ và các sản phẩm thừa 
ra môi trường ngoài 

3- 

4- Bài tiết 

d- Phân giải chất đặc trưng thành chất đơn giản và 
giải phóng năng lượng 

4- 


2- Chuyển hoá là gì? Chuyển hoá gồm các quá trình nào? 

3- Vì sao nói chuyển hoá vật chất và năng lượng là đặc trung cơ bản của 
cuộc sống? 

V. Dặn dò 

• Học bài theo nội dung SGK. 

• Làm câu hỏi 2, 4 vào vở bài tập. 

• Đọc mục "Em có biếtV. 

• Tìm thêm các các phương pháp phòng chống nóng lạnh. 


168 










Bài 33 


Thân nhiêt 


ỉ. Mục tiêu 

1. Kiên thức 

• Trình bày được khái niệm thân nhiệt và các cơ chế điều hoà thân nhiệt. 

• Giải thích được cơ sở khoa học và vận dụng được vào đời sống các biện 
pháp chống nóng lạnh, đề phòng cảm nóng, cảm lạnh. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng: 

• Hoạt động nhóm. 

• Vận dụng lý thuyết vào thực tiễn. 

• Tư duy tổng hợp, khái quát. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức tự bảo vệ cơ thể, đặc biệt khi môi trường thay đổi. 

II. Đồ dùng dạy - học 

Tư liệu về sự trao đổi chất, thân nhiệt, tranh môi trường. 

iii. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Em đã tự cặp nhiệt độ bằng nhiệt kế chưa và dược bao nhiêu 
độ? Đó chính là thân nhiệt. 

Hoạt động 1 

Tìm hiểu thân nhiệt là gì? 

Mục tiêu: HS nêu được khái niệm thân nhiệt, thân nhiệt luôn ổn định 37°c. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu câu hỏi: 

- Cá nhân tự nghiên cứu 


+ Thân nhiệt là gì? 

SGKtr.105. 



169 







+ ở người khoẻ mạnh 
thân nhiệt thay đổi như 
thế nào khi trời nóng 
hay lạnh? (GV gợi ý: 
vận dụng kiến thức bài 
31; 32). 

- GV nhận xét đánh giá 
kết quả của các nhóm. 

- GV giảng giải thêm: ở 
người khoẻ mạnh thân 
nhiệt không phụ thuộc 
vào môi trường do co 
chế điều hoà. 

- GV lưu ý: HS hỏi tại 
sao khi sốt nhiệt độ 
tăng và không tăng quá 
42°c? (GV vận dụng 
thông tin bổ sung tư 
liệu và kiến thức bài 14 
để giải thích cho HS 
hiểu). 

- GV giúp HS hoàn thiện 
kiến thức. 

- GV chuyển ý: Cân 
bằng giữa sinh nhiệt và 
toả nhiệt là cơ chế tự 
điều hoà thân nhiệt 


- Trao đổi nhóm thống 
nhất ý kiến trả lời câu 
hỏi. 

Yêu cầu nêu dược: 

+ Thân nhiệt ổn định do 
cơ thể tự điều hoà. 

+ Quá trình chuyển hoá 
sinh ra nhiệt. 

- Đại diện nhóm trình 
bày —> nhóm khác bổ 
sung. 


- HS tự bổ sung kiến 
thức. 


Kết luận: 

- Thân nhiệt là 
nhiệt độ của cơ 
thể. 

- Thân nhiệt luôn 
ổn định 37°c là 
do sự cân bằng 
giữa sinh nhiệt và 
toả nhiệt. 


Hoạt động 2 

Tìm hiểu các cơ chế điều hoà thân nhiệt 


170 



Mục tiêu: HS chỉ rõ cơ chế điều hoà thân nhiệt trong đó vai trò của da 
và hệ thần kinh đóng vai trò quan trọng. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu vấn đề: 

- Cá nhân nghiên cứu 


+ Bộ phận nào của cơ 

thông tin SGK tr.105 


thể tham gia vào sự 

vận dụng kiến thức bài 


điều hoà thân nhiệt? 

32, kiến thức thực tế —> 


+ Sự điều hoà thân nhiệt 

trao đổi nhóm thống 
nhất ý kiến trả lòi câu 
hỏi. Yêu cầu nêu được: 

+ Da và thần kinh có vai 


dựa vào cơ chế nào? 

trò quan trọng trong 


- GV gợi ý bằng các câu 

điều hoà thân nhiệt. 


hỏi nhỏ: 

+ Do cơ thể sinh ra phải 


+ Nhiệt do hoạt động 

thoát ra ngoài. 


của cơ thể sinh ra đã đi 

+ Lao động nặng - toát 


đâu và để làm gì? 

mồ hôi, mặt đỏ, da 


+ Khi lao động nặng cơ 

hồng. 


thể có những phương 

+ Mạch máu co, dãn khi 


thức toả nhiệt nào? 

nóng lạnh. 


+ Vì sao vào mùa hè da 

+ Ngày oi bức khó toát 


người ta hồng hào, còn 

mồ hôi, bức bối. 


mùa đông (trời rét) da 

- Đại diện nhóm trình 


tái hay sởn gai ốc? 

bày ý kiến nhóm khác 


+ Khi trời nóng độ ẩm 

bổ sung —> thảo luận 


không khí cao, không 

toàn lóp. 


thoáng gió (oi bức) cơ 
thể có phản ứng gì và 
có cảm giác như thế 
nào? 

- GV ghi tóm tắt ý kiến 

- HS tự lĩnh hội kiến 


của nhóm lên bảng. 

thức qua thảo luận và 



171 







- GV lưu ý nội dung này 
liên quan thực tế nhiều 
—» vậy phải hướng HS từ 
hiện tượng thực tế (ưòi 
rét vận động người nóng 
lên...) để đưa về phạm 
vi kiến thức. Ví dụ: Mùa 
nóng(nhiệt độ cao) 
mạch máu dãn, máu qua 
da nhiều —> mặt hồng 
lên và mùa rét (nhiệt độ 
thấp) ngược lại. 

- GV giải thích một chút 
về cấu tạo lông mao 
liên quan đến hiện 
tượng sởn gai ốc. 


giảng giải của GV để 
rút ra kết luận cho vấn 
đề mà GV đặt ra lúc 
trước. 


- HS vận dụng kiến thức 
trả lời câu hỏi. 


Kết luận: 

- Da có vai trò 
quan trọng nhất 
trong điều hoà 
thân nhiệt. 

Co chế: 

+ Khi trời nóng lao 
động nặng: mao 
mạch ở da dãn —>■ 
toả nhiệt, tăng tiết 
mồ hôi. 


- GV yêu cầu HS trả lời 
câu hỏi: 

+ Tại sao khi tức giận 
mặt đỏ nóng lên? 


+ Khi trời rét: mao 
mạch co lại —> co 
chân lông co 
giảm sự toả nhiệt 
(run sinh nhiệt). 

- Mọi hoạt động 
điều hoà thân 
nhiệt đều là phản 
xạ dưới sự điều 
khiển của hệ thần 
kinh. 


Hoạt động 3 

Tìm hiểu các phưong pháp phòng chống nóng lạnh 
Mục tiêu: HS biết cách phòng chống nóng lạnh trên cơ sở khoa học. 


172 



Hoạt động dạy 

- GV nêu câu hỏi: 

+ Chế độ ăn uống về 
mùa hè và mùa đông 
khác nhau như thế 
nào? 

+ Chúng ta phải làm gì 
để chống nóng và 
chống rét? 

+ Vì sao rèn luyện thân 
thể cũng là biện pháp 
chống nóng, chống rét? 

+ Việc xây nhà, công 
sở... cần lưu ý những 
yếu tố nào góp phần 
chống nóng lạnh? 

+ Trồng cây xanh có 
phải là biện pháp 
chống nóng không? 

- GV nhận xét ý kiến của 
các nhóm. Sau khi thảo 
luận yêu cầu HS nêu rõ 
các biện pháp chống 
nóng lạnh cụ thể. 

- GV hỏi: Em đã có hình 
thức rèn luyện nào để 
tăng sức chịu đựng của 
co thể? 

- GV hỏi thêm: Giải 
thích câu: "mùa nóng 
chóng khát, trời mát 
chóng đói" 

+ Tại sao mùa rét càng 


Hoạt động học 

- Cá nhân nghiên cứu 
thông tin SGK tr.106 
kết hợp kiến thức thực 
tế —> trao đổi nhóm 
thống nhất ý kiến trả 
lời câu hỏi. 

Yêu cầu: 

+ ăn uống phù hợp cho 
từng mùa. 

+ Quần áo, phưong tiện 
phù hợp. 

+ Nhà thoáng mát mùa 
hè, ấm cúng mùa đông. 

+ Trồng nhiều cây xanh 
—» tăng bóng mát, 0 2 . 

- Đại diện nhóm trình 
bày đáp án —> nhóm 
khác bổ sung. 

- Thảo luận toàn lóp. 

- HS tự hoàn thiện kiến 
thức. 


- HS vận dụng kiến thức 
trả lời. 


Nội dung 


Kết luận: Biện 
pháp phòng chống 
nóng lạnh: 

+ Rèn luyện thân 
thể (rèn luyện da) 
tăng khả năng 
chịu đựng của co 
thể. 

+ Nơi ở và nơi làm 
việc phải phù hợp 
cho mùa nóng và 


173 






đói càng thấy rét? 


lạnh. 

(nếu HS không trả lòi 


+ Mùa hè: Đội mũ 

đúng, đủ, GV gợi ý để 


nón khi đi đường. 

qui về kiến thức rồi 


lúc lao động. 

giải thích) 


+ Mùa đông: Giữ 
ấm chân, cổ, 
ngực. Thức ăn 
nóng, nhiều mỡ. 

+ Trồng nhiều cây 
xanh quanh nhà 
và nơi công cộng. 


IV. Kiểm tra đánh giá 

GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 

+ Thân nhiệt là gì? Tại sao thân nhiệt luôn ổn định? 

+ Trình bày cơ chế điều hoà thân nhiệt khi trời nóng lạnh. 


y. Dặn dò 

• Học bài. 

• Đọc mục "Em có biết?". 

• Tìm hiểu các loại vitamin và khoáng trong thức ăn. 


Bài 34 Vitamin và muối khoáng 


I. Mục tiêu 
1. Kiến thức 

• Trình bày được vai trò của vitamin và muối khoáng. 


174 






• Vận dụng những hiểu biết về vitamin và muối khoáng trong việc xây 
dựng khẩu phần ăn hợp lí và chế biến thức ăn. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng phân tích, quan sát, kỹ năng vận dụng kiến thức vào đời 
sống. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức vệ sinh thực phẩm. Biết cách phối hợp, chế biến thức ăn 
khoa học. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh ả nh một số nhóm thức ăn chứa vitamin và muối khoáng. 

• Tranh trẻ em bị còi xưong do thiếu vitamin D, bướu cổ do thiếu iốt. 

III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: GV đưa thông tin lịch sử tìm ra vitamin, giải thích ý nghĩa của 
từ vitamin. 


Hoạt động 1 

Tìm hiểu vai trò của vitamin đối với đời sống 

Mục tiêu: Hiểu được vai trò của từng loại vitamin đối với đời sống và 
nguồn cung cấp chúng. Từ đó xây dựng được khẩu phần ăn hợp lí. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS nghiên 

- HS đọc thật kỹ nội 


cứu thông tin ■! —> 

dung ■, dựa vào hiểu 


hoàn thành bài tập 
mục ▼. 

biết cá nhân để làm bài 
tập. 

- Một HS đọc kết quả bài 
tập, lớp bổ sung để có 



175 







- GV yêu cầu HS nghiên 
cứu tiếp thông tin ■ 2 
và bảng 34.1 —> trả lời 
câu hỏi: 

- Em hiểu vitamin là gì? 

- Vitamin có vai trò gì 
với cơ thể? 

- Thực đơn trong bữa ăn 
cần được phối hợp như 
thế nào để cung cấp đủ 
vitamin cho cơ thể? 

- GV tổng kết lại nội 
dung đã thảo luận. 

Lưu ý thông tin vitamin 

xếp vào 2 nhóm: 

+ Tan trong dầu mỡ. 

+ Tan trong nước. 

—> Chế biến thức ăn cho 
phù hợp. 


đáp án đúng (1, 3, 5, 6). 

- HS đọc tiếp phần thông 
tin ■ và bảng tóm tắt 
vai trò của vitamin, 
thảo luận để tìm câu trả 
lời. 

Yêu cầu nêu dược: 

- Vitamin là hợp chất 
hoá học đơn giản. 

- Tham gia cấu trúc 
nhiều thế hệ enzim, 
thiếu vitamin dẫn đến 
rối loạn hoạt động của 
cơ thể. 

- Thực đơn cần phối hợp 
thức ăn có nguồn gốc 
động vật và thực vật. 

- HS quan sát tranh ảnh: 
Nhóm thức ăn chứa 
Vitamin, trẻ em bị còi 
xương do thiếu Vitamin. 


Vitamin là hợp 
chất hoá học đơn 
giản, là thành 
phần cấu trúc của 
nhiều enzim —> 
đảm bảo sự hoạt 
động sinh lí bình 
thường của cơ 
thể. 

Con người không 
tự tổng hợp được 
vitamin mà phải 
lấy từ thức ăn. 

Cần phối hợp cân 
đối các loại thức 
ăn để cung cấp đủ 
vitamin cho cơ 
thể. 


Hoạt động 2 

Tìm hiểu vai trò của muối khoáng đối với cơ thể 


Mục tiêu: Hiểu được vai trò của muối khoáng đối với cơ thể. Biết xây 
dựng khẩu phần ăn hợp lí, bảo vệ sức khoẻ. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS đọc 

- HS đọc kỹ thông tin và 


thông tin ■ và bảng 

bảng tóm tắt vai trò 


34.2 —> trả lời câu hỏi. 

của một số muối 


- Vì sao nếu thiếu 

khoáng. 


vitamin D trẻ sẽ mắc 

- Thảo luận nhóm —> 


bệnh còi xương? 

thống nhất ý kiến. 



176 







Vì sao nhà nước vận 
động sử dụng muối 
iốt? 

Trong khẩu phần ăn 
hàng ngày cần làm như 
thế nào để đủ vitamin 
và muối khoáng? 

GV tổng kết lại nội 
dung đã thảo luận. Em 
hiểu những gì về muối 
khoáng? 


- Thiếu vitamin D —» trẻ 
còi xưong vì: Co thể 
chỉ hấp thụ canxi khi 
có mặt vitamin D. 

- Cần sử dụng muối iốt 
để phòng tránh bệnh 
bướu cổ. 

HS tự rút ra kết luận. 

- HS quan sát tranh: 
Nhóm thức ăn chứa 
nhiều khoáng, trẻ em 
bi bướu cổ do thiếu iốt. 


- Muối khoáng là 

thành phần quan 
trọng của tế bào, 
tham gia vào 

nhiều hệ enzim 
đảm bảo quá 

trình trao đổi chất 
và năng lượng. 

- Khẩu phần ăn 
cần: 

+ Phối hợp nhiều 
loại thức ăn (động 
vật và thực vật). 

+ Sử dụng muối iốt 
hàng ngày. 

+ Chế biến thức ăn 
hợp lí để chống 
mất vitamin. 

+ Trẻ em nên tăng 
cường muối canxi. 


Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK. 


IV. Kiểm tra đánh giá 

• Vitamin có vai trò gì đối với hoạt động sinh lí của co thể? 

• Kể những điều em biết về vitamin và vai trò của các loại vitamin đó? 

• Vì sao cần bổ sung thức ăn giàu chất sắt cho các bà mẹ khi mang thai? 


177 



y. Dặn dò 

• Học bài, trả lời câu hỏi SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?". 

• Tìm hiểu: + Bữa ăn hàng ngày của gia đình. 

+ Tháp dinh dưỡng. 


Bài 35 


Ôn tập học kỳ i 


I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức 

• Hệ thống hoá kiến thức học kỳ I. 

• Nắm chắc các kiến thức cơ bản đã học. 

2. Kỹ năng 

• Vận dụng kiến thức, khái quát theo chủ đề. 

• Hoat động nhóm. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh: Tế bào, mô, hệ cơ quan vận động, tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá. 

• Máy chiếu, phim trong(nếu có điều kiện) cho HS và nội dung kiến thức 
đầy đủ. 

• Các nhóm với nội dung đã phân công - 1 tờ giấy khổ to. 

III. Hoạt động dạy - học 

Hoạt động 1 
Hệ thống hoá kiến thức 

Mục tiêu: HS biết hệ thống hoá kiến thức theo các nội dung. 


178 




Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV: chia lớp thành 6 

- Các nhóm tiến hành 


nhóm và yêu cầu các 

thảo luận theo nội 


nhóm hoàn thành bảng 

dung trong bảng. 


kiến thức của mình. Cụ 

- Mỗi cá nhân phải vận 


thể: Nhóm 1- bảng 

dụng kiến thức, thảo 


35.1, nhóm 2: bảng 

luận thống nhất câu trả 


35.2... nhóm 6: bảng 

lời (nhóm có thể ghi 


35.6. 

vào phim trong). 


- GV chữa bài bằng 2 

- Các nhóm thực hiện 


cách. 

theo yêu cầu của GV 


+ Các nhóm dán kết quả 

và mỗi nhóm cử đại 


(giấy trắng khổ to) lên 

diện thuyết minh kết 


bảng. 

quả của nhóm —> nhóm 


+ Chiếu phim của các 

khác bổ sung. 


nhóm. 

- Thảo luận toàn lớp. 


- GV ghi ý kiến bổ sung 
của nhóm vào bên cạnh. 

- Sau khi HS thảo luận 
GV cho 1-2 HS nhắc 
lại toàn bộ kiến thức đã 
học. 

- GV giúp HS hoàn thiện 

- Các nhóm hoàn thiện 

Kết luận: toàn bộ 

kiến thức (có thể dùng 

kiến thức 

nội dung ở trong 

máy chiếu với các 


bảng (từ 35.1 —> 

phim có kiến thức đầy 


35.6) như sách 

đủ). 


GV. 


Hoạt động 2 
Thảo luận câu hỏi 

Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức của hoạt động 1 để trả lời câu hỏi một 
cách tổng hợp. 


179 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu: trả lời câu 

- HS thảo luận theo 


hỏi 1,2, 3SGKtr.ll2. 

nhóm thống nhất câu 


- GV cho HS thảo luận 

trả lời. 


toàn lớp hoặc chiếu 

- Đại diện nhóm trình 


phim của các nhóm. 

bày —> nhóm khác bổ 


- GV để HS các nhóm 

sung (có thể viết vào 


đánh giá kết quả của 
nhóm khác. 

phim trong). 


- GV nhận xét —> giúp 


Kết luận: Nội dung 

HS hoàn thiện kiến 


ở sách GV tr.168. 

thức. 


169. 


iV. Kiểm tra đánh giá 

GV cho điểm 1-2 nhóm có kết quả tốt. 

V. Dặn dò 

• Ôn tập chuẩn bị thi học kì I. 

• Tìm hiểu chế độ ăn dinh dưỡng của người Việt Nam và của gia đình 
mình. 


Bài 36 tiêu chuẩn ăn uống 

Nguyên tắc lập khẩu phần 

i. Mục tiêu 
1. Kiến thức 


180 










• Nêu được nguyên nhân của sự khác nhau về nhu cầu dinh dưỡng ở các 
đối tượng khác nhau. 

• Phân biệt dược giá trị dinh dưỡng có ở các loại thực phẩm chính. 

• Xác định được cơ sở và nguyên tắc xác định khẩu phần. 

2. Kỹ năng 

• Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình. 

• Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức vào đời sống. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức tiết kiệm nâng cao chất lượng cuộc sống. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh ảnh các nhóm thực phẩm chính. 

• Tranh tháp dinh dưỡng. 

• Bảng phụ lục giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn. 


III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Các chất dinh dưỡng (Thức ăn) cung cấp cho cơ thể hàng ngày 
theo các tiêu chuẩn quy định, gọi là tiêu chuẩn ăn uống. Vậy dựa trên cơ sở 
khoa học nào để đảm bảo chế độ đinh dưỡng hợp lí? Đó là điều chúng ta 
cần tìm hiểu ở bài này. 


Hoạt động 1 

Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể 


Mục tiêu: Hiểu được nhu cầu dinh dưỡng của mỗi cơ thể không giống 
nhau. Từ đó đề ra chế độ dinh dưỡng hợp lí chống suy dinh dưỡng cho 
trẻ em. 


Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Nội dung 


181 







- GV yêu cầu HS nghiên 
cứu thông tin ■, đọc 
bảng "Nhu cầu dinh 
dưỡng khuyến nghị cho 
người Việt Nam" 
(tr.120) —> trả lời các 
câu hỏi: 

+ Nhu cầu dinh dưỡng ở 
các lứa tuổi khác nhau 
như thế nào? Vì sao có 
sự khác nhau đó? 

+ Sự khác nhau về nhu 
cầu dinh dưỡng ở mỗi 
cơ thể phụ thuộc những 
yếu tố nào? 

- GV tổng kết lại những 
nội dung thảo luận. 

+ Vì sao trẻ em suy dinh 
dưỡng ở các nước đang 
phát triển chiếm tỉ lệ 
cao? 


- HS tự thu nhận thông 
tin. 

- Thảo luận nhóm để trả 
lời các câu hỏi. Yêu 
cầu nêu được: 

+ Nhu cầu dinh dưỡng 
của trẻ em cao hơn 
người trương thành vì 
cần tích luỹ cho cơ thể 
phát triển. Người già 
nhu cầu dinh dưỡng 
thấp vì sự vận động của 
cơ thể ít. 

+ Nhu cầu dinh dưỡng 
phụ thuộc vào lứa tuổi, 
giới tính, lao động. 

- Đại diện nhóm phát 
biểu, các nhóm khác 
bổ sung. 

- ở các nước đang phát 
triển chất lượng cuộc 
sống của người dân 
còn thấp —> trẻ bị suy 
dinh dưỡng chiếm tỉ lệ 
cao. 


- Nhu cầu dinh 
dưỡng của từng 
người không 
giống nhau. 

- Nhu cầu dinh 
dưỡng phụ thuộc: 

+ Lứa tuổi. 

+ Giới tính. 

+ Trạng thái sinh lí. 

+ Lao động. 


Hoạt động 2 

Giá trị dinh dưỡng của thức ăn 


Mục tiêu: Hiểu được giá tộ dinh dưỡng của các nhóm thức ăn chủ yếu. 


Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Nội dung 


182 








- GV yêu cầu HS nghiên 
cứu thông tin, quan sát 
tranh các nhóm thực 
phẩm và bảng giá trị 
dinh dưỡng một số loại 
thức ăn —> hoàn thành 
phiếu học tập. 

- HS tự thu nhận thông 
tin, quan sát tranh vận 
dụng kiến thức vào 
thực tế, thảo luận nhóm 
—» hoàn thành phiếu 
học tập. 

- Đại diện nhóm lên 


Tên 

hoàn thành trên bảng, 

Loại thực phẩm 

thực 

các nhóm khác nhận 


phẩm 

xét, bổ sung —> đáp án 

- Giàu Gluxit 


chuẩn 


- Giàu Prôtêin 


Loại thực 

Tên thực 



phẩm 

phẩm 

- Giàu Lipit 




- Nhiều vitamin và 


- Giàu Gluxit 

- Gạo, ngô, 




khoai, sắn 

chất khoáng 






- Giàu Prôtêin 

Thịt, cá, 

- Sụ phối hợp 

các loại 


trứng, sữa, 

thức ăn có ý nghĩa gì? 

- Giàu Lipít 

đậu, đô. 

- Mỡ động vật 

- GV chốt lai kiến thức. 


dầu thực vật 



- Nhiều vitamin 

- Rau quả tưoi 



và chất 

và muối 


- 

khoáng 

khoáng 


Giá trị dinh 
dưỡng của thức 
ăn biểu hiện ở: 

+ Thành phần các 
chất. 

+ Năng lượng chứa 
trong nó. 

+ Cần phối hợp các 
loại thức ăn để 
cung cấp đủ cho 
nhu cầu của cơ 
thể 


Hoạt động 3 

Khẩu phần và nguyên tắc lập khẩu phần 


Mục tiêu: Hiểu được khái niệm khẩu phần và nguyên tắc xây dựng 
khẩu phần. 


Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Nội dung 


183 





- GV yêu cầu HS trả lời 


- Khẩu phần là 

câu hỏi: Khẩu phần là 


lượng thức ăn 

gì? 


cung cấp cho co 

- GV yêu cầu HS thảo 


thể ở trong một 

luận: 


ngày. 

+ Khẩu phần ăn uống 

- Người mới ốm khỏi —> 


của người mới ốm khỏi 

cần thức ăn bổ dưỡng 


có gì khác người bình 

để tăng cường sức 


thường? 

khoẻ. 


+ Vì sao trong khẩu 

- Tăng cường vitamin. 


phần thức ăn cần tăng 

- Tăng cường chất xo —> 


cường rau, quả tưoi? 

dễ tiêu hoá. 


+ Để xây dựng khẩu 


- Nguyên tắc lập 

phần hợp lí cần dựa 


khẩu phần: 

vào những căn cứ nào? 


+ Căn cứ vào giá trị 
dinh dưỡng của 
thức ăn. 

- Tại sao những người ăn 

- Họ dùng sản phẩm từ 

+ Đảm bảo: đủ 

chay vẫn khoẻ mạnh? 

thực vật như đậu, vừng, 

lượng (calo); đủ 


lạc chứa nhiều Prôtêin. 

chất (lipit, 

prôtêin, gluxit, 

vitamin, muối 

khoáng). 


iV. Kiểm tra đánh giá 

Khoanh tròn vào chữ cái a, b, c ở đầu câu trả lời em cho là đúng. 

1- Bữa ăn hợp lí cần có chất lượng là: 

a) Có đủ thành phần dinh dưỡng, vitamin, muối khoáng. 

b) Có sự phối hợp đảm bảo cân đối tỉ lệ các thành phần thức ăn. 

c) Cung cấp đủ năng lượng cho co thể. 

d) Cả a, b, c. 

2- Để nâng cao chất lượng bữa ăn gia đình cần: 


184 






a) Phát triển kinh tế gia đình. 

b) Làm bữa ăn hấp dẫn ngon miệng. 

c) Bữa ăn nhiều thịt, cá, trứng, sữa. 

d) Cả a, b, c. 

V. Dặn dò 

• Học bài theo câu hỏi SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?". 

• Xem kĩ bảng 37.1, ghi tên các thực phẩm cần tính toán ở bảng 37.2. 


Thực hành: phân tích 
một khẩu phần cho trước 

i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Nắm vững các bước thành lập khẩu phần. 

• Biết đánh giá dược định mức đáp ứng của một khẩu phần mẫu. 

• Biết cách tự xây dựng khẩu phần hợp lí cho bản thân. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng phân tích, kỹ năng tính toán. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe, chống suy dinh dưỡng, béo phì. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• GV: Bản phô tô (dùng đèn chiếu) bảng 1, 2, 3. 

• Bản phô tô (dùng đèn chiếu) đáp án 2, 3. 


Bài 37 


185 




• HS: Kẻ bảng 2: Bảng số liệu khẩu phần. 

• Kẻ bảng 3: Bảng đánh giá. 

III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Khẩu phần là gì? Nêu nguyên tắc thành lập khẩu phần. 


Hoạt động 1 

Hướng dẫn phương pháp thành lập khẩu phần 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV giới thiệu lần lượt 

- Bước 1: Kẻ bảng tính 


các bước tiến hành: 

toán theo mẫu 


+ GV hướng dẫn nội 

- Bước 2: 


dung bảng 37.1. 

+ Điền tên thực phẩm và 


+ Phân tích ví dụ thực 

số lượng cung cấp A. 


phẩm là đu đủ chín 

+ Xác định lượng thải bỏ 


theo 2 bước như SGK: 

Aj. 


. Lượng cung cấp A 

+ Xác định lượng thực 


. Lượng thải bỏ Aị 

phẩm ăn được A 2 : 


. Lượng thực phẩm ăn 

A 2 = A - Aj 


được A 2 . 

- Bước 3: Tính giá trị 


+ GV dùng bảng 2. Lấy 

từng loại thực phẩm đã 


một ví dụ để nêu cách 

kê trong bảng. 


tính: 

- Bước 4: 


. Thành phần dinh 

+ Cộng các số liệu đã 


dưỡng. 

liệt kê. 


. Năng lượng . 

+ Đối chiếu với bảng 


. Muối khoáng, vitamin. 

"Nhu cầu dinh dưỡng 
khuyến nghị cho người 


Chú ý: 

Việt Nam" —> Có kế 


. Hệ số hấp thụ của cơ 

hoạch điều chỉnh hợp 


thể với Prôtêin là 60%. 

. Lượng vitamin c thất 
thoát là 50%. 

lí 

Hoạt động 2 



Tập đánh giá một khẩu phần 


186 







Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS nghiên 

- HS đọc kỹ bảng 2. 


cứu bảng 2 để lập bảng 

Bảng số liệu khẩu 


số liệu. 

phần. 

+ Tính toán số liệu điền 
vào các ô có dấu "? " ở 


- GV yêu cầu HS lên 

bảng 37.2. 


chữa bài. 

- Đại diện nhóm lên 


- GV công bố đáp án 

hoàn thành bảng, các 


đúng. 

nhóm khác nhận xét bổ 
sung. 



Bảng 37.2 


Thực phẩm 

Trọng lượng 

Thành phần dinh dưỡng 

Năng lượng 
khác (Kcal) 

A 

AI 

A2 

P2 

L 

G 

Gạo tẻ 

400 

0 

400 

31,6 

4 

304, 8 

1477, 4 

Cá chép 

100 

40 

60 

9,6 

2, 16 


59, 44 

Tổng cộng 




79, 8 

33,78 

391, 7 

2295,7 


GV yêu cầu HS tự thay 
đổi một vài loại thức 
ăn rồi tính toán lại số 
liệu cho phù hợp. 


- Từ bảng 37.2 đã hoàn 
thành, HS tính toán 
mức đáp ứng nhu cầu 
và điền vào bảng đánh 
giá (Bảng 37.3). 

- HS tập xác định một số 
thay đổi về loại thức ăn 
và khối lượng dựa vào 
bữa ăn thực tế rồi tính lại 
số liệu cho phù hợp với 
mức đáp ứng nhu cầu. 


ĨV. Nhận xét - đánh giá 

• GV nhận xét tinh thần thái độ của HS trong giờ thực hành. 


187 





































• Kết quả bảng 37.2 và 37.3 là nội dung để GV đánh giá một số nhóm. 

V. Dặn dò 

Bài tập về nhà: Tập xây dựng một khẩu phần ăn cho bản thân dựa vào 
bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam và bảng phụ 
lục dinh dưỡng thức ăn. 


188 



Chương VII 
Bài tiết 


Bài 38 bài tiết và cấu tạo 

- hệ bài tiết nước tiểu 

i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Hiểu rõ khái niệm bài tiết và vai trò của nó với cơ thể sống, các hoạt 
động bài tiết của cơ thể. 

• Xác định dược cấu tạo hệ bài tiết trên hình vẽ (mô hình) và biết trình 
bày bằng lời cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu. 

2. Kỹ năng 

• Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích kênh hình. 

• Rèn kỹ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức giữ vệ sinh cơ quan bài tiết. 

ii. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: GV mở bài bằng các câu hỏi nêu vấn đề như sau: 

+ Hàng ngày ta bài tiết ra môi trường ngoài những sản phẩm nào? 


189 





+ Thực chất của hoạt động bài tiết là gì? 

Hoạt động 1 
Bài tiết 

Mục tiêu: Tìm hiểu khái niệm bài tiết ở cơ thể người và vai trò quan 
trọng của chúng với cơ thể sống. 


Hoạt động dạy 

- GV yêu cầu HS làm 
việc độc lập với SGK. 

- GV yêu cầu các nhóm 
thảo luận: 

+ Các sản phẩm thải cần 
được bài tiết phát sinh 
từ đâu? 

+ Hoạt động bài tiết nào 
đóng vai trò quan 
trọng? 


- GV chốt lại đáp án 
đúng. 

- GV yêu cầu lóp thảo 
luận: 

+ Bài tiết đóng vai trò 
quan trọng như thế nào 
với cơ thể sống? 


Hoạt động học 

- HS tự thu nhận và xử lí 
thông tin mục ■ . 

- Các nhóm thảo luận 
thống nhất ý kiến. Yêu 
cầu nêu được: 

+ Sản phẩm thải cần 
được bài tiết phát sinh 
từ hoạt động trao đổi 
chất của tế bào và cơ 
thể. 

+ Hoạt động bài tiết có 
vai trò quan trọng là: 

. Bài tiết C0 2 của hệ hô 
hấp. 

. Bài tiết chất thải của hệ 
bài tiết nước tiểu. 

- Đại diện nhóm trình 
bày, lóp nhận xét bổ 
sung. 

- Một HS trình bày, lóp 
nhận xét bổ sung dưới 
sự điều khiển của GV. 


Nội dung 


Bài tiết giúp cơ 
thể thải các chất 
độc hại ra môi 
trường. 

Nhờ hoạt động 


190 







bài tiết mà tính 
chất môi trường 
bên trong luôn ổn 
định tạo điều kiện 
thuận lợi cho hoạt 
động trao đổi 
chất diễn ra bình 
thường. 

Hoạt động 2 

Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu 

Mục tiêu: Hiểu và trình bày được các thành phần cấu tạo chủ yếu của 
co quan bài tiết nước tiểu. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS quan 
sát hình 38.1, đọc kỹ 
chú thích —> Tự thu 
nhập thông tin. 

- GV yêu cầu các nhóm 
thảo luận —> hoàn 

- HS làm việc độc lập với 
SGK quan sát thật kỹ 
hình, ghi nhớ cấu tạo: 

. Co quan bài tiết nước 
tiểu; 

. Thận. 

- HS thảo luận nhóm (2- 
3 người) thống nhất 


thành bài tập mục ▼ . 

đáp án. 

* Kết luận 

- GV công bố đáp án 

- Đại diện các nhóm 

- Hệ bài tiết nước 

đúng 1 :d, 2a, 3d, 4d. 

- GV yêu cầu HS trình 
bày trên tranh (mô 

trình bày đáp án. 

tiểu gồm: Thận, 
ống dẫn nước 
tiểu, bóng đái. 

hình) cấu tạo co quan 

Một HS lên trình bày, 

ống đái. 

bài tiết nước tiểu? 

lớp nhận xét bổ sung 

- Thận gồm 2 triệu 
đơn vị chức năng 
để lọc máu và 
hình thành nước 


191 







tiểu. 

- Mỗi đơn vị chức 
năng gồm: Cầu 
thận, nang cầu 
thận, ống thận. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận cuối bài. 

ĨV. Kiểm tra - đánh giá 

• Bài tiết có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể sống? 

• Bài tiết ở cơ thể người do các cơ quan nào đảm nhận? 

• Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào? 

V. Dặn dò 

• Học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài. 

• Đọc mục "Em có biết?". 

• Chuẩn bị bài 39. 

• HS kẻ phiếu học tập vào vở: 


Bảng so sánh nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức 


Đặc điểm 

Nước tiểu đầu 

Nước tiểu chính thức 

- Nồng độ các chất hoà tan 

- Chất độc chất cặn bã 

- Chất dinh dưỡng 




192 









Bài 39 


Bài tiết nước tiểu 


i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Trình bày được: + Quá trình tạo thành nước tiểu. 

+ Thực chất quá trình tạo thành nước tiểu. 

+ Quá trình bài tiết nước tiểu. 

• Phân biệt được: + Nước tiểu đầu và huyết tưong. 

+ Nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức. 

2. Kỹ năng 

• Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình. 

• Rèn kỹ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức vệ sinh, giữ gìn co quan bài tiết nước tiểu. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh phóng to hình 39.1. 

• Băng hình sự tạo thành nước tiểu và bài tiết nước tiểu (nếu có). 

III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Mỗi quả thận chứa khoảng 1 triệu đơn vị chức năng để lọc máu 
và hình thành nước tiểu, quá trình đó diễn ra như thế nào? —> Bài hôm nay 
chúng ta sẽ tìm hiểu. 

Hoạt động 1 
Tạo thành nước tiểu 

Mục tiêu: - Trình bày dược sự tạo thành nước tiểu. 

- Chỉ ra sự khác biệt giữa: 

+ Nước tiểu đầu và huyết tưong. 


193 




+ Nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS quan 
sát hình 39.1 —> tìm 
hiểu quá trình hình 
thành nước tiểu. 

- Yêu cầu các nhóm thảo 

- HS thu nhận và xử lí 
thông tin mục 1, quan 
sát và đọc kỹ nội dung 
hình 39.1. 

- Trao đổi trong nhóm 

- Sự tạo thành nước 

luận: 

thống nhất câu trả lời. 

tiểu gồm 3 quá 

+ Sự tạo thành nước tiểu 

- Yêu cầu nêu được sự 

trình: 

gồm những quá trình 

tạo thành nước tiểu 

+ Quá trình lọc 

nào? diễn ra ở đâu? 

gồm 3 quá trình. 

máu: ở cầu thận 

- GV tổng hợp các ý 

- Đại diện nhóm trình 

—> tạo ra nước 

kiến. 

bày, các nhóm khác bổ 

tiểu đầu. 

- GV yêu cầu HS đọc lại 

sung. 

- HS thảo luận nhóm 3- 

+ Quá trình hấp thụ 
lại ở ống thận. 

+ Quá trình bài tiết 
tiếp: 

. Hấp thụ lại chất 
cần thiết. 

chú thích hình 39.1 —> 

4 người để thống nhất 

. Bài tiết tiếp chất 

Thảo luận: 

đáp án. 

thừa, chất thải. 

+ Thành phần nước tiểu 

+ Nước tiểu đầu không 

—> Tạo thành nước 

đầu khác với máu ở 

có tế bào và Prôtêin. 

tiểu chính thức. 

điểm nào? 

+ Hoàn thành bảng so 
sánh nước tiểu đầu và 
nước tiểu chính thức. 

- GV kẻ phiếu học tập 
lên bảng —> gọi một 
vài nhóm lên chữa bài. 

- GV chốt lại kiến thức. 

+ Hoàn thành phiếu học 
tập. 

- Đại diện nhóm lên ghi 
kết quả. Các nhóm 
khác theo dõi bổ sung. 



Đặc điểm 

Nước tiểu đầu 

Nước tiểu chính thức 

- Nồng độ các 

Loãng 

Đậm đặc 

chất hoà tan. 



- Chất độc, chất 

- Có ít 

Có nhiều 

cặn bã. 



- Chất dinh dưỡng 

Có nhiều 

Gần như không 


194 







Hoạt động 2 
Bài tiết nước tiểu 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS nghiên 
cứu thông tin ■ trả lòi 
câu hỏi: 

+ Sự bài tiết nước tiểu 
diễn ra như thế nào? 

+ Thực chất của quá 
trình tạo thành nước 
tiểu là gì? 

- HS tự thu nhận thông 
tin để trả lời. 

+ Mô tả đường đi của 
nước tiểu chính thức. 

+ Thực chất quá trình tạo 
nước tiểu là lọc máu và 
thải chất cặn bã, chất 
độc, chất thừa ra khỏi 
co thể. 


- GV yêu cầu HS tự rút 

- Một đến ba HS trình 

- Nước tiểu chính 

ra kết luận. 

bày, lớp bổ sung để 
hoàn chỉnh đáp án. 

thức tạo thành 
dược dưa xuống 

- Vì sao sự tạo thành 

- HS nêu được: 

bể thận. 

nước tiểu diễn ra liên 

+ Máu tuần hoàn liên tục 

- Từ bể thận nước 

tục mà sự bài tiết nước 

qua cầu thận —» nước 

tiểu theo ống dẫn 

tiểu lại gián đoạn? 

tiểu được hình thành 
liên tục. 

+ Nước tiểu được tích trữ 
ở bóng đái khi lên tới 
200ml, đủ áp lực gây 
cảm giác buồn đi tiểu 
—> Bài tiết ra ngoài. 

tới bóng đái. 

- Nước tiểu được 
thải ra ngoài nhờ 
ống đái. 


Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK. 


195 







iV. Kiểm tra đánh giá 

• Nước tiểu được tạo thành như thế nào? 

• Trình bày sự bài tiết nước tiểu? 

V. Dặn dò 

• Học bài, trả lời câu hỏi SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?" 

• Tìm hiểu các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết. 

• Kẻ phiếu học tập vào vở 


Phiếu học tập số 1 


Tổn thương của hệ hài tiết nước tiểu 

Hậu quả 

Cầu thận bị viêm và suy thoái 


ống thận bị tổn thương hay làm việc kém hiệu quả 


Đường dẫn nước tiểu bị nghẽn bởi sỏi 



Bài 40 


Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu 


i. Mục tiêu 
1. Kiến thức 

• Trình bày được các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu và hậu 
quả của nó. 

• Trình bày được các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước 
tiểu và giải thích co sở khoa học của chúng. 


196 











2. Kỹ năng 

• Rèn luyện kỹ năng quan sát, nhận xét, liên hệ với thực tế. 

• Kỹ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Có ý thức xây dựng các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết 
nước tiểu. 

II. Đồ dùng dạy - học 

Tranh phóng to hình 38.1 và 39.1. 

III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Hoạt động bài tiết có vai trò rất quan trọng đối với co thể. Làm 
thế nào để có một hệ bài tiết nước tiểu khoẻ mạnh —> Bài mới. 

Hoạt động 1 

Một số tác nhân chủ yếu gây hại 
cho hệ bài tiết nước tiểu 

Mục tiêu: Hiểu được các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu và 
hậu quả của nó. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS nghiên 
cứu thông tin ■ , trả lời 
câu hỏi: 

+ Có những tác nhân nào 

- HS tự thu nhận thông 
tin, vận dụng hiểu biết 
của mình, liệt kê các 
tác nhân gây hại 

- Một vài HS phát biểu, 

- Các tác nhân gây 

gây hại cho hệ bài tiết 

lóp bổ sung —> nêu 

hại cho hệ bài tiết 

nước tiểu? 

được 3 nhóm tác nhân 

nước tiểu. 

- GV điều khiển trao đổi 

gây hại. 

+ Các vi khuẩn gây 

toàn lốp. 


bệnh. 


197 







—> HS tự rút ra kết luận. 

- GV yêu cầu HS nghiên 
cứu kỹ thông tin, quan 
sát tranh hình 38.1 và 
39.1 —> hoàn thành 
phiếu học tập số 1. 


- GV kẻ phiếu học tập 
lên bảng. 


- GV tập hợp ý kiến các 
nhóm —> nhận xét. 

- GV thông báo đáp án 
đúng. 


Cá nhân tự đọc thông 
tin SGK kết hợp quan 
sát tranh —» ghi nhớ 
kiến thức. 

Trao đổi nhóm 3-4 
người —> hoàn thành 
phiếu học tập. 

Yêu cầu đạt được: Nêu 
được những hậu quả 
nghiêm trọng tới sức 
khoẻ. 

Đại diện nhóm lên 
hoàn thành phiếu trên 
bảng. 

Các nhóm khác nhận 
xét, bổ sung. 

Thảo luận lóp về ý kiến 
chưa thống nhất. 


+ Các chất độc 
trong thức ăn 
+ Khẩu phần ăn 
không hợp lí. 


Tổn thương của hệ bài tiết 
nước tiểu 

Hậu quả 

Cầu thận bị viêm và suy thoái 

Quá trình lọc máu bị trì trệ —» cơ thể bị 
nhiễm độc —» chết 

Ong thận bị ton thương hay 
làm việc kém hiệu quả 

- Quá trình hấp thụ lại và bài tiết giảm —» 
môi trường trong bị biến đổi 

- Ông thận bị tổn thương —» nước tiểu hoà 
vào máu —» đầu độc cơ thể 

Đường dẫn nước tiểu bị nghẽn 

Gây bí tiểu —» nguy hiểm đến tính mạng 


198 














Hoạt động 2 

Xây dựng các thói quen sống khoa học 
để bảo vệ hệ bài tiết 

Mục tiêu: Trình bày được co sở khoa học và thói quen sống khoa học. 
Tự đề ra kế hoạch hình thành thói quen sống khoa học. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS đọc lại 

- HS tự suy nghĩ câu trả 


thông tin mục ■ J —> 

lời. 


hoàn thành bảng 40. 

- Thảo luận nhóm, thống 
nhất đáp án cho bài tập 
điền bảng. 


- GV tập hợp ý kiến của 

- Đại diện nhóm trình 


các nhóm. 

bày đáp án, các nhóm 


- Thông báo đáp án đúng 

khác bổ sung. 



Các thói quen sống khoa học 

Cơ sở khoa học 

1- Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn 
co thể cũng như cho hệ bài tiết 
nước tiểu. 

- Hạn chế tác hại của vi sinh vật 
gây bệnh. 

2- Khẩu phần ăn uống hợp lí 

+ Không ăn quá nhiều Prôtêin, quá 
mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo 
sỏi. 

+ Không ăn thức ăn thừa ôi thiu và 
nhiễm chất độc hại. 

+ Uống đủ nước. 

+ Tránh cho thận làm việc quá 
nhiều và hạn chế khả năng tạo 
sỏi. 

+ Hạn chế tác hại của các chất 
độc. 

+ Tạo điều kiện cho quá trình lọc 
máu dược thuận lợi. 

3- Đi tiểu đúng lúc , không nên nhịn 
tiểu lâu 

Hạn chế khả năng tạo sỏi 


- Từ bảng trên —» yêu 
cầu HS đề ra kế hoạch 
hình thành thói quen 
sống khoa học. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK. 


199 

















iV. Kiểm tra - đánh giá 

GV sử dụng câu hỏi cuối bài 

V. Dặn dò 

• Học bài, trả lời câu hỏi SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?". 


200 



Chương VIII 
da 


Cấu tạo và chức năng của da 

i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Mô tả được cấu tạo của da. 

• Thấy rõ mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của da. 

2. Kỹ năng 

• Rèn kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình. 

• Kỹ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức giữ vệ sinh da. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh câm cấu tạo da. 

• Các miếng bìa ghi thành phần cấu tạo (từ 1 đến 10). 

• Mô hình cấu tạo da. 

III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Ngoài chức năng bài tiết và điều hoà thân nhiệt da còn có 
những chức năng gì? Những đặc điểm cấu tạo nào của da giúp da thực hiện 
những chức năng đó? 


BaĨ4l 


201 






Hoạt động 1 

Cấu tạo của da 

Mục tiêu: - HS nhận biết dược các phần của da. 


- HS nắm được đặc điểm cấu tạo, chức năng mỗi phần của da. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- Để chuẩn bị cho hoạt 

- HS hoạt động nhóm 


động 1, GV phát cho 

+ Cá nhân nghiên cứu 


mỗi nhóm 1 tranh câm 

thông tin. 


về da (hình 41 SGK 

+ Thảo luận để thống 


trang 132 và thông tin 
cần thiết) và yêu cầu. 

+ Chú thích vào tranh về 
cấu tạo da. 

+ Nêu được các phần cấu 
tạo da. 

nhất ý kiến. 


- GV chữa bài bằng 

- Các nhóm thực hiện 


cách gọi 1, 2 nhóm lên 

yêu cầu và lốp sẽ nhận 


bảng dán các mảnh bìa 
vào tranh hoặc viết đáp 
án lên bảng 

xét bổ sung 


- GV yêu cầu mở SGK 

- Các nhóm chỉ ra 


đối chiếu và các nhóm 

những điểm còn sai 


chấm chéo cho nhau 

của nhóm bạn. 


- GV đánh giá hoạt 

- HS khái quát cấu tạo 


động nhóm. 

da gồm 3 lốp 


- GV yêu cầu: Để tìm 

- Các nhóm tiếp tục thảo 


hiểu cấu tạo và chức 

luận để hoàn thành 


năng các phần của da => 
hoàn thành các nội dung 
trong phiếu học tập: 
"Tìm hiểu cấu tạo da". 

phiếu học tập. 



202 







GV chiếu phiếu học 
tập của 1 vài nhóm. 

GV thông báo đáp án 
đúng 


- Lớp thao dõi kết quả 
trên máy và nhận xét 
bổ sung. 

- Các nhóm tự sửa chữa 
cho hoàn chỉnh. 


Đáp án phiếu học tập: Tìm hiểu cấu tạo da. 



Cấu tạo 

Chức năng 

1- lốp 
biểu bì 

- Tầng sừng: Gồm các tế 
bào chết đã hóa sừng, xếp 
sít nhau, dễ bong. 

- Lóp tế bào sống: Gồm 
các tế bào sống có khả 
năng phân chia, trong tế 
bào có chứa các hạt sắc 
tố. 

- Bảo vệ 

- Tạo ra các tế bào mới 

- Tạo màu da 

2- Lóp 

bì 

- Các sợi mô liên kết bện 
chặt 

- Các thụ quan, tuyến mồ 
hôi, tuyến nhờn, lông và 
bao lông, co co chân lông, 
mạch máu. 

- Đàn hồi. 

- Tao đổi chất, điều hòa 

3- Lóp 

mỡ 

- Gồm các tế bào mỡ 

- Dự trữ mỡ, giữ nhiệt 


- GV nêu câu hỏi thảo 
luận 

+ Vì sao ta thấy lóp vẩy 
trắng bong ra như 
phấn ở quần áo vào 
mùa đông? 


- HS trao đổi nhóm dựa 
vào phiếu học tập để 
trả lời, yêu cầu: 

+ Mùa đông lóp tế bào 
ngoài cùng hóa sừng 
nhanh và bong ra 


203 




+ Trên da có tuyến 
nhờn tiết chất nhờn 

+ Da có nhiều cơ quan 
thụ cảm để nhận biết. 

+ Da phản ứng nhờ co 
mạch hay co cơ chân 
lông hay, tiết mồ hôi. 

+ Lóp mỡ chống mất 
nhiệt khi trời rét và có 
tác dụng đệm cơ học 

+ Tóc tạo nên lốp đệm 

để 

—> chống tia tử ngoại 

—> Điều hòa nhiệt độ 

+ Lông mày ngăn mồ 
hôi và nước. 


Hoạt động 2 
Chức năng của da 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS thảo 
luận 3 câu hỏi mục ▼ . 

+ Đặc điểm nào của da 
thực hiện chức năng 
bảo vệ? 

+ Bộ phận nào giúp da 
tiếp nhận kích thích? 

+ Nhờ các đặc điểm: Sợi 
mô liên kết, tuyến 
nhờn, lóp mỡ dưới da. 

+ Nhờ các cơ quan thụ 
cảm qua tuyến mồ hôi. 


Thực hiện chức năng 


bài tiết? 

+ Da điều hoà thân nhiệt 
bàng cách nào? 

+ Nhờ: co dãn mạch 
máu dưới da, hoạt động 



+ Vì sao da luôn mềm 
mại và không thấm 
nước? 

+ Vì sao ta nhận biết 
dược đặc điểm của vật 
khi mà da tiếp xúc? 

+ Da có phản ứng như 
thế nào khi nóng hay 
lạnh 

+ Lớp mỡ dưới da có 
vai trò như thế nào? 

+ Tóc và lông mày có 
tác dụng gì? 


204 







- GV chốt lại kiến thức 
bằng câu hỏi: 

+ Da có những chức 
năng gì? 


tuyến mồ hôi và cơ co 
chân lông lớp mỡ cũng 
mất nhiệt. 

- Đại diện nhóm lên phát 
biểu, các nhóm khác 
bổ sung. 

- HS tự rút ra kết luận về 
chức năng của da. 


- Chức năng của 
da: 

+ Bảo vệ cơ thể. 

+ Tiếp nhận kích 
thích xúc giác. 

+ Bài tiết. 

+ Điều hoà thân 
nhiệt. 

- Da và sản phẩm 
của da tạo nên vẻ 
đẹp con người. 


Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK. 


ĨV. Kiểm tra - đánh giá 

GV cho HS làm bài tập: Hoàn thành bảng sau: 


Cấu tạo da 

Chức năng 

Các lớp da 

Thành phần cấu tạo của các lớp 

1. Lớp biểu bì 



2. Lớp bì 



3. Lớp mỡ dưới da 




y. Dặn dò: 

• Học bài trả lời câu hỏi SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?". 

• Tìm hiểu các bệnh ngoài da và cách phòng chống. 

• Kẻ bảng 42.2 vào vở. 


205 












vê sinh da 


Bài 42 


i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Trình bày được cơ sở khoa học của các biện pháp bảo vệ da, rèn 
luyện da. 

• Có ý thức vệ sinh, phòng tránh các bệnh về da. 

2. Kỹ năng 

• Rèn luyện kỹ năng quan sát, liên hệ thực tế. 

• Kỹ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Có thái độ và hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh cộng đồng. 

II. Đồ dùng dạy - học 

Tranh ảnh các bệnh ngoài da. 

iii. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Nêu cấu tạo và chức năng của da. Cần làm gì để da thực hiện 
tốt các chức năng đó —> Vào bài mới. 

Hoạt động 1 

Bảo vệ da 


Mục tiêu: Xây dựng thái độ và hành vi bảo vệ da. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS trả lời 

- Cá nhân tự đọc thông 

- Da bẩn: 

câu hỏi: 

tin và trả lời câu hỏi. 

+ Là môi trường 

+ Da bẩn có hại như thế 

- Một vài HS trình bày, 

cho vi khuẩn phát 

nào? 

lớp nhận xét và bổ 

triển. 

+ Da bị xây xát có hại 

sung. 

+ Hạn chế hoạt 


206 








như thế nào? 


+ Giữ da sạch bằng cách 
nào? 


- HS đề ra các biện pháp 
như: 

+ Tắm giặt thường 
xuyên. 

+ Không nên cậy trứng 
cá... 


động tuyến mồ 
hôi. 

Da bị xây xát dễ 
nhiễm trùng —> 
Cần giữ da sạch 
và tránh bị xây 
xát. 


Hoạt động 2 
Rèn luyện da 

Mục tiêu: - Hiểu được các nguyên tắc và phưong pháp rèn luyện da. 
- Có hành vi rèn luyện thân thể một cách hợp lí. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV phân tích mối quan 

- HS ghi nhớ thông tin 

- Co thể là một 

hệ giữa rèn luyện thân 
thể với rèn luyện da. 

- GV yêu cầu HS thảo 

- HS đọc kỹ bài tập, thảo 

khối thống nhất 
—>• rèn luyện co là 
rèn luyện các hệ 

luận nhóm hoàn thành 

luận trong nhóm, thống 

co quan trong đó 

bài tập mục ▼ . 

nhất ý kiến đánh dấu 

có da. 

- GV chốt lại đáp án 
đúng. 

- GV lưu ý cho HS hình 
thức tắm nước lạnh 
phải: 

+ Được rèn luyện thường 

vào bảng 42.1 và bài 
tập tr.135. 

- Một vài nhóm đọc kết 
quả, các nhóm khác bổ 
sung. 

- Các hình thức rèn 
luyện da 1, 4, 5, 
8,9. 

- Nguyên tắc rèn 
luyện: 2, 3, 5. 


207 







xuyên. 

+ Trước khi tắm phải 
khởi động . 

+ Không tắm lâu. 


Hoạt động 3 

Phòng chống bệnh ngoài da 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS hoàn 

- HS vận dụng hiểu biết 


thành bảng 42.2 

của mình: 

+ Tóm tắt biểu hiện của 
bệnh. 

+ Cách phòng bệnh. 


- GV ghi nhanh lên 

- Một vài HS đọc bài tập, 

- Các bệnh ngoài 

bảng. 

lớp bổ sung. 

da: 

- GV sử dụng tranh ảnh, 


+ Do vi khuẩn. 

giới thiệu một số bệnh 


+ Do nấm. 

ngoài da. 


+ Bỏng nhiệt, bỏng 

- GV đưa thêm thông tin 


hoá chất... 

về cách giảm nhẹ tác 


- Phòng bệnh: 

hại của bỏng. 


+ Giữ vệ sinh thân 
thể. 

+ Giữ vệ snh môi 
trường. 

+ Tránh để da bị 
xây xát, bỏng. 

- Chữa bệnh: Dùng 
thuốc theo chỉ 
dẫn của bác sỹ. 

Kết luận chung: HS đọc SGK. 



208 







iV. Kiểm tra đánh giá 

Nêu các biện pháp giữ vệ sinh da và giải thích cơ sở khoa học của các 
biện pháp đó. 

V. Dặn dò 

• Học bài theo câu hỏi SGK. 

• Thường xuyên thực hiện bài tập 2 SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?". 

• Ôn lại bài phản xạ. 


209 



Chương IX 

thần kinh và giác quan 


giới thiệu chung hệ thần kinh 

i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Trình bày được cấu tạo và chức năng của nữron, đồng thời xác định rõ 
nơron là đơn vị cấu tạo cơ bản của hệ thần kinh. 

• Phân biệt được các thành phần cấu tạo của hệ thần kinh. 

• Phân biệt dược chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh 
sinh dưỡng. 

2. Kỹ năng 

• Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình. 

• Kỹ năng hoạt động nhóm. 

II. Đồ dùng dạy - học 

Tranh phóng to hình 43.1 và 43.2. 

III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Hệ thần kinh thường xuyên tiếp nhận kích thích và phản ứng lại 
các kích thích đó bằng sự điều khiển, điều hoà và phối hợp hoạt động của 
các nhóm cơ quan, hệ cơ quan giúp cơ thể luôn thích nghi với môi trường - 
Hệ thần kinh có cấu tạo như thế nào để thực hiện các chức năng đó? 


Bài 43 


210 





Hoạt động 1 

Nữron - đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh 

Mục tiêu: Mô tả được cấu tạo của một nơron điển hình và chức năng 
của nơron. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS dựa 

- HS quan sát kỹ hình, 


vào hình 43.1 và kiến 

nhớ lại kiến thức —> tự 


thức đã học, hoàn 

hoàn thành bài tập vào 


thành bài tập mục ▼ . 

vở. 


+ Mô tả cấu tạo một 

- Một vài HS đọc kết 

- Cấu tạo của nơron. 

nơron? 

quả, lốp bổ sung hoàn 

+ Thân: Chứa nhân. 

+ Nêu chức năng của 

chỉnh kiến thức. 

+ Các sợi nhánh: ở 

nơron? 


quanh thân. 

- GV yêu cầu HS tự rút 


+ Một sợi trục: 

ra kết luận. 


thường có bao 
miêlin, tận cùng 
có cúc xi-náp. 

+ Thân và sợi 
nhánh tạo nên chất 
xám. 

+ Sợi trục: tạo nên 
chất trắng; dây 
thần kinh. 

- GV gọi một vài HS 


- Chức năng của 

trình bày cấu tạo của 


nơron. 

nơron trên tranh. 


+ Cảm ứng. 

+ Dẫn truyền xung 
thần kinh. 


Hoạt động 2 

Các bộ phận của hệ thần kinh 

Mục tiêu: Hiểu được các cách phân chia hệ thần kinh theo cấu tạo và 
theo chức năng. 


211 







Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV thông báo có nhiều 
cách phân chia các bộ 
phận của hệ thần kinh, 
giới thiệu 2 cách phân 
chia: 

+ Theo cấu tạo. 

+ Theo chức năng. 

- GV yêu cầu HS quan 

- HS quan sát kỹ hình 

a- Cấu tạo 

sát hình 43.2, đọc kỹ 

thảo luận hoàn chỉnh 


bài tập —> lựa chọn từ 

bài tập điền từ. 


cụm từ điền vào chỗ 

- Đại diện nhóm đọc kết 

Kết luận: 

trống. 

quả, các nhóm khác bổ 

- Như bài tập đã 

- GV chính xác hoá kiến 

sung. 

- Một HS đọc lại trước 

hoàn chỉnh. 

thức các từ cần điền: 

lớp thông tin đã hoàn 


1- Não; 2- Tủy sống; 3 

chỉnh. 


và 4- Bó sợi cảm giác 
và bó sợi vận động. 


b- Chức năng 

- GV yêu cầu HS nghiên 

- HS tự đọc thông tin thu 

cứu SGK nắm được sự 

thập kiến thức. 


phân chia hệ thần kinh 
dựa vào chức năng. 


- Hệ thần kinh vận 

- GV yêu cầu HS trả lòi 

- HS tự nêu được sự khác 

động. 

câu hỏi: Phân biệt chức 

nhau về chức năng của 

+ Điều khiển sự 

năng hệ thần kinh vận 

2 hệ. 

hoạt động của co 

động và hệ thần kinh 


vân. 

sinh dưỡng? 


+ Là hoạt động có 


ý thức. 

- Hệ thần kinh sinh 
dưỡng. 

+ Điều hoà các cơ 
quan dinh dưỡng 


212 






và cơ quan sinh 
sản. 

+ Là hoạt động 
không có ý thức. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK. 


ĨV. Kiểm tra đánh giá 

1 - Hoàn thành sơ đồ sau 



Tủy sống 


Hệ thần kinh\ 


Bộ phận ngoại biên 


Hạch thần kinh 


2- Trình bày cấu tạo và chức năng của nơron. 


y. Dặn dò 

• Học bài theo câu hỏi SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?". 

• Chuẩn bị thực hành: theo nhóm: 

HS: ếch (nhái, cóc) lcon 

Bông thấm nước, khăn lau. 

GV: Bộ đồ mổ, giá treo ếch 
Cốc đựng nước 

Dung dịch HC1 0, 3%; 1%, 3%. 


213 






Bài 44 


thực hành: Tìm hiểu chức năng 

(Liên quan đến cấu tạo) 

của tủy sông 


i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Tiến hành thành công các thí nghiệm quy định. 

• Từ kết quả quan sát qua thí nghiệm: 

+ Nêu được chức năng của tủy sống, phỏng đoán được thành phần cấu 
tạo của tủy sống. 

+ Đối chiếu với cấu tạo của tủy sống để khẳng định mối quan hệ giữa 
cấu tạo và chức năng. 

2. Kỹ năng 

Rèn luyện kỹ năng thực hành. 

3. Thái độ 

Giáo dục tính kỉ luật, ý thức vệ sinh. 

ii. Đồ dùng dạy - học 

• GV: + ếch 1 con. 

+ Bộ đồ mổ: đủ cho các nhóm. 

+ Dung dịch HC1 0, 3%, 1%. 

• HS: + ếch: 1 con 

+ Khăn lau, bông 
+ Kẻ sẵn bảng 44 vào vở. 

III. Hoạt động dạy - học 


Hoạt động 1 

Tìm hiểu chức năng của tủy sống 

Mục tiêu: HS tiến hành thành công 3 thí nghiệm ở lô 1. Từ kết quả thí 
nghiệm của 3 lô nêu dược chức năng của tủy sống. 


214 




Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV giới thiệu tiến hành 
thí nghiệm trên ếch đã 
huỷ não. 

Cách làm: 

+ ếch cắt đầu hoặc phá 
não. 

+ Treo lên giá, để cho 
hết choáng (khoảng 5- 
6 phút). 

Bước 1: HS tiến hành thí 

- HS từng nhóm chuẩn bị 


nghiệm theo giới thiệu 

ếch tủy theo hướng 


ở bảng 44 

dẫn. 


- GV lưu ý HS: Sau mỗi 

- Đọc kỹ 3 thí nghiệm 


lần kích thích bằng axít 

các nhóm phải làm. 


phải rửa thật sạch chỗ 

- Các nhóm lần lượt làm 


da có axít và để 

thí nghiệm 1, 2, 3 ghi 


khoảng 3-5 phút mới 

kết quả quan sát vào 


kích thích lại. 

bảng 44. 


- Từ kết quả thí nghiệm 

- Thí nghiệm thành công 
khi có kết quả: 

+ Thí nghiệm 1: Chi sau 
bên phải co. 

+ Thí nghiệm 2: 2 chi 

sau co. 

+ Thí nghiệm 3: cả 4 chi 
đều co. 

- Các nhóm ghi kết quả 


và hiểu biết về phản xạ, 

và dự đoán ra nháp. 


GV yêu cầu HS dự 

- Một số nhóm đọc kết 


đoán về chức năng của 

quả. 


tủy sống. 




215 






- GV ghi nhanh các dự 
đoán ra một góc bảng. 

Bước 2: GV biểu diễn thí 
nghiệm 4, 5 

- Cách xác định vị trí vết 

cắt ngang tủy ở ếch vị 
trí vết cắt nằm giữa 
khoảng cách của gốc 
đôi dây thần kinh thứ 
nhất và thứ hai (ở 

lung). 

- GV lưu ý nếu vết cắt 

nông có thể chỉ cắt 

đường lên (trong chất 
trắng ở mặt sau tủy), 
do đó nếu kích thích 
chi trước thì chi sau 
cũng co (đường xuống 
trong chất trắng còn). 

- GV hỏi: Em hãy cho 

biết thí nghiệm này 

nhằm mục đích gì? 

Bước 3: GV biểu diễn thí 
nghiệm 6, 7. 

- Qua thí nghiệm 6, 7 có 
thể khẳng định dược 
điều gì? 

- GV cho HS đối chiếu 
với dự đoán ban đầu —> 
Sửa chữa câu sai. 


- HS quan sát thí nghiệm 
ghi kết quả thí nghiệm 
4 và 5 vào cột trống 
bảng 44. 

+ Thí nghiệm 4: Chỉ hai 
chi sau co. 

+ Thí nghiệm 5: Chỉ hai 
chi trước co. 


- Các căn cứ thần kinh 
liên hệ với nhau nhờ 
các đường dẫn truyền. 

- HS quan sát phản ứng 
của ếch ghi kết quả thí 
nghiệm 6 và 7 vào 
bảng 44. 

- Thí nghiệm thành công 
khi có kết quả: 

+ Thí nghiệm 6: 2 chi 
trước không co nữa. 

+ Thí nghiệm 7: 2 chi 
sau co. 

- Tủy sống có các căn cứ 
thần kinh điều khiển 
các phản xạ. 


216 



Hoạt động 2 

Nghiên cứu cấu tạo của tủy sống 


Hoạt động dạy 

- GV cho HS quan sát 
hình 44.1; 44.2 đọc 
chú thích hoàn thành 
bảng sau: 


Hoạt động học 

- HS quan sát kỹ hình, 
đọc chú thích. 

- Thảo luận —> hoàn 
thành bảng 


Nội dung 


Tủy sống 

Đặc điểm 

Cấu tạo ngoài 

- Vị trí: 


Hình dạng: 


Màu sắc: 


Màng tủy: 

Cấu tạo trong 

Chất xám: 


Chất trắng 


GV chốt lại kiến thức 
về cấu tạo của tủy 
sống. 


Đại diện nhóm phát 
biểu, các nhóm khác 
bổ sung. 


Tủy sống 

Đặc điểm 

Cấu tạo ngoài 

- Vị trí: Nằm trong ống xương sống từ đốt sống cổ I đến hết 
đốt thắt lưng II. 

- Hình dạng: + Hình trụ; dài 50cm. 

+ Có hai phần phình là phình cổ và phình thắt lưng. 

- Màu sắc: Màu trắng bóng. 

- Màng tủy: 3 lớp: màng cứng, màng nhện, màng nuôi=> bảo 
vệ và nuôi dưỡng tủy sống. 

Cấu tạo trong 

- Chất xám: Nằm trong, có hình cánh bướm. 

- Chất trắng: Nằm ngoài; bao quanh chất xám. 


217 


























- Từ kết quả của 3 lô thí 
nghiệm trẽn, liên hệ với 
cấu tạo trong của tủy 
sống, GV yêu cầu HS 
nêu rõ chức năng của: 

+ Chất xám? 

+ Chất trắng? 


+ Chất xám là căn cứ thần 
kinh của các phản xạ 
không điều kiện. 

+ Chất trắng là các đường 
dẫn truyền nối các căn cứ 
thần kinh trong tuủy 
sống với nhau và với não 
bô. 


iV. Báo cáo thu hoạch 

• Hoàn thành bảng 44 vào vở bài tập. 

• Trả lời các câu hỏi: 

+ Các căn cứ điều khiển phản xạ do thành phần nào của tủy sống đảm 
nhiệm? Thí nghiệm nào chứng minh điều đó? 

+ Các căn cứ thần kinh liên hệ với nhau nhờ thành phần nào? Thí 
nghiệm nào chứng minh điều đó. 

V. Dặn dò 

• Học cấu tạo của tủy sống. 

• Hoàn thành báo cáo thu hoạch. 

• Đọc trước bài 45. 


218 





Dây thần kinh tủy 


Bài 45 


I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Trình bày dược cấu tạo và chức năng của dây thần kinh tủy. 

• Giải thích được vì sao dây thần kinh tủy là dây pha. 

2. Kỹ năng 

• Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình. 

• Kỹ năng hoạt động nhóm. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh phong to hình 45.1, 45.2, 44.2. 

• Tranh câm hình 45.1 và các miếng bìa rời ghi chú thích từ 1-5. 

III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: GV có thể sử dụng câu hỏi kiểm tra kiến thức: Trình bày cấu 
tạo và chức năng của tủy sống? 


Hoạt động 1 

Cấu tạo của dây thần kinh tủy 

Mục tiêu: HS tìm hiểu và trình bày cấu tạo dây thần kinh tủy. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS nghiên 
cứu thông tin SGK, 
quan sát hình 44.2, 
45.1 —> trả lời câu hỏi: 

+ Trình bày cấu tạo dây 

- HS quan sát kỹ hình, 
đọc thông tin SGK 
tr.142 —> Tự thu thập 
thông tin. 

- Một HS trình bày cấu 

- Có 31 đôi dây 

thần kinh tủy. 

tạo dây thần kinh tủy, 

thần kinh tủy. 

- GV hoàn thiện lại kiến 

lớp bổ sung. 

- Mỗi dây thần 


219 








thức. 


- GV treo tranh câm hình 
45.1, gọi HS lên dán 
các mảnh bìa chú thích 
vào tranh. 


Một vài HS lên dán 
trên tranh câm, lớp 
nhận xét bổ sung 


kinh tủy gồm 2 
rễ: 

+ Rễ trước: Rễ vận 
động. 

+ Rễ sau: Rễ cảm 
giác. 

- Các rễ tủy đi ra 
khỏi lỗ gian đốt 
—> dây thần kinh 
tủy. 


Hoạt động 2 

Chức năng của dây thần kinh tủy 


Mục tiêu: Thông qua thí nghiệm, HS rút ra dược kết luận về chức năng 
của dây thần kinh tủy. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS nghiên 
cứu thí nghiệm đọc kỹ 
bảng 45 SGK tr.143 4 
rút ra kết luận. 

+ Chức năng của rễ tủy? 

+ Chức năng của dây 
thần kinh tủy? 

- GV hoàn thiện lại kiến 
thức. 

- HS đọc kỹ nội dung thí 
nghiệm và kết quả ở 
bang 45 SGK tr.143 
thảo luận nhóm —> rút 
ra kết luận về chức 
năng của rễ tủy. 

- Đại diện nhóm trình 
bày, các nhóm khác bổ 
sung. 

- Rễ trước dẫn 
truyền xung vận 
động (li tâm). 

- Rễ sau dẫn truyền 
xung cảm giác 
(hướng tâm). 

- Vì sao nói dây thần 


- Dây thần kinh tủy 


220 







kinh tủy là dây pha? 


do các bó sợi cảm 
giác và vận động 
nhập lại, nối với 
tủy sống qua rễ 
trước và rễ sau —> 
dây thần kinh tủy 
là dây pha. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK. 

IV. Kiểm tra đánh giá 

1 - Trình bày cấu tạo và chức năng của dây thần kinh tủy? 

2- Làm câu hỏi 2 SGK (tr.143). 

Gợi ý: 

Kích thích mạnh lần lượt các chi: 

+ Nếu không gây co chi nào —> rễ sau (rễ cảm giác) chi đó bị đứt. 

+ Nếu chi nào co —> rễ trước (rễ vận động) vẫn còn. 

+ Nếu chi đó không co; các chi khác co -ỳ rễ trước (rễ vận động) của 
chi đó đứt. 


y. Dặn dò 

• Học bài trả lời câu hỏi SGK. 

• Đọc trước bài 46. 

• Kẻ bảng 46 (tr. 145) vào vở bài tập. 


221 



Bài 46 


Trụ não, tiểu não, não trung gian 


I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Xác định được vị trí và các thành phần của trụ não. 

• Trình bày được chức năng chủ yếu của trụ não. 

• Xác định được vị trí và chức năng của tiểu não. 

• Xác định dược vị trí và chức năng chủ yếu của não trung gian. 

2. Kỹ năng 

• Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình. 

• Kỹ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ bộ não. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh phóng to hình 44.1, 44.2, 44.3. 

• Mô hình bộ não tháo lắp. 

III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Tiếp theo tủy sống là não bộ. Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu 
về vị trí và các thành phần của bộ não, cũng như cấu tạo và chức năng của 
chúng. 

Hoạt động 1 

Vị trí và các thành phần của não bộ 

Mục tiêu: - Tìm hiểu về vị trí và các thành phần của não bộ. 

- Xác định được giới hạn của trụ não, tiểu não và não trung gian. 


222 




Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS quan 

- HS dựa vào hình vẽ —> 


sát hình 46.1 —> hoàn 

Tìm hiểu vị trí các 


thành bài tập điền từ 

thành phần não. 


tr.144. 

- Hoàn chỉnh bài tập 
điền từ. 

- 1-2 HS đọc đáp án, lớp 
nhận xét bổ sung. 

Đáp án: 

1- Não trung gian 

2- Hành não 

3- Cầu não 


- GV chính xác hoá lại 

4- Não giữa 

- Não bộ kể từ dưới 

thông tin 

5- Cuống não 

lên gồm: Trụ não. 


6- Củ não sinh tư 

não trung gian. 


7- Tiểu não. 

đại não, tiểu não 
nằm phía sau trụ 

- GV gọi 1 -2 HS chỉ trên 
tranh vị trí, giới hạn 
của trụ não, tiểu não, 
não trung gian. 


não. 


Hoạt động 2 

Cấu tạo và chức năng của trụ não 

Mục tiêu: - Trình bày được cấu tạo và chức năng chủ yếu của trụ não. 

- So sánh thấy sự giống và khác nhau giữa trụ não và tủy sống. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS đọc 

- HS tự thu nhận và xử lí 


thông tin tr. 144 —> nêu 

thông tin để trả lời câu 


cấu tạo và chức năng 
của trụ não? 

hỏi. 



223 










- Một vài HS phát biểu 
—»lóp bổ sung. 


GV hoàn thiện kiến 
thức. 

GV giới thiệu: Từ nhân 
xám xuất phát 12 đôi 
thần kinh não gồm dây 
cảm giác, dây vận 
động và dây pha. 

GV yêu cầu HS làm bài 
tập: So sánh cấu tạo và 
chức năng của trụ não 
và tủy sống theo mẫu 
bảng 46 tr.145. 

GV kẻ bảng 46 gọi HS 
lên làm bài tập. 

GV chính xác bằng 
phiếu chuẩn. 


- Trụ não tiếp liền 
với tủy sống. 

* Cấu tạo: 

+ Chất trắng ở 
ngoài. 

+ Chất xám ở trong. 

* Chức năng: 

+ Chất xám: Điều 
khiển, điều hoà 
hoạt động của các 
nội quan. 

+ Chất trắng: dẫn 
truyền: 

. Đường lên: cảm 
giác. 

. Đường xuống: 
vận động. 


- HS dựa vào hiểu biết về 
cấu tạo và chức năng 
của tủy sống và trụ não 
—» hoàn thành bảng. 

- Thảo luận nhóm thống 
nhất ý kiến. 

- Đại diện nhóm lên 
trình bày đáp án, các 
nhóm khác bổ sung. 

- HS tự sửa chữa nếu 
cần. 



Tủy sống 

Trụ não 

Vị trí 

Chức năng 

Vị trí 

Chức năng 

Bộ phận 
trung ương 

Chất xám 

ở giữa thành 
dải liên tục 

Là căn cứ 

thần kinh. 

ở trong phân 
thành các 

nhân xám 

Là căn cứ 

thần kinh 

Chất trắng 

Bao quanh 
chất xám 

Dẫn truyền 

Bao ngoài 

các nhân 

xám 

Dẫn truyền 
dọc 

Bô phận ngoại biên (dây 
thần kinh) 

31 đôi dây thần kinh pha 

12 đôi gồm 3 loại dây cảm 
giác, dây vận động, dây pha 


224 



























Hoạt động 3 
Não trung gian 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS xác 

- HS lên chỉ trên tranh 


định dược vị trí của 

hoặc mô hình giới hạn 


não trung gian trên 
tranh hoặc mô hình 

não trung gian. 


- GV yêu cầu HS nghiên 

- HS tự ghi nhận thông 

- Cấu tạo và chức 

cứu thông tin —> trả lòi 

tin, ghi nhớ kiến thức. 

năng: 

câu hỏi. 

- Một vài HS phát biểu 

+ Chất trắng 

+ Nêu cấu tạo và chức 

lớp bổ sung. 

(ngoài): chuyển 

năng của não trung 


tiếp các đường 

gian? 

Hoạt động 4 

Tiểu não 

dẫn truyền từ 
dưới lên não. 

+ Chất xám: Là các 
nhân xám điều 
khiển quá trình 
trao đổi chất và 
điều hoà thân 
nhiệt. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS quan 

- HS quan sát hình đọc 

- Vị trí: Sau trụ 

sát lại hình 46.1, 46.3, 

kỹ thông tin —> nêu 

não, dưới bán cầu 

đọc thông tin —» trả lời 

được: 

não. 

câu hỏi. 

+ Vị trí của tiểu não. 

- Cấu tạo: 

+ Vị trí của tiểu não? 

+ Cấu tạo não. 

+ Chất xám: ở 

+ Tiểu não cấu tạo như 

- Một vài HS trả lời, tự 

ngoài làm thành 

thế nào? 

rút ra kết luận. 

vỏ tiểu não. 


225 











- GV yêu cầu HS nghiên 
cứu thí nghiệm mục ▼ 
—» tiểu não có chức 
năng gì? 


HS căn cứ vào thí 
nghiệm tự rút ra chức 
năng tiểu não. 


+ Chất trắng: ở 
trong là các 
đường dẫn truyền. 

- Chức năng: Điều 
hoà, phối hợp các 
cử động phức tạp 
và giữ thăng bằng 
co thể. 


Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK. 


ĨV. Kiểm tra đánh giá 

Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng trụ não, não trung gian và tiểu 
não theo mẫu sau: 



Trụ não 

Não trung gian 

Tiểu não 

Cấu tạo 

Chức năng 





y. Dặn dò 

• Học bài theo câu hỏi SGK. 

• Trả lời câu 2 vào vở. 

• Đọc mục "Em có biết?". 

• Mỗi nhóm chuẩn bị một bộ não lợn tưoi. 


226 










Đai não 


Bài 47 


I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Nêu rõ dược đặc điểm cấu tạo của đại não người, đặc biệt là vỏ đại não 
thể hiện sự tiến hoá so với động vật thuộc lớp thú. 

• Xác định dược các vùng chức năng của vỏ đại não ở người. 

2. Kỹ năng 

• Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình. 

• Rèn luyện kỹ năng vẽ hình. 

• Kỹ năng hoạt độnh nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ bộ não. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh phóng to hình 47.1, 2, 3, 4. 

• Mô hình bộ não tháo lắp. 

• Bộ não lợn tưoi, dao sắc. 

• Tranh câm hình 47.2 và các mảnh bìa ghi tên gọi các rãnh, các 
thuỳ não. 

III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Có thể vào bài bằng các tình huống như SGK. 

Hoạt động 1 
Cấu tạo của đại não 

Mục tiêu: Trình bày được đặc điểm cấu tạo ngoài và cấu tạo trong của 
đại não. 


227 




Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS quan 

- HS quan sát kỹ các 


sát các hình 47.1 —> 

hình với chú thích kèm 


47.3. 

theo —> tự thu nhận 


+ Xác định vị trí của đại 

thông tin. 


não. 

- Các nhóm thảo luận, 


+ Thảo luận nhóm, hoàn 

thống nhất ý kiến. 


thành bài tập điền từ. 

+ Vị trí: Phía trên não 
trung gian, đại não rất 
phát triển. 

+ Lựa chọn các thuật 
ngữ cần điền. 


- GV điều khiển các 

- Đại diện nhóm trình 


nhóm hoạt động —> 

bày, các nhóm khác bổ 


chốt lại kiến thức đúng. 

sung. 

Các từ cần điền: 

1 - Khe 2- Rãnh 

3- Trán 4- Đỉnh 

5- Thuỳ thái dưong 

6- Chất trắng. 


- GV yêu cầu HS quan 

- HS quan sát kỹ hình, 

- Hình dạng cấu tạo 

sát lại hình 47.1,2 —> 

kết hợp bài tập vừa 

ngoài: 

trình bày cấu tạo ngoài 

hoàn thành —> trình 

+ Rãnh liên bán 

của đại não? 

bày hình dạng cấu tạo 

cầu chia đại não 


ngoài của đại não trên 

làm 2 nửa. 


mô hình, lớp nhận xét 

+ Rãnh sâu chia 


bổ sung. 

bán cầu não làm 

4 thuỳ (trán, đỉnh, 
chẩm, thái dưong). 

+ Khe và rãnh tạo 
thành khúc cuộn 

- GV yêu cầu HS tự rút 


não —> tăng diện 

ra kết luận. 


tích bề mặt não. 


228 






GV hướng dẫn HS 
quan sát hình 47.3, đối 
chiếu bộ não lợn cắt 
ngang —> mô tả cấu tạo 
trong của đại não. 

GV hoàn thiện lại kiến 
thức. 


GV cho HS giải thích 
hiện tượng liệt nửa 
người. 


- Cấu tạo trong: 

+ Chất xám (ngoài) 
làm thành vỏ não, 
dày 2-3mm gồm 
6 lớp. 

+ Chất trắng 
(trong) là các 
đường thần kinh. 
Hầu hết các 
đường này bắt 
chéo ở hành tủy 
hoặc tủy sống. 


- HS quan sát hình và bộ 
não lợn —> mô tả được: 

+ Vị trí và độ dày của 
chất xám, chất trắng. 

- Một HS phát biểu, lớp 
nhận xét bổ sung. 


Hoạt động 2 

Sự phân vùng chức năng của đại não 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS nghiên 

- Cá nhân tự thu nhận 


cứu thông tin, đối 

thông tin. 


chiếu hình 47.4 —> 

- Trao đổi nhóm thống 


hoàn thành bài tập mục 

nhất câu trả lời. 


▼ tr.14. 

- GV ghi kết quả của các 

- Các nhóm đọc kết quả. 

- vỏ đại não là 

nhóm lên bảng —> trao 


trung ưong thần 

đổi toàn lớp —> chốt lại 


kinh của các phản 

đáp án đúng a3, b4, có, 


xạ có điều kiện. 

d7, e5, g8, h2, il. 

- HS tự rút ra kết luận. 



229 







- vỏ não có nhiều 
vùng, mỗi vùng 
có tên gọi và 
chức năng riêng. 

- Các vùng có ở 
người và động 
vật: 

+ Vùng cảm giác. 

+ Vùng vận động. 

+ Vùng thị giác. 

+ Vùng thính giác. 

- Vùng chức năng 
chỉ có ở người: 

+ Vùng vận động 
ngôn ngữ. 

+ Vùng hiểu tiếng 
nói. 

+ Vùng hiểu chữ 
viết. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK. 

ĨV. Kiểm tra đánh giá 

1- GV treo tranh hình 47.2, gọi HS lên dán các mảnh bìa ghi tên gọi 
các rãnh và thuỳ não. 

2- Nêu rõ các đặc điểm, cấu tạo và chức năng của đại não người chứng 
tỏ sự tiến hoá của người so với các động vật khác trong lớp thú? 

V. Dặn dò 

• Tập vẽ so đồ đại não (hình 47.2). 

• Trả lời các câu hỏi SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?". 

• Kẻ phiếu học tập: “Tìm hiểu cung phản xạ” vào vở. 


- So sánh sự phân vùng 
chức năng giữa người 
và động vật? 


230 



Đặc điểm 

Cung phản xạ vận động 

Cung phản xạ 
sinh dưỡng 

Cấ 

tạo 

- Trung ương 

- Hạch thần kinh 

- Đường hướng tâm 

- Đường li tâm 



Chức năng 




Bài 48 


Hệ thần kinh sinh dưỡng 


I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Phân biệt được phản xạ sinh dưỡng với phản xạ vận động. 

• Phân biệt được bộ phận giao cảm với bộ phận đối giao cảm trong hệ 
thần kinh sinh dưỡng về cấu tạo và chức năng. 

2. Kỹ năng 

• Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình. 

• Rèn kỹ năng quan sát so sánh. 

• Kỹ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức vệ sinh, bảo vệ hệ thần kinh. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh phóng to các hình 48.1, 48.2, 48.3. 

• Bảng phụ ghi nội dung phiếu học tập. 


231 











III. Hoạt động dạy - học 


Mở bài: GV có thể sử dụng câu hỏi: Xét về chức năng hệ thần kinh 
được phân chia như thế nào? Sau đó GV giới thiệu như SGK tr. 151. 

Hoạt động 1 
Cung phản xạ sinh dưỡng 

Mục tiêu: Phân biệt được cung phản xạ sinh dưỡng với cung phản xạ 
vận động. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS quan 

- HS vận dụng kiến thức 


sát hình 48.1. 

đã có kết hợp quan sát 


+ Mô tả đường đi của 

hình —> nêu được 


xung thần kinhtrong 

đường đi của xung thần 


cung phản xạ của hình 

kinh trong cung phản 


Avà B. 

xạ vận động và cung 


+ Hoàn thành phiếu học 

phản xạ sinh dưỡng. 


tập vào vở. 

- Các nhóm căn cứ vào 

đường đi của xung thần 
kinh trong hai cung 
phản xạ và hình 48.1,2 
—> thảo luận hoàn 
thành bảng. 


- GV kẻ phiếu học tập, 

- Đại diện nhóm báo 

Kết luận: Nội dung 

gọi HS lên làm. 

cáo, các nhóm khác bổ 

của phiếu học tập 

- GV chốt lại kiến thức. 

sung. 



Đáp án phiếu học tập: Tìm hiểu cung phản xạ 


232 








Đặc điểm 

Cung phản xạ vận động 

Cung phản xạ sinh dưỡng 

Cấu 

- Trung ương 

- Chất xám ^—Đại não 

x Tủy sống 

- Không có 

- Từ cơ quan thụ cảm —» 
trung ương 

- Đến thẳng cơ quan phản 
ứng 

- Chất xám^—Trụ não 

^ Sừng bên 
tủy sống 

-Có 

- Từ cơ quan thụ cảm —» 
trung ương 

- Qua: Sợi trước hạch 

'Sợi sau hạch 

Chuyển giao ở hạch thần 
kinh. 

tạo 

- Hạch thần kinh 

- Đường hướng 
tâm 

- Đường li tâm 


Chức năng 

Điều khiển hoạt động cơ 
vân (có ý thức) 

Điều khiển hoạt động nội 
quan (không có ý thức) 


Hoạt động 2 

Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng 

Mục tiêu: - Nắm được cấu tạo hệ thần kinh sinh dưỡng. 

- So sánh cấu tạo phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS nghiên 

- HS tự thu nhận thông 

- Hệ thần kinh sinh 

cứu thông tin quan sát 

tin —> nêu được gồm 

dưỡng có 2 phần: 

hình 48.3. 

phần trung ưong và 

+ Trung ưong 

+ Hệ thần kinh sinh 

phần ngoại biên 

+ Ngoại biên gồm: 

dưỡng cấu tạo như thế 
nào? 

- HS làm việc độc lập với 

. Dây thần kinh 
. Hạch thần kinh 

- GV yêu cầu HS quan 
sát lại hình 48.1, 2, 3 

SGK. 

- Thảo luận nhóm —> nêu 

- Hệ thần kinh sinh 

đọc thông tin bảng 

được các điểm khác 

dưỡng gồm 2 

48.1 —» tìm ra các 

nhau. 

phân hệ: 

điểm sai khác giữa 

+ Trung ưong 

+ Phân hệ thần 


233 


















phân hệ giao cảm và 
phân hệ đối giao cảm. 

- GV gọi một HS đọc to 
bảng 48.1. 


+ Ngoại biên 
- Đại diện nhóm trình 
bày các nhóm khác bổ 
sung. 


kinh giao cảm, 

+ Phân hệ thần 
kinh đối giao 
cảm. 


Hoạt động 3 

Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS quan 
sát hình 48.3, đọc kỹ 
nội dung bảng 48.2 —» 
thảo luận. 

+ Nhận xét chức năng 
của phân hệ giao cảm 
và đối giao cảm? 

+ Hệ thần kinh sinh 

- HS tự thu nhận và xử lý 
thông tin. 

- Thảo luận nhóm thống 
nhất ý kiến. 

Yêu cầu nêu được: 

+ 2 bộ phận có tác dụng 
đối lập. 

+ ý nghĩa: Điều hoà hoạt 

- Phân hệ thần kinh 

dưỡng có vai trò như 

động các co quan. 

giao cảm và đối 

thế nào trong đời sống? 

- Đại diện nhóm phát 

giao cảm có tác 

- GV hoàn thiện lại kiến 
thức. 

- GV yêu cầu HS phân 

biểu, các nhóm khác 
bổ sung. 

- HS có thể phân tích ví 

dụng đối lập nhau 
đối với hoạt động 
của các co quan 
sinh dưỡng. 

- Nhờ tác dụng đối 

tích 1 ví dụ về sự điều 

dụ tâm trạng hồi hộp, 

lập đó mà hệ thần 

hoà hoạt động của hệ 

tim đập nhanh rồi lại 

kinh sinh dưỡng 

thần kinh sinh dưỡng 

trở lại bình thường của 

điều hoà được 


HS khi đi thi. 

hoạt động của các 
co quan nội tạng. 


Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK. 


234 







iV. Kiểm tra đánh giá 

1- Dựa vào hình 48.2 trình bày phản xạ điều hoà hoạt động của tim lúc 
huyết áp tăng? 

2- Trình bày sự giống và khác nhau về cấu tạo và chức năng của phân 
hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm trên tranh hình 48.3? 

V. Dặn dò 

• Học bài theo nội dung SGK. 

• Làm câu hỏi 2 vào vở. 

• Đọc mục "Em có biết?" 

• Đọc trước bài 49. 


Bài 49 


Cơ quan phân tích thị giác 


I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Xác định rõ các thành phần của 1 co quan phân tích, nêu được ý nghĩa 
của co quan phân tích đối với co thể. 

• Mô tả được các thành phần chính của co quan thụ cảm thị giác, nêu rõ 
dược cấu tạo của màng lưới trong cầu mắt. 

• Giải thích được co chế điều tiết của mắt để nhìn rõ vật. 

2. Kỹ năng 

• Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích kênh hình. 

• Kỹ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ mắt. 


235 




II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh phóng to hình 49.1, 49.2, 49.3. 

• Mô hình cấu tạo mắt. 

• Bộ thí nghiệm về thấu kính hội tụ (nếu có). 

III. Hoạt động dạy - học 


Hoạt động 1 
Co quan phân tích 

Mục tiêu: - Xác định các thành phần cấu tạo của co quan phân tích. 
- Phân biệt dược co quan thụ cảm với co quan phân tích. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS nghiên 

- HS tự thu nhận thông 


cứu thông tin SGK —> 
trả lời câu hỏi 

tin và trả lời câu hỏi. 


+ Một co quan phân tích 

- Một vài HS phát biểu, 


gồm những thành phần 
nào? 

lớp bổ sung. 


+ ý nghĩa của co quan 

- HS tự rút ra kết luận: 

- Co quan phân tích 

phân tích đối với co 


gồm: 

thể? 


+ Co quan thụ cảm. 

+ Phân biệt co quan thụ 


+ Dây thần kinh. 

cảm với co quan phân 


+ Bộ phận phân 

tích; 


tích; trung ưong 

- GV lun ý HS: co quan 


(vùng thần kinh ở 

thụ cảm tiếp nhận kích 


đại não). 

thích tác động lên co 


- ý nghĩa: giúp co 

thể - là khâu đầu tiên 


thể nhận biết 

của co quan phân tích. 


được tác động 
của môi trường. 


236 







Hoạt động 2 

Cơ quan phân tích thị giác 


Mục tiêu: 

- Xác định được thành phần cấu tạo của cơ quan phân tích thị giác. 

- Mô tả dược cấu tạo cầu mắt và màng lưới. 

- Trình bày được quá trình thu nhận ảnh ở cơ quan phân tích thị giác. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- Cơ quan phân tích thị 

- HS dựa vào kiến thức 

- Cơ quan phân tích 

giác gồm những thành 

mục 1 để trả lời. 

thị giác gồm 3 

phần nào? 


phần: 

+ Cơ quan thụ cảm 
thị giác. 

+ Dây thần kinh thị 
giác. 

+ Vùng thị giác (ở 
thuỳ chẩm). 

a- Cấu tạo của cầu 

- GV hướng dẫn HS 

- HS quan sát kỹ hình từ 

mắt 

nghiên cứu cấu tạo cầu 

ngoài vào trong —> ghi 

* Cấu tạo cầu mắt 

mắt ở hình 49.1, 49.2 

nhớ cấu tạo cầu mắt. 

gồm: 

và mô hình —> làm bài 

- Thảo luận nhóm để 

- Màng bọc 

tập điền từ tr.156. 

hoàn chỉnh bài tập. 

+ Màng cứng: phía 

- GV chốt lại đáp án 

- Đại diện nhóm đọc đáp 

trước là màng 

đúng: 

án, các nhóm khác bổ 

giác. 

+ Cơ vận động mắt 

sung. 

+ Màng mạch: phía 

+ Màng cứng 


trước là lòng đen. 

+ Màng mạch 


+ Màng lưới: 

+ Màng lưới 


. Tế bào nón 

+ Tế bào thụ cảm thị 


. Tế bào que. 

giác. 


- Môi trường trong 

- GV treo tranh 49.2 gọi 


suốt. 

HS lên trình bày cấu 


+ Thuỷ dịch 


237 







tạo cầu mắt. 

- GV hướng dẫn HS 
quan sát hình 49.3, 
nghiên cứu thông tin 
■ —> nêu cấu tạo của 
màng lưới. 

- GV hướng dẫn HS 
quan sát sự khác nhau 
tế bào nón và tế bào 
que trong mối quan hệ 
với thần kinh thị giác 

- GV cho HS giải thích 
một số hiện tượng: 

+ Tại sao ảnh của vật 
hiện trên điểm vàng lại 
nhìn rõ nhất? 

+ Vì sao trời tối ta không 
nhìn rõ màu sắc của 
vật? 

- GV hướng dẫn HS 
quan sát thí nghiệm về 
quá trình tạo ảnh qua 
thấu kính hội tụ. 

+ Vai trò của thể thuỷ 
tinh trong cầu mắt? 

+ Trình bày quá trình tạo 
ảnh ở màng lưới? 


- HS trình bày cấu tạo 
trên tranh, lớp bổ sung 


- HS quan sát hình kết 
hợp đọc thông tin —> 
trả lời câu hỏi. 

-1-2 HS trình bày, lóp bổ 
sung. 

- HS tự rút ra kết luận. 


- HS nêu được: 

+ Điểm vàng mỗi chi tiết 
ả nh được 1 tế bào nón 
tiếp nhận và truyền về 
não qua 1 tế bào thần 
kinh. 

+ Vùng ngoại vi: nhiều 
tế bào non và que liên 
hệ với một vài tế bào 
thần kinh. 

- HS theo dõi kết quả thí 
nghiệm đọc kỹ thông 
tin rút ra kết luận về 


+ Thể thuỷ tinh 

+ Dịch thuỷ tinh. 

b- Cấu tạo của 
màng lưới 

- Màng lưới (tế bào 
thụ cảm) gồm: 

+ Tế bào nón: tiếp 
nhận kích thích 
ánh sáng mạnh và 
màu sắc. 

+ Tế bào que: tiếp 
nhận kích thích 
ánh sáng yếu. 

- Điểm vàng: Là 
noi tập trung tế 
bào nón. 

- Điểm mù: không 
có tế bào thụ cảm 
thị giác. 

c. Sự tạo ảnh ở 
màng lưới 


Kết luận: 

- Thể thuỷ tinh 
(như 1 thấu kính 


238 



hội tụ) có khả 
năng điều tiết để 
nhìn rõ vật. 

- ánh sáng phản 
chiếu từ vật qua 
môi trường trong 
suốt tới màng 
lưới tạo nên 1 ảnh 
thu nhỏ lộn 
ngược từ đó kích 
thích tế bào thụ 
cảm theo dây 
thần kinh thị giác 
về vùng thị giác 
để phân tích. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK. 

ĨV. Kiểm tra đánh giá 

1- Điền các từ đúng(Đ) hoặc sai(S) vào đầu các câu sau: 

a) Co quan phân tích gồm: co quan thụ cảm thị giác, dây thần kinh 
và bộ phận trung ưong. 

b) Các tế bào nón giúp chúng ta nhìn rõ về ban đêm. 

c) Sự phân tích hình ảnh xảy ra ngay ở co quan thụ cảm thị giác. 

d) Khi dọi đèn pin vào mắt thì đồng tử dãn rộng để nhìn rõ vật. 

2- Trình bày quá trình thu nhận ảnh của vật ở co quan phân tích thị giác? 

V. Dặn dò 

• Học bài theo nội dung SGK. 

• Làm bài tập 3 tr. 158 vào vở. 

• Đọc mục "Em có biết?". 

• Tìm hiểu các bệnh về mắt. 


vai trò của thể thuỷ 
tinh và sự tạo ảnh. 

- Một vài HS phát biểu 
lớp bổ sung hoàn thiện 
kiến thức. 


239 



Vê sinh mắt 


Bài 50 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Hiểu rõ nguyên nhân của tật cận thị, viễn thị và cách khắc phục. 

• Trình bày được nguyên nhân gây bệnh đau mắt hột, cách lây truyền và 
biện pháp phòng tránh. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét, liên hệ thực tế. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức vệ sinh, phòng tránh tật bệnh về mắt. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh phóng to hình 50.1, 50.2, 50.3, 50.4 

• Phiếu học tập: “Tìm hiểu bệnh đau mắt hột” 


1. Nguyên nhân 


2. Đường lây 


3. Triệu chứng 


4. Hậu quả 


5. Cách phòng tránh 



III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Hãy kể các tật và bệnh về mắt mà em biết? GV giới thiệu nội 
dung bài tìm hiểu một số tật và bệnh về mắt. 

Hoạt động 1 
Các tật của mắt 


240 










Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- Thế nào là tật cận thị? 

- Một vài HS trả lời. 

- Cận thị: là tật mà 

viễn thị? 

- HS tự rút ra kết luận. 

mắt chỉ có khả 
năng nhìn gần. 

- Viễn thị là tật mà 

- GV hướng dẫn HS 

- HS tự thu nhận thông 

mắt chỉ có khả 

quan sát hình 50.1, 2, 
3, 4, nghiên cứu thông 
tin SGK —» hoàn thành 
bảng 50 trang 160. 

- GV kẻ bảng 50 gọi HS 
lên điền. 

- GV hoàn thiện lại kiến 
thức. 

tin —> ghi nhớ nguyên 
nhân và cách khắc 
phục tật cận thị và viễn 
thị. 

- HS dựa vào thông tin 
—> hoàn thành bảng. 

- 1-2 HS lên làm bài tập, 
lớp nhận xét bổ sung. 

năng nhìn xa. 


Các tật mắt, nguyên nhân và cách khắc phục 


Các tật mắt 

Nguyên nhân 

Cách khắc phục 

Cận thị 

- Bẩm sinh: Cầu mắt dài 

- Thể thuỷ tinh quá phồng: do 
không giữ vệ sinh khi đọc sách 

- Đeo kính mặt lõm (kính 
phân kì hay kính cận) 

Viễn thị 

- Bẩm sinh: cầu mắt ngắn 

- Thể thuỷ tinh bị lão hoá (xẹp) 

- Đeo kính mặt lồi (kính hội 
tụ hay kính viễn) 


- GV liên hệ thực tế: 

+ Do những nguyên 
nhân nào HS cận thị 
nhiều? 

+ Nêu các biện pháp hạn 
chế tỉ lệ HS mắc bệnh 
cận thị. 


- HS vận dụng hiểu biết 
của mình đưa ra các 
nguyên nhân gây cận 
thị, và đề ra các biện 
pháp khắc phục. 

Hoạt động 2 
Bệnh về mắt 


241 

















Mục tiêu: - HS nắm được 1 số bệnh thông thường của mắt. 


- Đề ra được biên pháp phòng tránh bệnh vé mát. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV hỏi: 



+ Em hãy kể những bệnh 

- HS vận dụng kiến thức 


về mắt? 

thực tế và các thông tin 


+ Theo em bệnh nào hay 

đại chúng để trả lời các 


gặp nhất và bệnh nào 

bệnh về mắt như: Đau 


gây nên dịch? 

mắt hột, đau mắt đỏ, 
viêm giác mạc, đục 
thủy tinh thể... 


- GV nhấn mạnh về 1 
bệnh đó là đau mắt hột. 



- GV yêu cầu: Để tìm 

- HS nghiên cứu SGK 


hiểu về bệnh, các 

trang 160 


nhóm hoàn thành nội 

- Thảo luận nhóm để 


dung trong phiếu học 

hoàn thành phiếu học 


tập: "Tìm hiểu bệnh 

tập. 


đau mắt hột ở mục Đồ 
dùng dạy học". 



- GV chiếu phiếu học 

- Các nhóm theo dõi 


tập của 1 vài nhóm để 

nhận xét và bổ sung 


lớp nhận xét. 

kiến thức. 


- GV đánh giá và thông 

- Các nhóm tự sửa chữa 


báo đáp án đúng. 

cho hoàn chỉnh kiến 

thức. 

* Bệnh đau mắt hột 
Kết luận: Đáp án 
phiếu học tập. 


1- Nguyên nhân 

- Do vi rút 

2- Đường lây 

- Dùng chung khăn, chậu với 


242 











người bị bệnh. 

- Tắm rửa noi ao tù, nước bẩn. 

3- Triệu chứng 

- Ngứa, cộm mi mắt. 

4- Hậu quả 

- Khi hột vỡ làm thành sẹo kéo 
mi mắt vào trong gọi là lông 
quặm. 

- Lông quặm cọ sát làm đục 
màng giác 

- Gây mù lòa. 

5- Cách phòng tránh 

- Giữ vệ sinh mắt. 

- Dùng thuốc theo chỉ dẫn của 
bác sĩ. 


- GV nêu câu hỏi. 
Em hãy đề xuất 1 số 
biện pháp phòng 
tránh bệnh về mắt 


- HS vận dụng các 
kiến thức thực tế để 
trao đổi nhóm và đưa 
ra 1 số biện pháp 
phòng tránh bệnh về 
mắt. 


* Phòng tránh bệnh về 
mắt. 

- Thường xuyên giữa 
mắt sạch sẽ. 

- Ăn uống đủ vitamin. 

- Khi ra đường mang 
kính để ngăn bụi. 


Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK. 


iV. Kiểm tra đánh giá 

1 - Có các tật mắt nào? Nguyên nhân và cách khắc phục? 

2- Tại sao không nên đọc sách ở noi thiếu ánh sáng, không nên nằm 
đọc sách? không nên đọc sách trên tàu xe? 

3- Nêu hậu quả của bệnh đau mắt hột và cách phòng tránh? 

V. Dặn dò 

• Học bài theo nội dung SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?". 

• Ôn lại chuông 2 "Âm thanh" (sách Vật lí 7). 


243 




Cơ quan phân tích thính giác 


Bài 51 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Xác định rõ các thành phần của cơ quan phân tích thính giác. 

• Mô tả dược các bộ phận của tai và cấu tạo của cơ quan Coóc ti. 

• Trình bày dược quá trình thu nhận các cảm giác âm thanh. 

2. Kỹ năng 

• Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình. 

• Kỹ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức giữ vệ sinh tai. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh phóng to hình 51.1 và 51.2. 

• Mô hình cấu tạo tai. 

III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Ta nhận biết được âm thanh là nhờ cơ quan phân tích thính 
giác. Vậy cơ quan phân tích thính giác có cấu tạo như thế nào? -ỳ Bài mới 

Hoạt động 1 
Cấu tạo của tai 

Mục tiêu: - Mô tả dược các bộ phận của tai. 

- Trình bày dược cấu tạo của cơ quan Coóc ti. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- Cơ quan phân tích 
thính giác gồm những 
bộ phận nào? 

- HS vận dụng kiến thức 
về cơ quan phân tích để 
nêu dược 3 bộ phận 
của cơ quan phân tích 

- Cơ quan phân tích 
thính giác gồm 3 
phần: 


244 







- GV hướng dẫn HS 
quan sát hình 51.1 —» 
hoàn thành bài tập điền 
từ tr. 162 SGK. 


- GV gọi 1 -2 HS lên đọc 
to toàn bộ bài tập và 
thông tin tr.163 SGK. 

-Tai dược cấu tạo như 
thế nào? Chức năng 
từng bộ phận? 


thính giác. 


- HS quan sát kỹ so đồ 
cấu tạo tai —» cá nhân 
làm bài tập. 

- Một vài HS phát biểu 
lớp bổ sung hoàn chỉnh 
đáp án. 

Các từ cần điền: 

1- Vành tai; 2- ống tai; 

3- Màng nhĩ; 4- Chuỗi 
xưong tai. 

- HS căn cứ vào hình 
51.1, 2 và thông tin để 
trả lời. 


+ Tế bào thụ cảm 
thính giác. 

+ Dây thần kinh 
thính giác. 

+ Vùng thính giác. 

* Cấu tạo của tai. 


- Tai ngoài gồm: 

+ Vành tai: hứng 
sóng âm. 

+ ống tai: hướng 
sóng âm. 

+ Màng nhĩ: khuếch 
đại âm. 

- Tai giữa gồm: 

+ Chuỗi xưong tai: 
truyền sóng âm. 

+ Vòi nhĩ: cân 
bằng áp suất 2 
bên màng nhĩ. 

- Tai trong gồm: 

+ Bộ phận tiền 
đình: thu nhận 


245 



GV chỉ định 1-2 HS 
trình bày lại cấu tạo tai 
trên tranh, hoặc mô 
hình. 


thông tin về vị trí 
và sự chuyển 
động của co thể 
trong không gian. 
+ ốc tai: thu nhận 
kích thích của 
sóng âm. 


Hoạt động 2 

Chức năng thu nhận sóng âm 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV hướng dẫn HS 

- Cá nhân tự thu nhận và 


quan sát hình 51.2 kết 

xử lý thông tin. 


hợp với thông tin ■ 

- Trao đổi trong nhóm 


tr. 163, 164 —» thảo 
luận. 

thống nhất ý kiến. 


+ Trình bày cấu tạo ốc 

- Đại diện nhóm lên 

- Cấu tạo ốc tai: ốc 

tai? Chức năng của ốc 

trình bày cấu tạo ốc tai 

tai xoắn 2 vòng 

tai? 

trên tranh. 

rưỡi gồm: 

+ ốc tai xưong (ở 
ngoài). 

+ ốc tai màng (ở 
trong) gồm có: 

. Màng tiền đình 
(ở trên). 

. Màng co sở (ở 
dưới). 

- Có co quan Coóc 
ti chứa các tế bào 
thụ cảm thính 
giác. 

- GV hướng dẫn HS 

- HS ghi nhớ thông tin. 

* Co chế truyền âm 


246 







quan sát lại hình 51.2 
A —> tìm hiểu đường 
truyền sóng âm từ 
ngoài vào trong. 

Sau đó GV trình bày sự 
thu nhận cảm giác âm 
thanh. 


và sự thu nhận cảm 
giác âm thanh: 
Sóng âm —> màng 
nhĩ —> chuỗi xưong 
tai —> cửa bầu —> 
chuyển động ngoại 
dịch và nội dịch —> 
rung màng co sở 
—> kích thích cơ 
quan Coóc ti xuất 
hiện xung thần 
kinh —> vùng thính 
giác (phân tích cho 
biết âm thanh). 


- 1 HS trình bày lại trên 
tranh 


Hoạt động 3 
Vệ sinh tai 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS nghiên 

- HS tự thu nhận thông 

- Giữ vệ sinh tai. 

cứu thông tin —» trả lời 

tin —> nêu được: 

- Bảo vệ tai: 

câu hỏi. 

+ Giữ vệ sinh tai. 

+ Không dùng vật 

+ Để tai hoạt động tốt 

+ Bảo vệ tai. 

sắc nhọn ngoáy 

cần lưu ý những vấn đề 


tai. 

gì? 


+ Giữ vệ sinh mũi 

+ Hãy nêu các biện pháp 

- HS tự đề ra các biện 

họng để phòng 

giữ vệ sinh và bảo vệ 

pháp. 

bệnh cho tai. 

tai? 


+ Có biện pháp 
chống, giảm tiếng 
ồn. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK. 


247 







iV.Kiểm tra đánh giá 

1- HS trình bày cấu tạo của ốc tai trên tranh hình 51.2. 

2- Trình bày quá trình thu nhận kích thích sóng âm? 

3- Vì sao có thể xác định âm phát ra từ bên phải hay bên trái? 

V. Dặn dò 

• Học bài theo nội dung SGK. 

• Làm câu hỏi 4 tr. 165 vào vở. 

• Đọc mục "Em có biết?". 

• Tìm hiểu hoạt động của một số vật nuôi trong nhà. 


Phản xạ không điều kiện 
và phản xạ có điều kiện 

i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Phân biệt dược phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. 

• Trình bày được quá trình hình thành các phản xạ mới và ức chế các 
phản xạ cũ, nêu rõ các điều kiện cần khi thành lập các phản xạ có điều 
kiện. 

• Nêu rõ ý nghĩa của phản xạ có điều kiện đối với đời sống. 

2. Kỹ năng 

• Rèn kỹ năng quan sát và phân tích tình hình. 

• Rèn tư duy so sánh, liên hệ thực tế. 

• Kỹ năng hoạt động nhóm. 


Bài 52 


248 




3. Thái độ 

Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc, chăm chỉ. 

ii. Đồ đùng dạy - học 

• Tranh phóng to hình 52 (1 —> 3). 

• Bảng phụ ghi nội dung bảng 52.2. 

III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: GV cho HS nhắc lại khái niệm phản xạ —> bài hôm nay sẽ tìm 
hiểu về các loại phản xạ. 


Hoạt động 1 

Phân biệt phản xạ có điều kiện 
và phản xạ không điều kiện 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu các nhóm 
làm bài tập mục ▼ 
(tr. 166 SGK). 

- GV ghi nhanh đáp án 
lên góc bảng, chưa cần 
chữa bài. 

- HS đọc kỹ nội dung 
bảng 52.1. 

- Trao đổi trong nhóm 
hoàn thành bài tập. 

- Một số nhóm đọc kết 
quả. 


- GV yêu cầu HS nghiên 

- HS tự thu nhận thông 

- Phản xạ không 

cứu thông tin (tr.166 

tin, ghi nhớ kiến thức. 

điều kiện. 

SGK) —> chữa bài tập. 

- Đối chiếu với kết quả 

- Phản xạ có điều 

- GV chốt lại đáp án 

bài tập —> sửa chữa, bổ 

kiện —» SGK 

đúng. 

+ Phản xạ không điều 
kiện: 1, 2, 4. 

+ Phản xạ có điều kiện: 
3, 5, 6. 

- GV yêu cầu HS tìm 
thêm 2 ví dụ cho mỗi 
loại phản xạ. 

sung. 

(tri 166). 


249 







- GV hoàn thiện lại đáp - Một vài HS phát biểu, 
án rồi chuyển sang lớp nhận xét bổ sung, 
hoạt động 2. 

Hoạt động 2 

Sự hình thành phản xạ có điều kiện 

Mục tiêu: 

- Trình bày được quá trình thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện. 

- Nêu được các điều kiện cần có khi thành lập các phản xạ có điều kiện. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS nghiên 

- HS quan sát kỹ hình 52 

a- Hình thành phản 
xạ có điều kiện 

cứu thí nghiệm của 

(1 —> 3), đọc chú thích 


Paplốp —> Trình bày thí 

—> tự thu nhận thông 


nghiệm thành lập, tiết 

tin. 


nước bọt khi có ánh 

- Thảo luận nhóm —> 


đèn? 

thống nhất ý kiến nêu 


- GV cho gọi HS lên 

được các bước tiến 
hành thí nghiệm. 

- Đại diện nhóm trình 


trình bày trên tranh. 

bày, các nhóm khác bổ 


- GV chỉnh lý, hoàn 

sung. 


thiện kiến thức. 

- GV cho HS thảo luận: 

- HS vận dụng kiến thức 

- Điều kiện để 

+ Để thành lập được 

ở trên —> nêu được các 

thành lập phản xạ 

phản xạ có điều kiện 

điều kiện để thành lập 

có điều kiện: 

cần có những điều kiện 

phản xạ có điều kiện. 

+ Phải có sự kết 

gì? 


hợp giữa kích 

+ Thực chất của việc 


thích có điều kiện 

thành lập phản xạ có 


với kích thích 

điều kiện? 


không điều kiện. 


250 







- GV hoàn thiện lại kiến 
thức. 

- GV có thể mở rộng 
thêm đường liên hệ 
tạm thời giống như bãi 
cỏ nếu ta đi thường 
xuyên —> sẽ có con 
đường, ta không đi nữa 
cỏ sẽ lấp kín. 

- GV yêu cầu HS liên hệ 
thực tế —> tạo thói quen 
tốt. 

- Trong thí nghiệm trên 
nếu ta chỉ bật đèn mà 
không cho chó ăn 
nhiều lần thì hiện 
tượng gì sẽ xảy ra? 

+ Nêu ý nghĩa của sự 
hình thành và ức chế 
của phản xạ có điều 
kiện đối với đời sống? 


- GV yêu cầu HS làm bài 
tập mục ▼ (tr.167). 

- GV nhận xét, sửa chữa, 
hoàn thiện các ví dụ 
của HS. 


- HS nêu dược: chó sẽ 
không tiết nước bọt khi 
có ánh đèn nữa. 


—> đảm bảo sự thích nghi 
với điều kiện sống luôn 
thay đổi. 


- HS dựa vào hình 52 kết 
hợp kiến thức về quá 
trình thành lập và ức 
chế phản xạ có điều 
kiện —> lấy ví dụ. 

- Môt vài HS nêu ví du. 


+ Quá trình kết hợp 
đó phải dược lặp 
đi lặp lại nhiều 
lần. 

- Thực chất của 
việc thành lập 
phản xạ có điều 
kiện là sự hình 
thành dường liên 
hệ thần kinh tạm 
thời nối các vùng 
của vỏ đại não 
với nhau. 

b- ức chế phản xạ 
có điều kiện 

- Khi phản xạ có 
điều kiện không 
dược củng cố —> 
phản xạ mất dần. 

- ý nghĩa: 

+ Đảm bảo sự thích 
nghi với môi 
trường và điều 
kiện sống luôn 
thay đổi. 

+ Hình thành các 
thói quen tập 
quán tốt đối với 
con người. 


251 



Hoạt động 3 

So sánh các tính chất của phản xạ không điều kiện 
với phản xạ có điều kiện 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS hoàn 
thành bảng 52.2 tr. 168. 

- GV treo bảng phụ gọi 

- HS dựa vào kiến thức 
của mục I và II, thảo 
luận nhóm —>• làm bài 
tập. 

- Đại diện nhóm lên làm 

- So sánh: Nội 

HS lên trình bày. 

trên bảng phụ, lớp 

dung bảng 52.2 

- GV chốt lại đáp án 

nhận xét bổ sung. 

đã hoàn thiện. 

đúng. 

- GV yêu cầu HS đọc kỹ 
thông tin: Mối quan hệ 
giữa phản xạ có điều 
kiện với phản xạ không 
điều kiện. 

- HS tự rút ra kết luận. 

- Mối liên quan: 
thông tin ■ tr.168 
SGK. 


Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK. 

ĨV. Kiểm tra đánh giá 

1- Phân biệt phản xạ có điều kiện với phản xạ không điều kiện. 

2- Đọc mục "Em có biết?" , trả lời câu hỏi: Vì sao quân sĩ hết khát và 
nhà Chúa chịu mất mèo? 

V. Dặn dò 

• Học bài, trả lời câu hỏi SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?" 

• Chuẩn bị bài 53. 


252 







Hoạt động thần kinh 
cấp cao ỏ ngưòi 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Phân tích được những điểm giống và khác nhau giữa các phản xạ có 
điều kiện ở người với các động vật nói chung và thú nói riêng. 

• Trình bày được vai trò của tiếng nói, chữ viết và khả năng tư duy trừu 
tượng ở người. 

2. Kỹ năng 

Rèn khả năng tư duy, suy luận. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức học tập, xây dựng các thói quen, nếp sống văn hoá. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh cung phản xạ. 

• Tư liệu về sự hành thành tiếng nói, chữ viết. 

• Tranh các vùng của vỏ não. 

III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Sự thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện có ý nghĩa rất lớn 
trong đời sống. Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sự giống và khác nhau 
giữa các phản xạ có điều kiện ở người và động vật, 

Hoạt động 1 

Sự thành lập và ức chế các phản xạ 
có điều kiện ở người 

Mục tiêu: Hiểu rõ sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện ở 
người và từ đó chỉ ra được sự giống và khác nhau giữa các phản xạ có điều 
kiện ở người và động vật. 


Bài 53 


253 




Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung 

- GV yêu cầu HS nghiên - Cá nhân tự thu nhận 

cứu thông tin SGK —> thông tin và trả lời câu 

trả lời câu hỏi: hỏi. Yêu cầu nêu được: 

+ Thông tin trên cho em + Phản xạ có điều kện 
biết những gì? hình thành ở trẻ từ rất 

+ Lấy ví dụ trong đời sớm. 

sống về sự thành lập + Bên cạnh sự thành lập, - Sự thành lập phản 

phản xạ mới, và ức chế xảy ra quá trình ức chế xạ có điều kiện 

các phản xạ cũ. phản xạ giúp cơ thể và ức chế có điều 

- GV nhấn mạnh: Khi thích nghi với đời kiện là 2 quá 

phản xạ có điều kiện sống. trình thuận 

không được củng cố —> + Lấy được các ví dụ nghịch liên hệ 
ức chế sẽ xuất hiện. như học tập, xây dựng mật thiết với nhau 

thói quen. —> giúp cơ thể 

+ Sự thành lập và ức chế + Giống nhau về quá thích nghi với đời 
phản xạ có điều kiện ở trình thành lập và ức sống, 
người giống và khác ở chế phản xạ có điều 
động vật những điểm kiện và ý nghĩa của 
nào? chúng đối với đời sống. 

- GV yêu cầu HS lấy ví + Khác nhau về số lượng 

dụ cụ thể. phản xạ và mức độ 

phức tạp của phản xạ. 

Hoạt động 2 

Vai trò của tiếng nói và chữ viết 

Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung 

- GV yêu cầu HS tìm - HS tự thu nhận thông - Tiếng nói và chữ 

hiểu thông tin —> Tiếng tin. Nêu dược: viết là tín hiệu 

nói và chữ viết có vai + Tiếng nói và chữ viết gây ra các phản 
trò gì trong đời sống? giúp mô tả sự vật —> xạ có điều kiện 

đọc nghe tưởng tượng cấp cao. 

ra được. 


254 










- GV có thể yêu cầu HS 
lấy ví dụ thực tế để 
minh hoạ. 

- GV hoàn thiện kiến 
thức. 

+ Tiếng nói và chữ viết 
là kết quả của quá trình 
học tập —>• hình thành 
các phản xạ có điều 
kiện. 

+ Tiếng nói và chữ viết 
là phưong tiện giao 
tiếp, tmyền đạt kinh 
nghiệm cho nhau và 
cho các thế hệ sau. 

Hoạt động 3 

Tư duy trừu tượng 

- Tiếng nói và chữ 
viết là phưong 
tiện để con người 
giao tiếp, trao đổi 
kinh nghiệm với 
nhau. 

Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV phân tích ví dụ: 

- HS ghi nhớ kiến thức. 

- Từ những thuộc 

Con gà, con trâu, con 


tính chung của sự 

cá... có đặc điểm 


vật, con người 

chung —> Xây dựng 


biết khái quát hoá 

khái niệm "động vật" 


thành những khái 

—» GV tổng kết lại kiến 


niệm dược diễn 

thức. 


đạt bằng các từ. 

- Khả năng khái 
quát hoá, trừu 
tượng hoá —> là 
cơ sở tư duy trừu 
tượng. 


Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK. 

ĨV. Kiểm tra đánh giá 

1- ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện trong 
đời sống con người? 

2- Vai trò của tiếng nói và chữ viết trong đời sống? 


255 







y. Dặn dò 

• Học bài, trả lời câu hỏi SGK. 

• Ôn tập toàn bộ chương thần kinh. 

• Tìm hiểu các biện pháp vệ sinh hệ thần kinh. 


Bài 54 


Vệ sinh hệ thần kinh 


I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Hiểu rõ ý nghĩa sinh học của giấc ngủ đối với sức khoẻ. 

• Phân tích ý nghĩa của lao động và nghỉ ngơi hợp lý tránh ảnh hưởng 
xấu đến hệ thần kinh. 

• Nêu rõ được tác hại của ma tuý và các chất gây nghiện đối với sức 
khoẻ và hệ thần kinh. 

• Xây dựng cho bản thân một kế hoạch học tập và nghỉ ngơi hợp lí để 
đảm bảo sức khoẻ cho học tập. 

2. Kỹ năng 

• Rèn kỹ năng tư duy, khả năng liên hệ thực tế. 

• Kỹ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

• Giáo dục ý thức vệ sinh, giữ gìn sức khoẻ. 

• Có thái độ kiên quyết tránh xa ma tuý. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh ảnh truyền thông về tác hại của các chất gây nghiện: rượu, thuốc 
lá, ma tuý. 

• Bảng phụ ghi nội dung bảng 54. 


256 




Iii. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Hệ thần kinh có vai trò điều khiển, điều hoà và phối hợp sự 
hoạt động của các cơ quan trong cơ thể —» làm thế nào để hệ thần kinh hoạt 
động tốt —> bài mới. 


Hoạt động 1 

ý nghĩa của giấc ngủ đối với sức khoẻ 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV có thể cung cấp 
thông tin về giấc ngủ: 

+ Chó có thể nhịn ăn 20 
ngày vẫn có thể nuôi 
béo trở lại nhưng mất 
ngủ 10-12 ngày là chết. 

- GV yêu cầu HS thảo 
luận: 

+ Vì sao nói ngủ là một 
nhu cầu sinh lý của cơ 
thể? 

- HS dựa vào những hiểu 
biết của bản thân, thảo 
luận trong nhóm —> 
thống nhất ý kiến. 

+ Ngủ là đòi hỏi tự nhiên 

- Ngủ là quá trình 

+ Giấc ngủ có một ý 

của cơ thể, cần hơn ăn. 

ức chế của bộ não 

nghĩa như thế nào đối 

+ Ngủ để phục hồi hoạt 

đảm bảo sự phục 

với sức khoẻ 

động của cơ thể. 

hồi khả năng làm 

- GV thông báo bản chất 
của giấc ngủ. 

- GV có thể đưa số liệu 

- HS dựa vào cảm nhận 

việc của hệ thần 
kinh. 

- Biện pháp để có 

về nhu cầu ngủ ở các 

của bản thân, thảo luận 

giấc ngủ tốt. 

độ tuổi khác nhau. 

thống nhất câu trả lcd. 

+ Cơ thể sảng 

- GV cho HS tiếp tục 

+ Ngủ đúng giờ 

khoái. 

thảo luận. 

+ Tránh các yếu tố ảnh 

+ Chỗ ngủ thuận 

+ Muốn có giấc ngủ tốt 

hương đến giấc ngủ. 

tiện. 

cần những điều kiện 

Chất kích thích, phòng 

+ Không dùng các 

gì? Nêu những yếu tố 

ngủ, áo quần, giường 

chất kích thích 

ảnh hưởng trực tiếp 

ngủ... 

như chè, cà phê... 


257 







+ Tránh các kích 
thích ảnh hưởng 
tới giấc ngủ. 


hoặc gián tiếp đến giấc 
ngủ? 

- GV chốt lại các biện 
pháp để có giấc ngủ tốt. 


Hoạt động 2 

Lao động và nghỉ ngoi hợp lý 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS trả lời 

- HS nêu dược: Để tránh 


câu hỏi: 

gây căng thẳng, mệt 


+ Tại sao không nên làm 
việc quá sức? Thức quá 
khuya? 

mỏi cho hệ thần kinh. 


- GV gọi một HS đọc to 

- HS ghi nhớ thông tin 

- Lao động và nghỉ 

lại thông tin SGK 

■ . 

ngoi hợp lý để 

tr.172. 


giữ gìn và bảo vệ 
hệ thần kinh. 

- Biện pháp: 3 biện 

- GV hoàn thiện kiến 
thức. 

Hoạt động 3 

pháp SGK tr.172. 


Tránh lạm dụng các chất kích thích 
và ức chế đối với hệ thần kinh 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS quan 

- HS vận dụng những 


sát tranh kết hợp hiểu 

hiểu biết thông qua 


biết của bản thân —> 

sách báo... trao đổi 


thảo luận hoàn thành 

trong nhóm thống nhất 


bảng 54. 

ý kiến. 


- GV kẻ bảng 54 gọi HS 

- Đại diện nhóm lên 


lên điền. 

hoàn thành —> các 
nhóm khác bổ sung. 



258 











- GV nên khuyến khích 
HS nêu được các ví dụ 
cụ thể và thái độ của 
các em. 

- GV hoàn thiện kiến 
thức. 


- HS tự điều chỉnh. 


Bảng 54 


Loại chất 

Tên chất 

Tác hại 

Chất kích thích 

- Rượu 

- Hoạt động vỏ não bị rối loạn, trí nhớ 
kém 


- Nước chè, cà phê 

- Kích thích hệ thần kinh, gây khó ngủ 

Chất gây nghiện 

- Thuốc lá 

- Cơ thể suy yếu, dễ mắc các bệnh ung 
thư. Khả năng làm việc trí óc giảm, 
trí nhớ kém 


- Ma tuý 

- Suy yếu nòi giống, cạn kiệt kinh tế, 
lây nhiễm HIV, mất nhân cách... 


Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK. 

ĨV. Kiểm tra đánh giá 

1- Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì? 

2- Trong vệ sinh hệ thần kinh cần quan tâm những vấn đề gì? tại sao? 

3- Em hãy đề ra kế hoạch cho bản thân để đảm bảo sức khoẻ cho học 
tập...? 

V. Dặn dò 

• Học bài, trả lời câu hỏi SGK. 

• Ôn tập chưong "Thần kinh". 

• Tìm hiểu về hệ nội tiết. 


259 














Chương X 
Nội tiết 


Bài 55 


Giới thiệu chung hệ nội tiết 


I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Trình bày được sự giống và khác nhau giữa tuyến nội tiết và tuyến 
ngoại tiết. 

• Nêu dược tên các tuyến nội tiết chính của cơ thể và vị trí của chúng. 

• Trình bày được tính chất và vai trò của các sản phẩm tiết của tuyến nội 
tiết, từ đó nêu rõ tầm quan trọng của tuyến nội tiết đối với đcrì sống. 

2. Kỹ năng 

• Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình. 

• Kỹ năng hoạt động nhóm. 

II. Đồ dùng dạy - học 

Tranh phóng to hình 55.1, 55.2, 55.3. 

III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Cùng với hệ thần kinh, các tuyến nội tiết cũng đóng vai trò 
quan trọng trong việc điều hoà các quá trình sinh lý trong cơ thể. Vậy tuyến 
nội tiết là gì? Có những tuyến nội tiết nào? 


260 






Hoạt động 1 
Đặc điểm hệ nội tiết 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS nghiên 

- HS tự thu nhận và xử lí 

- Tuyến nội tiết sản 

cứu thông tin ■ SGK 

thông tin. Nêu được: 

xuất các hoóc 

tr.174 —> thông tin trên 

+ Hệ nội tiết điều hoà 

môn theo đường 

cho em biết điều gì? 

- GV hoàn thiện kiến 
thức. 

các quá trình sinh lí 
trong cơ thể. 

+ Chất tiêt tác động 
thông qua đường máu 
nên chậm và kéo dài. 

máu (đường thể 
dịch) đến các cơ 
quan đích. 


Hoạt động 2 

Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết 

Mục tiêu: - Phân biệt được tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết. 
- Nắm được vị trí của các tuyến nội tiết chính. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS nghiên 

- HS quan sát thật kỹ 


cứu hình 55.1, 55.2 —> 

hình. Chú ý: 


thảo luận các câu hỏi 

+ Vị trí tế bào tuyến. 


mục ▼ tr.174. 

+ Đường đi của sản 


+ Nêu sự khác biệt giữa 

phẩm tiết. 


tuyến nội tiết và tuyến 

- Thảo luận trong nhóm 

- Tuyến ngoại tiết: 

ngoại tiết? 

chỉ ra sự khác biệt. 

Chất tiết theo ống 

+ Kể tên các tuyến mà 

- Đại diện nhóm trình 

dẫn tới các cơ 

em đã biết? Chúng 

bày các nhóm khác bổ 

quan tác động. 

thuộc loại tuyến nào? 

- GV tổng kết lại kiến 

sung. 


thức. 



- GV gọi HS kể tên các 

- Đại diện các nhóm liệt 

- Tuyến nội tiết: 

tuyến đã học. 

kê tên tuyến. 

Chất tiết ngấm 


261 











GV yêu cầu các nhóm 
cho biết chúng thuộc 
loại tuyến nào? 

GV hướng dẫn HS 
quan sát hình 55.3, giới 
thiệu các tuyến nội tiết 
chính. 


HS phân loại tuyến dựa 
trên sự hiểu biết của 
mình, các nhóm khác 
nhận xét, sửa chữa 
(nếu cần). 


Hoạt động 3 
Hoóc môn 


thẳng vào máu tới 
co quan đích. 

- Một số tuyến vừa 
làm nhiệm vụ nội 
tiết vừa làm 
nhiệm vụ ngoại 
tiết. Ví dụ: tuyến 
tụy. 

- Sản phẩm tiết của 
tuyến nội tiết là 
hoóc môn 


Mục tiêu: Trình bày được tính chất, vai trò của hoóc môn, từ đó xác 
định tầm quan trọng của hệ nội tiết. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS nghiên 
cứu thông tin ■ tr. 174 
—> Hooc môn có những 

- Cá nhân tự thu nhận 
thông tin —> trả lời câu 
hỏi. 

a- Tính chất của 
Hoóc môn 

tính chất nào? 

- Yêu cầu nêu được 3 
tính chất của Hooc 

môn. 

- Mỗi Hooc môn 
chỉ ảnh hưởng 
đến một hoặc một 

- GV đưa thêm một số 

- Một vài HS phát biểu, 

số co quan xác 

thông tin: 

- Hooc môn —> co quan 
đích theo co chế chìa 
khoá - ổ khoá. 

- Mỗi tính chất của Hooc 
môn GV có thể đưa 
thêm ví dụ để phân 
tích. 

lớp bổ sung. 

định. 

- Hooc môn có 
hoạt tính sinh học 
rất cao. 

- Hooc môn không 
mang tính đặc 
trưng cho loài. 


262 







- GV cung cấp thông tin 
cho HS như SGK. 

- GV lưu ý cho HS: 
Trong điều kiện hoạt 
động bình thường của 
tuyến —> ta không thấy 
vai trò của chúng. Khi 
mất cân bằng hoạt 
động một tuyến —> gây 
tình trạng bệnh lý. 

—> Xác định tầm quan 
trọng của hệ nội tiết? 


HS ghi nhớ thông tin. 
Tầm quan trọng: đảm 
bảo hoạt động các cơ 
quan diễn ra bình 
thường. Nếu mất cân 
bằng hoạt động của 
tuyến —> gây tình trạng 
bệnh lý. 


b- Vai trò của 
Hooc môn 

- Duy trì tính ổn 
định môi trường 
bên trong cơ thể. 

- Điều hoà các quá 
trình sinh lý diễn 
ra bình thường. 


IV. Kiểm tra đánh giá 

1- Hoàn thành bảng sau: 


Đặc điểm so sánh 

Tuyến nội tiết 

Tuyến ngoại tiết 

- Khác nhau 

+ Cấu tạo 

+ Chức năng 



- Giống nhau 



2- Nêu vai trò của Hooc môn, từ đó xác định tầm quan trọng của hệ 
nội tiết? 

V. Dặn dò 

• Học bài theo nội dung câu hỏi SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?". 

• Đọc trước bài 56. 


263 










Tuyến yên, Tuyến giáp 


Bài 56 


i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Trình bày được vị trí, cấu tạo, chức năng của tuyến yên. 

• Nêu rõ dược vị trí và chức năng của tuyến giáp. 

• Xác định rõ mối quan hệ nhân quả giữa hoạt động của các tuyến với 
các bệnh do Hooc môn của các tuyến đó tiết ra quá ít hoặc quá nhiều. 

2. Kỹ năng 

• Rèn kỹ năng quan sát, phân tích kênh hình. 

• Kỹ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức giữ gìn sức khoẻ, bảo vệ co thể. 

II. Đồ dùng dạy - học 

Tranh phóng to hình 55.3; 56.2; 56.3. 

iii. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Tuyến yên và tuyến giáp là 2 tuyến có vai trò rất quan trọng đối vói 
hoạt động của co thể. Vậy các tuyến đó có cấu tạo và chức năng như thế nào? 


Hoạt động 1 
Tuyến yên 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS quan 

- HS quan sát hình, đọc 


sát hình 55.3, nghiên 

kỹ thông tin và bảng 


cứu thông tin ■ SGK 

56.1 —> tự thu nhận 


tr.176 —> Thảo luận 

kiến thức. 


các câu hỏi: 

+ Tuyến yên nằm ở đâu? 

- Thảo luận nhóm thống 


có cấu tạo như thế nào? 

nhất ý kiến. 



264 








+ Hooc môn tuyến yên 
tác động tới những cơ 
quan nào? 


- GV hoàn thiện lại kiến 
thức: Có thể nêu thêm 
một số thông tin như 
SGV. 

- GV gọi 1, 2 HS đọc lại 
thông tin bảng 56.1. 

- GV đưa thêm tranh 
ảnh, thông tin liên 
quan đến các bệnh do 
Hooc môn tiết nhiều 
hoặc ít. 


+ Nêu được vị trí cấu tạo 
của tuyến. 

+ Kể tên được các cơ 
quan chịu ảnh hương 
như bảng 56.1. 


- Đại diện nhóm phát 
biểu, các nhóm khác 
bổ sung. 


- 1 hoặc 2 HS đọc to 
bảng 56.1, lớp theo 
dõi, ghi nhớ tên Hooc 
môn và tác dụng của 
chúng. 


- Vị trí: Nằm ở nền 
sọ, có liên quan 
đến vùng dưới 
đồi. 

- Cấu tạo gồm 3 
thuỳ: 

+ Thuỳ trước 

+ Thuỳ giữa 

+ Thuỳ sau. 

- Hoạt động của 
tuyến yên chịu sự 
điều khiển trực 
tiếp hoặc gián 
tiếp của thần kinh 

-Vai trò: 

+ Tiết Hooc môn 
kích thích hoạt 
động của nhiều 
tuyến nội tiết 
khác. 

+ Tiết Hooc môn 


ảnh hưởng tới 
một số quá trình 
sinh lý trong cơ 
thể. 


Hoạt động 2 
tuyến giáp 

Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS nghiên 

- Cá nhân làm việc độc 


cứu thông tin, quan sát 

lập với SGK —> tự thu 


hình 56.2 —> trả lời câu 

nhận thông tin để trả 


hỏi: 

lời câu hỏi: 

- Vị trí: nằm trước 


265 







+ Nêu vị trí tuyến giáp? 

+ Cấu tạo và tác dụng 
của tuyến giáp? 

- GV tổng kết lại các ý 
kiến. 


+ Vị trí: trước sụn giáp 
+ Cấu tạo: 

. Nang tuyến 
. Tế bào tiết. 

+ Vai trò: trong trao đổi 
chất và chuyển hoá. 

- Một số HS phát biểu, 
lớp bổ sung 


sụn giáp của 
thanh quản, nặng 
20-25 g. 

Hooc môn là 
Tiroxin, có vai trò 
quan trọng trong 
trao đổi chất và 
chuyển hoá ở tế 
bào. 


- GV yêu cầu thảo luận 
câu hỏi: 

+ Nêu ý nghĩa của cuộc 
vận động "Toàn dân 
dùng muối iôt". 

- GV đưa thêm thông tin 
về vai trò của tuyến 
yên trong điều hoà hoạt 
động tuyến giáp. 


- Phân biệt bệnh Bazođô 
với bệnh bướu cổ do 
thiếu iôt: 

+ Nguyên nhân? 

+ Hậu quả? 


- HS dựa vào thông tin 
SGK và kiến thức thực 
tế —> thảo luận trong 
nhóm, thống nhất ý 
kiến. 

+ Thiếu iôt —> giảm chức 
năng tuyến giáp —> 
bướu cổ. 

+ Hậu quả: trẻ em chậm 
lớn trí não kém phát 
triển, người lớn hoạt 
động thần kinh giảm 
sút. 

—> cần dùng muối iôt bổ 
sung khẩu phần ăn 
hàng ngày. 


Tuyến giáp cùng 
tuyến cận giáp có 
vai trò trong điều 
hoà trao đổi can 
xi và phốt pho 
trong máu. 


Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK. 


266 



IV. Kiểm tra đánh giá 

• Lập bảng tổng kết vai trò của các tuyến nội tiết theo mẫu bảng 56.2 
(tr.178 SGK). 

• Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iôt. 

V. Dặn dò 

• Học bài theo nội dung SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?". 

• Ôn lại chức năng tuyến tụy. 

• Đọc trước bài 57. 


Bài 57 


Tuyến tụy và tuyến trên thận 


i. Mục tiêu 

I. Kiến thức 

• Phân biệt chức năng nội tiết và ngoại tiết của tuyến tụy dựa trên cấu tạo 
của tuyến. 

• So đồ hoá chức năng của tuyến tụy trong sự điều hoà lượng đường 
trong máu. 

• Trình bày các chức năng của tuyến trên thận dựa trên cấu tạo của 
tuyến. 

3. Kỹ năng 

Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình. 

II. Đồ dùng dạy - học 

Tranh phóng to hình 57.1; 57.2. 


267 



III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Tuyến tụy và tuyến trên thận có vai trò quan trọng trong điều 
hoà lượng đường trong máu. Vậy hoạt động của 2 tuyến này như thế nào —> 
bài mới. 


Hoạt động 1 
Tuyến tụy 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS trả lời 
câu hỏi: 

+ Hãy nêu chức năng 
của tuyến tụy mà em 
biết? 

- GV yêu cầu HS quan 
sát hình 57.1, đọc 
thông tin chức năng 

- HS nêu rõ 2 chức năng 
của tuyến tụy là: tiết 
dịch tiêu hoá và tiết 
Hooc môn. 

- HS quan sát kỹ hình, 
kết hợp thông tin SGK 
—> thảo luận đáp án. 


của tuyến tụy —> phân 

+ Chức năng ngoại tiết: 

- Tuyến tụy vừa 

biệt chức năng nội tiết 

do các tế bào tiết dịch 

làm chức năng 

và ngoại tiết của tuyến 

tụy —> ống dẫn. 

ngoại tiết vừa làm 

tụy dựa trên cấu tạo? 

+ Chức năng nội tiết: do 
các tế bào ở đảo tụy 
tiết ra các Hooc môn. 

chức năng nội 
tiết. 

- GV hoàn thiện lại kiến 

- Đại diện nhóm phát 

- Chức năng nội 

thức. 

biểu, các nhóm khác 
bổ sung. 

tiết do các tế bào 
đảo tụy thực hiện. 

+ Tế bào a: Tiết 
glucagôn. 

- GV yêu cầu HS nghiên 

- HS dựa vào thông tin 

+ Tế bào |3: Tiết 

cứu thông tin vai trò 
của Hooc môn tuyến tụy 
—> trình bày tóm tắt 
quá trình điều hoà 

SGK —> trao đổi nhóm 
thống nhất ý kiến. 

Yêu cầu nêu được: 

+ Khi đường huyết tăng 

insulin. 


268 







lượng đường huyết ở 
mức ổn định? 


- GV hoàn chỉnh kiến 
thức. 

- GV liên hệ tình trạng 
bệnh lý: 

+ Bệnh tiểu đường. 

+ Chứng hạ đường huyết. 


—> tế bào |3: tiết 
insulin. Tác dụng: 
chuyển Glucôzo —> 
glicôgen 

+ Khi đường huyết giảm 
—> Tế bào a tiết 
Glucagôn. Tác dụng: 
Chuyển Glicôgen —> 
Glucôzơ. 

- Đại diện nhóm phát 
biểu, các nhóm khác 
bổ sung. 


- Vai trò của các 
Hooc môn: 

+ Nhờ tác dụng đối 
lập của 2 loại 
Hooc môn —> tỷ 
lệ đường huyết 
luôn ổn định —> 
đảm bảo hoạt 
động sinh lý của 
co thể diễn ra 
bình thường. 


Hoạt động 2 
Tuyến trên thận 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS quan 

- HS làm việc độc lập với 


sát hình 57.2 —> trình 

SGK, tìm hiểu, ghi nhớ 


bày khái quát cấu tạo 

cấu tạo tuyến trên thận. 


của tuyến trên thận? 

- Một HS lên mô tả vị trí, 

- Vị trí: gồm 1 đôi 

- GV treo tranh, gọi HS 

cấu tạo của tuyến trên 

nằm trên đỉnh 2 

lên trình bày. 

tranh. Lóp theo dõi bổ 

quả thận. 

- GV hoàn thiện kiến 

sung. 

- Cấu tạo: 

thức. 


+ Phần vỏ: 3 lốp. 

- GV yêu cầu HS nghiên 

- HS trình bày lại vai trò 

+ Phần tủy. 

cứu thông tin SGK 

của các Hooc môn như 

- Chức năng: SGK 

(tr.180) —» nêu chức 
năng của các Hooc 

phần thông tin. 

(tr.180). 


269 







môn tuyến trên thận? 

+ Vỏ tuyến? 

+ Tủy tuyến? 

- GV lưu ý HS: Hooc 
môn phần tủy tuyến 
trên thận cùng 
glucagôn (tuyến tụy) 

—» điều chỉnh lượng 
đường huyết khi bị hạ 
đường huyết. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK. 

IV. Kiểm tra đánh giá 

1- Hoàn thành sơ đồ sau (+) Kích thích (-) ức chế 
Khi đường huyết... Khi đường huyết... 



(+) 


(+) 


(-) 

---► 

1 

í ; 

Đảo tụy 


r 

(-) 


Tế bào p Ị 

Tế bào a 

◄- 


' 

r 


r 


Crliir.n/ní 


_^ CrhicốTít 



Đường huyết giảm 

Đường huyết tăng 


đến mức bình thường lên mức bình thường 


2- Trình bày cấu tạo và vai trò của tuyến trên thận? 

V. Dặn dò 

• Học bài theo nội dung SGK. 

• Làm câu hỏi 3 vào vở. 

• Đọc mục "Em có biết?" 


270 






Tuyến sinh dục 


Bài 58 


i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Trình bày được chức năng của tinh hoàn và buồng trứng. 

• Kể tên các hooc môn sinh dục nam và hooc môn sinh dục nữ. 

• Hiểu rõ ả nh hưởng của hoóc môn sinh dục nam và nữ đến những biến 
đổi cơ thể ở tuổi dậy thì. 

2. Kỹ năng 

Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức vệ sinh và bảo vệ cơ thể. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh phóng to hình 58.1; 58.2; 58.3. 

• Phôtô bảng 58.1;58.2 (đủ số lượng HS). 

III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Khi phát triển đến độ tuổi nhất định cơ thể các em bắt đầu có 
những biến đổi. Những biến đổi đó do đâu mà có —» bài mới. Sau đó GV 
yêu cầu HS nghiên cứu thông tin —> tìm hiểu chức năng kép của tinh hoàn 
và buồng trứng. 


Hoạt động 1 

Tinh hoàn và hooc môn sinh dục nam 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV hướng dẫn HS 

- Cá nhân làm việc độc 


quan sát hình 58.1; 

lập với SGK, quan sát 



271 








58.2 —> làm bài tập 
điền từ (tr.182). 


- GV nhận xét, công bố 
đáp án đúng 

1- LH, FSH 

2- Tế bào kẽ 

3- Testosteron. 

—» Nêu chức năng của 
tinh hoàn? 


- GV phát bài tập bảng 
58.1 cho các HS nam 
—> yêu cầu các em 
đánh dấu vào những 
dấu hiệu có ở bản thân. 

- GV nêu những dấu 
hiệu xuất hiện ở tuổi 
dậy thì như bảng 58.1 
(SGK). 

- Nhấn mạnh xuất tinh 
lần đầu là dấu hiệu của 
giai đoạn dậy thì chính 
thức. 

- GV lưu ý giáo dục ý 
thức giữ vệ sinh. 


kỹ hình đọc chú thích 
—» tự thu nhận kiến 
thức. 

- Thảo luận nhóm thống 
nhất từ cần điền. 

- Đại diện nhóm phát 
biểu, các nhóm khác 
bổ sung. 


- HS dựa vào bài tập đã 
hoàn chỉnh tự rút ra kết 
luận 


- HS nam đọc kỹ nội 
dung bảng 58.1, đánh 
dấu vào các ô lựa chọn. 

- Thu bài tập nộp cho 
GV. 


- Tinh hoàn: 

+ Sản sinh tinh 
trùng. 

+ Tiết hoóc môn 
sinh dục nam 
Testosteron. 

- Hooc môn sinh 
dục nam gây biến 
đổi co thể ở tuổi 
dậy thì của nam. 


- Dấu hiệu xuất 
hiện ở tuổi dậy 
thì của nam 
(Bảng 58.1). 


272 



Hoạt động 2 

Buồng trứng và hooc môn sinh dục nữ 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS quan 

- Cá nhân quan sát kỹ 


sát hình 58.3 —» làm 

hình tìm hiểu quá trình 


bài tập điền từ (tr. 183). 

phát triển của trứng (từ 
các nang trứng gốc) và 
tiết Hooc môn buồng 
trứng. 

- Trao đổi trong nhóm, 
lựa chọn từ cần thiết 


- GV nhận xét, công bố 

- Đại diện nhóm phát 


đáp án đúng: 

biểu, các nhóm khác 


1 - Tuyến yên 

2- Nang trứng 

3- ơstrogen 

4- Progesteron 

bổ sung. 


—» nêu chức năng của 

- HS dựa vào bài tập đã 

- Buồng trứng: 

buồng trứng? 

hoàn chỉnh —> rút ra 

+ Sản sinh trứng 


kết luận. 

+ Tiết Hooc môn 


- HS nữ đọc kỹ nội dung 

sinh dục nữ 


bảng 58.2, đánh dấu 

ơstrogen. 


vào các ô lựa chọn 

+ ơstrogen gây 


- Thu bài tập nộp cho 

biến đổi cơ thể ở 


GV. 

tuổi dậy thì của 
nữ. 

- GV phát bài tập bảng 


- Dấu hiệu xuất 

58.2 cho các HS nữ —> 


hiện ở tuổi dậy 

yêu cầu các em đánh 


thì của nữ (Bảng 

dấu vào ô trống các 
dấu hiệu của bản thân. 

- GV tổng kết lại những 


58.2). 


273 







dấu hiệu xuất hiện ở 
tuổi dậy thì như bảng 
58.2. 

- Nhấn mạnh: Kinh 
nguyệt lần đầu là dấu 
hiệu của giai đoạn dậy 
thì chính thức. 

- GV giáo dục ý thức giữ 
vệ sinh kinh nguyệt. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK 

iV. Kiểm tra đánh giá 

1- Trình bày chức năng của tinh hoàn và buồng trứng? 

2- Nêu chức năng của tuyến sinh dục? Vì sao nói tuyến sinh dục vừa là 
tuyến nội tiết vừa là tuyến ngoại tiết? 

3- Nguyên nhân dẫn tới biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì ở nam và nữ? 

V. Dặn dò 

• Học bài theo nội dung SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?". 

• Ôn lại toàn bộ chưong nội tiết. 


Bài 59 


Sự điều hoà và phôi họp 
hoạt động của các tuyến nội tiết 


I. Mục tiêu 


1. Kiến thức 

• Nêu được các ví dụ để chứng minh cơ thể tự điều hoà trong hoạt động 
nội tiết. 


274 




• Hiểu rõ được sự phối hợp trong hoạt động nội tiết để giữ vững tính ổn 
định của môi trường trong. 

2. Kỹ năng 

• Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình. 

• Kỹ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức giữ gìn sức khoẻ. 

ii. Đồ dùng dạy - học 

Tranh phóng to hình 59.1; 59.2; 59.3. 

iii. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Cũng như hệ thần kinh, trong hoạt động nội tiết cũng có cơ chế 
tự điều hoà để đảm bảo lượng hooc môn tiết ra vừa đủ nhờ các thông tin 
ngược. Thiếu thông tin này sẽ dẫn đến sự rối loạn trong hoạt động nội tiết và 
cơ thể sẽ lâm vào tình trạng bệnh lý —> Bài hôm nay sẽ tìm hiểu sự điều hoà 
và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết. 


Hoạt động 1 

Điều hoà hoạt động của các tuyến nội tiết 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS: Kể tên 
các tuyến nội tiết chịu 
ảnh hưởng của các 
hooc môn tuyến yên? 

- GV tổng kết lại kiến 
thức. Yêu cầu HS rút ra 
kết luận về vai trò 

- HS liệt kê dược các 
tuyến nội tiết: tuyến 
sinh dục, tuyến giáp, 
tuyến trên thận. 

- 1-2 HS phát biểu, lớp 
nhận xét bổ sung. 

- HS tự rút ra kết luận. 

- Tuyến yên tiết 

tuyến yên đối với hoạt 


hoóc môn điều 

động của các tuyến nội 


khiển sự hoạt 

tiết. 


động của các 



tuyến nội tiết. 


275 







- GV yêu cầu HS nghiên 
cứu thông tin, quan sát 
hình 59.1 và 59.2 —> 
trình bày sự điều hoà 
hoạt động của: 

+ Tuyến giáp. 

+ Tuyến trên thận. 


- GV gọi HS lên trình 
bày trên tranh. 

- GV hoàn thiện kiến 
thức. 


+ HS nghiên cứu thông 
tin, quan sát kỹ hình 
59.1, 59.2. Lưu ý: 

. Tăng cường. 

. Kìm hãm. 

- Thảo luận trong nhóm 
thống nhất ý kiến —> 
ghi ra nháp sự điều hoà 
hoạt động của từng 
tuyến nội tiết. 

- Đại diện nhóm lần lượt 
lên trình bày trên hình 
59.1 và 59.2, các nhóm 
khác bổ sung. 


Hoạt động của 
tuyến yên tăng 
cường hay kìm 
hãm chịu sự chi 
phối của các hooc 
môn do các tuyến 
nội tiết tiết ra —> 
đó là co chế tự 
điều hoà các 
tuyến nội tiết nhờ 
thông tin ngược. 


Hoạt động 2 

Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu HS trả lời 
câu hỏi: 

+ Lượng đường trong 

- HS có thể vận dụng 


máu tưong đối ổn định 

kiến thức chức năng 


do đâu? 

của Hoóc môn tuyến 


- GV đưa thông tin: 

tụy để trình bày. 


trong thực tế khi lượng 

- Lóp theo dõi nhận xét. 


đường trong máu giảm 

bổ sung. 



276 







mạnh —> nhiều tuyến 
nội tiết cùng phối hợp 
hoạt động —> tăng 
đường huyết. 

- GV yêu cầu HS nghiên 
cứu thông tin, quan sát 
hình 59.3 —> trình bày 
sự phối hợp hoạt động 
của các tuyến nội tiết 
khi đường huyết giảm? 


* Ngoài ra: 

+ Ađrênalin 
+ Noađrênalin 
phần tủy tuyến góp phần 
cùng Glucagôn làm tăng 
đường huyết. 

- Sự phối hợp hoạt động 
của các tuyến nội tiết 
thể hiên như thế nào? 


- Cá nhân làm việc độc 
lập với SGK —> ghi nhớ 
thông tin. 

- Trao đổi nhóm thống 
nhất ý kiến —> ghi ra 
nháp. 

-Yêu cầu nêu được sự 
phối hợp của: 

+ Glucagôn(tuyến tụy). 

+ Coóctizôn (vỏ tuyến 
trên thận). 

—> Tăng đường huyết. 

- Đại diện nhóm lên 
trình bày trên tranh, 
các nhóm khác bổ 
sung. 

HS tư rút ra kết luân. 


Các tuyến nội tiết 
trong cơ thể có sự 
phối hợp hoạt 
động —> đảm bảo 
các quá trình sinh 
lí trong cơ thể 
diễn ra bình 
thường. 


Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK. 


277 



iV. Kiểm tra đánh giá 

1- Nêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điều hoà của tuyến yên đối với 
các tuyến nội tiết 

2- Lấy ví dụ, nêu rõ được sự phối hợp trong hoạt động nội tiết để giữ 
vững được tính ổn định của môi trường trong 

V. Dặn dò 

• Học bài theo nội dung SGK. 

• Tìm thêm các ví dụ minh hoạ cho kiến thức ở mục 1 và mục 2. 


278 



Chương XI 
Sinh sản 


Bài 60 


Cơ quan sinh dục nam 


I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• HS phải kể tên và xác định được các bộ phận trong cơ quan sinh dục 
nam và đường đi của tinh trùng từ nơi sinh sản đến khi ra ngoài cơ thể. 

• Nêu được chức năng cơ bản của các bộ phận đó. 

• Nêu rõ đặc điểm của tinh trùng. 

2. Kỹ năng 

Rèn các kỹ năng: 

• Quan sát tranh hình nhận biết kiến thức. 

• Hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục nhận thức đúng đắn về cơ quan sinh sản của cơ thể. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh hình phóng to 60.1. 

. Bài tập: Bảng 60 SGK tr.189. 


279 





III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: GV giảng giải: Cơ quan sinh sản có chức năng quan trọng, đó 
là sinh sản duy trì nòi giống, vậy chúng có cấu tạo như thế nào? 

Hoạt động 1 

Tìm hiểu các bộ phận của cơ quan sinh dục nam 
và chức năng của từng bộ phận 

Mục tiêu: Xác định các bộ phận của cơ quan sinh dục nam trên tranh và 
biết được chức năng của từng bộ phận. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu trả lời các 

- HS tự nghiên cứu thông 


câu hỏi: 

tin và hình 60.1 SGK 


+ Cơ quan sinh dục nam 

tr. 187 —> ghi nhớ kiến 


gồm những bộ phận 

thức. 


nào? 

- Trao đổi nhóm thống 


+ Chức năng của từng bộ 

nhất ý kiến. Yêu cầu: 


phận là gì? 

nêu được các thành 


+ Hoàn thành bài tập 

phần chính, đó là: 


tr. 187 (Điền từ vào chỗ 

+ Tinh hoàn, túi tinh, 


trống) 

ống dẫn tinh, dương 
vật. 

+ Tuyến tiền liệt, tuyến 
hình. 


- GV cho đại diện các 

- Đại diện nhóm trình 


nhóm lên chỉ trên 

bày trên tranh —> nhóm 


tranh. 

- GV cần lun ý học bài 
này HS hay xấu hổ và 
buồn cười, cần giáo 
dục ý thức nghiêm túc. 

khác nhận xét bổ sung. 


- ở bài tập điền từ nếu 


Kết luận: Cơ quan 


280 







các nhóm chưa đúng 
GV thông báo cụm từ 
đúng rồi lấy kết quả 
đó. 


sinh dục nam 
gồm: 

- Tinh hoàn: là noi 
sản xuất tinh 
trùng. 

- Túi tinh: là noi 
chứa tinh trùng. 

- ống đẫn tinh: dẫn 
tinh trùng tới túi 
tinh. 

- Dưong vật: đưa 
tinh trùng ra 
ngoài. 

Tuyến hành, 
tuyến tiền liệt: 
tiết dich nhờn. 


Hoạt động 2 

Tìm hiểu về sự sản sinh tinh trùng 
và đặc điểm sống của tinh trùng 

Mục tiêu: Nêu được một số đặc điểm của tinh trùng. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu câu hỏi: 

- HS tự nghiên cứu SGK 


+ Tinh trùng được sinh 

tr.188. 


ra bắt đầu từ khi nào? 

- Trao đổi nhóm -> 


+ Tinh trùng dược sản 

thống nhất ý kiến trả 


sinh ra ở đâu?và như 

lời câu hỏi, yêu cầu: 


thế nào? 

+ Sự sản sinh tinh trùng: 


+ Tinh trùng có đặc điểm 

Từ tế bào gốc qua phân 


gì về hình thái cấu tạo 

chia —> thành tinh 


và hoạt động sống? 

trùng. 

+ Thòi gian sống của 



281 







- GV đánh giá kết quả 
của các nhóm. 

- GV giảng giải thêm về 
quá trình giảm phân 
hình thành tinh trùng 
và quá trình thụ tinh để 
khôi phục bộ nhiễm 
sắc thể đặc trưng của 
loài. Từ đó HS có 
những hiểu biết bước 
đầu về di truyền nòi 
giống. 

- GV nhấn mạnh hiện 
tượng xuất tinh đầu 
tiên ở em nam là dấu 
hiệu tuổi dậy thì. 

- GV cần đề phòng HS 
hỏi: 


tinh trùng. 

- Đại diện nhóm trình 
bày kết quả, nhóm 
khác nhận xét bổ sung. 

- HS tự rút ra kết luận. Kết luận: 

- Tinh trùng dược 
sản sinh bắt đầu 
từ tuổi dậy thì. 

- Tinh trùng nhỏ có 
đuôi dài, di 
chuyển. 

- Có 2 loại tinh 
trùng: Tinh trùng 
X va Y. 

- Tinh trùng sống 
dược 3 —> 4 ngày. 


+ ở ngoài môi trường tự 
nhiên tinh trùng sống 
được bao lâu? 

+ Tinh trùng có dược sản 
sinh ra liên tục không? 
+ Tinh trùng không được 
phóng ra ngoài thì chứa 
ở đâu? 


IV. Kiểm tra đánh giá 

GV cho HS làm bài tập tr.189 bằng cách: 

• Phát cho mỗi HS một tờ (Photo sẵn) -ỳ HS tự lựa chọn, sau khi làm bài 
xong đổi bài cho bạn. 

• GV thông báo đáp án đúng —> HS chấm bài của bạn. 


282 






• GV chấm ngay 5-7 bài hoặc tìm hiểu xem có bao nhiêu HS làm đúng 
và chưa đúng. 

V. Dặn dò 

• Học bài. 

• Đọc mục "Em có biết?". 


Bài 61 


Cơ quan sinh dục nữ 


I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• HS kể tên và xác định được trên tranh các bộ phận của co quan sinh 
dục nữ. 

• Nêu được chức năng co bản của các bộ phận sinh dục nữ. 

• Nêu rõ được đặc điểm đặc biệt của trứng. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng: 

• Quan sát tranh hình nhận biết kiến thức. 

• Hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ co quan sinh dục. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh phóng to hình 61.1 và 61.2. 

• Tranh quá trình sinh sản ra trứng, phôto bài tập tr. 192. 


283 




III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Cơ quan sinh dục nữ có chức năng đặc biệt, đó là mang thai và 
sinh sản. Vậy cơ quan sinh dục nữ có cấu tạo như thế nào? 

Hoạt động 1 

Tìm hiểu các bộ phận của cơ quan sinh dục nữ 
và chức năng của các bộ phận 

Mục tiêu: HS nhận biết các bộ phận chính của cơ quan sinh dục nữ và 
chức năng của từng bộ phận. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu câu hỏi: 

- HS tự nghiên cứu SGK 


+ Cơ quan sinh dục nữ 

ghi nhớ kiến thức. 


gồm những bộ phận 

- Trao đổi nhóm hoàn 


nào? 

thành câu trả lời. 


+ Chức năng của từng bộ 
phận trong cơ quan 
sinh dục nữ là gì? 

+ Hoàn thành bài tập 
tr. 190 (điền từ vào chỗ 
trống) 

- GV cho HS thảo luận 

- Đại diện nhóm trình 


toàn lóp. 

bày trên tranh các bộ 


- Cuối cùng GV đánh giá 

phận của cơ quan sinh 
dục nữ ở hình 61.1 và 
61.2 —» nhóm khác bổ 
sung. 

- Đại diện nhóm khác 


phần kết quả của các 

trình bày nội dung 


nhóm và giúp HS hoàn 

chức năng và bài tập —> 


thiện kiến thức ở mục 

nhóm khác nhận xét và 


này. 

bổ sung. 


- GV cần giảng giải 

- HS đọc lại đoạn bài tập 

Kết luận: Cơ quan 


284 







đã hoàn chỉnh. 


thêm về vị trí của tử 
cung và buồng trứng 
liên quan đến một số 
bệnh ở các em nữ. 

GV giáo dục ý thức giữ 
gìn vệ sinh ở em nữ do 
co quan sinh dục có 
cấu tạo phức tạp —» 
tránh viêm nhiễm ảnh 
hưởng đến chức năng. 


sinh dục nữ gồm: 

- Buồng trứng: noi 
sản sinh ra trứng. 

- ống dẫn, phễu: 
thu trứng và dẫn 
trứng. 

- Tử cung: đón 
nhận và nuôi 
dưỡng trứng dã 
dược thụ tinh. 

- Âm đạo: thông 
với tử cung. 

- Tuyến tiền đình: 
tiết dich. 


Hoạt động 2 

Tìm hiểu sự sinh trứng và đặc điểm sống của trứng 
Mục tiêu: Nêu được một số đặc điểm của trứng. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu vấn đề: 

- HS tự nghiên cứu SGK 


+ Trứng dược sinh ra bắt 

tr.191 và tranh hình 


đầu từ khi nào? 

ảnh, bảng. 


+ Trứng dược sinh ra từ 

- Thảo luận nhóm thống 


đâu và như thế nào? 

nhất câu trả lời. 


+ Trứng có đặc điểm gì 

- Đại diện nhóm trình 


về cấu tạo và hoạt động 

bày kết quả, nhóm 


sống? 

khác nhận xét bổ sung 


- GV đánh giá kết quả 

(có thể miêu tả sự sinh 


của nhóm và giúp HS 

trứng bằng tranh để cả 


hoàn thiện kiến thức. 

- GV giảng giải thêm về: 

+ Quá trình giảm phân 

lớp theo dõi). 



285 







hình thành trứng 

(tương tự như ở sự hình 
thành tinh trùng). 

+ Trứng được thụ tinh và 
trứng không được thụ 
tinh. 



+ Hiện tượng kinh 


Kết luận: 

nguyệt đánh dấu giai 


- Trứng được sinh 

đoạn dậy thì ở nữ. 


ra ở buồng trứng 
bắt dầu từ tuổi 
dậy thì. 

- Trứng lớn hơn 
tinh trùng, chứa 
nhiều chất dinh 

- GV lưu ý: Nếu HS hỏi: 


dưỡng, không di 

+ Tại sao nói trứng di 


chuyển. 

chuyển trong ống dẫn? 


- Trứng có 1 loại 

+ Tại sao trứng chỉ có 1 


mang X. 

loại mang X, còn tinh 


- Trứng sống được 

trùng có 2 loại mang X 


2-3 ngày và nếu 

và Y? 


được thụ tinh sẽ 

+ Trứng rụng làm thế 


phát triển thành 

nào vào được ống dẫn 
trứng? 


thai. 


iV. Kiểm tra đánh giá 

GV cho HS làm bài tập và cách chữa bài tương tự như bài 60. 

V. Dặn dò 

• Học bài. 

• Đọc mục "Em có biết?". 


286 





Thụ tinh, thụ thai 
và phát triển của thai 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• HS chỉ rõ được những điều kiện của sự thụ tinh và thụ thai trên cơ sở 
hiểu rõ các khái niệm về thụ tinh và thụ thai. 

• Trình bày được sự nuôi dưỡng thai trong quá trình mang thai và điều 
kiện đảm bảo cho thai phát riển. 

• Giải thích được hiện tượng kinh nguyệt. 

2. Kỹ năng 
Rèn kỹ năng: 

• Thu thập thông tin tìm kiến thức. 

• Vận dụng thực tế. 

• Hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh kinh nguyệt. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh phóng to hình SGK. 

• Tranh: Quá trình phát triển bào thai, phôto bài tập SGK tr.195. 

III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Chúng ta đã biết hình thành 1 cá thể mới qua các lớp động vật, 
còn ở người thì sao? thai nhi được phát triển trong cơ thể mẹ như thế nào? 

Hoạt động 1 

Tìm hiểu thụ tinh và thụ thai 

Mục tiêu: Chỉ ra các điều kiện thụ tinh và thụ thai, nêu khái niệm thụ 
tinh và thụ thai. 


Bài 62 


287 




Hoạt động dạy 

- GV nêu câu hỏi: 

+ Thế nào là thụ tinh và 
thụ thai? 

+ Điều kiện cho sự thụ 
thai và thụ tinh là gì? 

- GV đánh giá kết quả 
của nhóm giúp HS 
hoàn thiện kiến thức. 

- GV cần giảng giải 
thêm (trên hình 62.1): 

+ Nếu trứng di chuyển 
xuồng gần tới tử cung 
mói gặp tinh trùng thì 
sự thụ tinh sẽ không 
xảy ra. 

+ Trứng đã thụ tinh bám 
được vào thành tử cung 
mà không phát triển 
tiếp thì sự thụ thai 
không có kết quả. 

+ Trứng được thụ tinh 
mà phát triển ở ống 
dẫn trứng thì gọi là 
chửa ngoài dạ con —> 
nguy hiểm đến tính 
mạng của mẹ. 


Hoạt động học 

- HS ngiên cứu SGK, 
hình 62 tr. 193. 

- Trao đổi nhóm thống 
nhất ý kiến trả lời câu 
hỏi. 

- Đại diện nhóm trình 
bày đáp án —> nhóm 
khác nhận xét bổ sung 

- HS rút ra kết luận. 


Nội dung 


Kết luận: 

- Thụ tinh: Sự kết 
hợp giữa trứng và 
tinh trùng tạo 
thành hợp tử. 

+ Điều kiện trứng 
và tinh trùng 
cùng trứng gặp 
tinh trùng ở 1/3 
ống dẫn trứng 
phía ngoài. 

- Thụ thai: Trứng 
được thụ tinh 
bám vào thành tử 
cung tiếp tục phát 
triển thành thai. 

+ Điều kiện: Trứng 
được thụ tinh phải 
bám vào thành tử 
cung. 


Hoạt động 2 

Tìm hiểu sự phát triển của thai và nuôi dưỡng thai 


Mục tiêu: HS chỉ ra dược sự nuôi dưỡng thai và điều kiện đảm bảo cho 
thai phát triển bình thường. 


288 






Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu câu hỏi: 

- HS tự nghiên cứu SGK 


+ Quá trình phát triển 

và quan sát tranh "Quá 


của bào thai diễn ra 

trình phát triển của bào 


như thế nào? 

thai" ghi nhớ kiến thức. 


+ Sức khoẻ của mẹ ảnh 

- Trao đổi nhóm thống 


hương như thế nào tới 

nhất câu trả lời 


sự phát triển của bào 

- Yêu cầu: 


thai? 

+ Trong sự phát triển của 


+ Trong quá trình mang 

bào thai nêu được một 


thai, người mẹ cần làm 

số đặc điểm chính: 


gì và tránh điều gì để 

hình thành các bộ 


thai phát triển tốt và 

phận: chân, tay ... 


con sinh ra khoẻ mạnh? 

+ Mẹ khoẻ mạnh —» thai 
phát triển tốt. 

+ Người mẹ mang thai 
không được hút thuốc, 
uống rượu, vận động 


- GV cho thảo luận toàn 

mạnh. 


lớp. 

- Đại diện nhóm trình 
bày đáp án bằng cách: 

- Chỉ trên tranh quá trình 
phát triển của bào thai 
—> các nhóm khác 


- GV đánh giá kết quả 

nhận xét bổ sung. 


của nhóm. 

- HS tự sửa chữa để hoàn 


- GV giảng giải thêm về 
toàn bộ quá trình phát 
triển của thai để HS 
nắm được một cách 
tổng quát. 

- GV lưu ý: khai thác 
thêm hiểu biết của HS 

thiện kiến thức. 



289 






thông qua phương tiện 
thông tin đại chúng về 
chế độ dinh dưỡng cho 
mẹ: như uống sữa, ăn 
thức ăn có đủ Vitamin, 
khoáng chất. Đặc biệt 
là các chất có độc hại 
người mẹ phải tránh. 

- GV phân tích sâu vai 
trò của nhau thai trong 
việc nuôi dưỡng thai. 

- GV đề phòng HS hỏi: 

+ Tại sao em bé trong 
bụng mẹ không đi đại 
tiện hay tiểu tiện? 

+ Tại sao trong bụng mẹ 
em bé không khóc? 

+ Có phải trong bụng mẹ 
em bé hay ngậm ngón 
tay không? 


Kết luận: 

- Thai được nuôi 
dưỡng nhờ chất 
dinh dưỡng lấy từ 
mẹ qua nhau thai. 

- Khi mang thai 
người mẹ cần 
được cung cấp 
đầy đủ chất dinh 
dưỡng và tránh 
các chất kích 
thích có hại cho 
thai như: Rượu, 
thuốc ỉấ ... 


- HS đọc kết luận cuối 
bài. 

Hoạt động 3 
Tìm hiểu hiện tượng kinh nguyệt 


Mục tiêu: HS giải thích dược hiện tượng kinh nguyệt. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu câu hỏi: 

- Cá nhân tự nghiên cứu 


+ Hiện tượng kinh 

thông tin, hình 62.3 


nguyệt là gì? 

SGK tr.194, vận dụng 


+ Kinh nguyệt xảy ra khi 

kiến thức chương Nội 


nào? 

tiết. 


+ Do đâu có kinh 

- Trao đổi nhóm thống 


nguyệt? 

nhất ý kiến trả lời câu 



hỏi. 



290 







- GV đánh giá kết quả 
của các nhóm và giúp 
HS hoàn thiện kiến 
thức. 

- GV giảng giải thêm: 

+ Tính chất của chu kì 
kinh nguyệt do tác 
dụng của hoóc môn 
tuyến yên. 

+ Tuổi kinh nguyệt có 
thể sớm hay muộn tuỳ 
thuộc vào nhiều yếu tố 

+ Kinh nguyệt không 
bình thường —> biểu 
hiện bệnh lí phải khám. 

+ Vệ sinh kinh nguyệt. 


Đại diện nhóm trình 
bày kết quả, nhóm 
khác bổ sung. Kết luận: 

- Kinh nguyệt là 
hiện tượng trứng 
không được thụ 
tinh, lớp niêm 
mạc tử cung bong 
ra thoát ra ngoài 
cùng máu và dịch 
nhầy. 

- Kinh nguyệt xảy 
ra theo chu kì. 

- Kinh nguyệt đánh 
dấu chính thức 
tuổi dậy thì ở em 
gái. 


ĨV. Kiểm tra đánh giá 

GV cho HS làm bài tập đã chuẩn bị —> chữa bài tưong tự như ở bài trước. 


V. Dặn dò 

• Học bài. 

• Đọc mục "Em có biết?". 

• Tím hiểu về tác hại của việc mang thai ở tuổi vị thành niên. 


291 



Cơ sở khoa học 
của các biện pháp tránh thai 


Bài 63 


1. Mục tiêu 

• Phân tích được ý nghĩa của cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch trong kế 
hoạch hoá gia đình. 

• Phân tích được những nguy co khi có thai ở tuổi vị thành niên. 

• Giải thích được co sở của của các biện pháp tránh thai, từ đó xác định 
được các nguyên tắc cần tuân thủ để có thể tránh thai. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng: 

• Vận dụng kiến thức vào thực tế. 

• Thu thập kiến thức từ thông tin. 

• Hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức tự bảo vệ mình, tránh mang thai ở tuổi vị thành niên. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Thông tin về hiện tượng mang thai ở tuổi vị thành niên, tác hại của 
mang thai sớm. 

• Một số dụng cụ tránh thai như: Bao cao su, vòng tránh thai, vỉ thuốc 
tránh thai. 

iii. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: GV có thể mở bài bằng cách hỏi: Điều kiện cần cho sự thụ tinh 
và thụ thai là gì? 

Hoạt động 1 

Tìm hiểu ý nghĩa của việc tránh thai là gì? 

Mục tiêu: HS thấy dược ý nghĩa của cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch 
trong kế hoạch hoá gia đình. 


292 




Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu câu hỏi: 



+ Em hãy cho biết nội 

- Cá nhân có thể trả lời 


dung của cuộc vận 

chưa đầy đủ nội dung 


động sinh đẻ có kế 

—» HS khác bổ sung. 


hoạch trong kế hoạch 
hoá gia đình? 

- GV viết ngắn gọn nội 
dung HS phát biểu vào 
góc bảng. 

- GV hỏi tiếp: 



+ Cuộc vận động sinh đẻ 

- HS trao đổi nhóm dựa 


có kế hoạch có ý nghĩa 

trên những hiểu biết 


như thế nào? cho biết 

của mình qua phưong 


lý do. 

tiện thông tin đại 


+ Thực hiện cuộc vận đó 

chúng -» yêu cầu. 


bằng cách nào? 

+ Không sinh con quá 


- GV cho thảo luận toàn 

sớm (trước 20 tuổi). 


lớp. 

+ Không đẻ dày, nhiều. 


- Lưu ý: Sẽ có rất nhiều 

+ Đảm bảo chất lượng 


ý kiến khác nhau được 

cuộc sống. 


đưa ra, vậy GV phải 

+ Mỗi người phải tự giác 


hướng ý kiến đó vào 

nhận thức để thực hiện. 


yêu cầu xung quanh ý 

- Đại diện nhóm trình 


nghĩa của cuộc vận 

bày, nhóm khác bổ 


động sinh đẻ có kế 

sung. 


hoạch. 



- GV nêu vấn đề: 

- HS thảo luận nhóm —> 


+ Điều gì sẽ xảy ra khi 

thống nhất ý kiến về 


có thai ở tuổi còn đang 

những vấn đề GV nêu 


đi học (tuổi vị thành 

ra. 


niên)? 

- Đại diện nhóm trình 
bày, nhóm khác bổ 
sung. 



293 






+ Em nghĩ như thế nào 
khi HS THCS được học 
về vấn đề này? 

+ Em có biết hiện nay có 
nhiều trẻ em tuổi vị 
thành niên có thai hay 
không? Thái độ của em 
như thế nào trước hiện 
tượng này? 

- GV cần lắng nghe ghi 
nhận những ý kiến đa 
dạng của HS để có biện 
pháp tuyên truyền giáo 
duc ở năm hoc tới. 


- Kết luận: 

ý nghĩa của việc 
tránh thai. 

- Trong việc thực 
hiện kế hoạch 
hoá gia đình: 
Đảm bảo sức 
khoẻ cho người 
mẹ và chất lượng 
cuộc sống. 

- Đối với HS (tuổi 
vị thành niên) 
không có con 
sớm ảnh hưởng 
tới sức khoẻ, học 
tập và tinh thần. 


Hoạt động 2 

Những nguy co có thai ở tuổi vị thành niên 

Mục tiêu: HS phân tích để tự thấy được sự nguy hiểm khi có thai ở tuổi 
vi thành niên. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu: 

+ Cần phải làm gì để 

- Cá nhân tự nghiên cứu 


tránh mang thai ngoài 

thông tin SGK tr.197. 


ý muốn hay tránh phải 

- Trao đổi nhóm thống 


nạo phá thai ở tuổi vị 

nhất ý kiến trả lời câu 


thành niên? 

hỏi. 


- GV cho HS thảo luận 

- Đại diện nhóm trình 


toàn lóp. 

bày, nhóm khác bổ 


- Cần lưu ý: HS thường 

sung. 


ngại bày tỏ vấn đề này 
trước đám đông, nên 




294 







GV phải động viên 
khuyến khích các em, 
kể cả những em trai. 

- GV có thể đưa thêm 
dẫn chứng đăng báo An 
ninh thế giới tháng 4 và 
5 năm 2004 về có thai 
ngoài ý muốn ở tuổi 
HS để giáo dục các em. 

- GV cần khẳng định cả 
HS nam và nữ đều phải 
nhận thức về vấn đề 
này, phải có ý thức bảo 
vệ, giữ gìn bản thân, đó 
là tiền đề cho cuộc 
sống sau này. 


Kết luận: Có thai ở 
tuổi vị thành niên 
là nguyên nhân 
tăng nguy cơ tử 
vong và gây 
nhiều hậu quả 
xấu. 


Hoạt động 3 

Tìm hiểu cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai 


Mục tiêu: HS giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp 
tránh thai. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu yêu cầu: 

- Thảo luận nhóm thống 
nhất ý kiến. Yêu cầu: 


+ Dựa vào điều kiện thụ 

+ Mỗi cá nhân vận dụng 


tinh và thụ thai, hãy 

kiến thức của bài 62 và 


nêu các nguyên tắc để 

hiểu biết của mình 


tránh thai? 

thông qua đài báo. 


+ Cần có những biện 

+ Tránh trứng gặp tinh 


pháp nào để thực hiện 

trùng. 


nguyên tắc tránh thai? 

+ Ngăn cản trứng đã thụ 
tinh phát triển thành 
thai. 



295 







- GV cho thảo luận toàn 
lớp. 

- Cần lưu ý có nhiều ý 
kiến trùng nhau nhưng 
thực tế HS chưa hiểo rõ 
co sở khoa học của mỗi 
biện pháp tránh thai. 

- Sau khi thảo luận thống 
nhất các nguyên tắc 
tránh thai, GV nên cho 
HS nhận biết các 
phưong tiện sử dụng 
bằng cách: 

+ Cho HS quan sát bao 
cao su, thuốc ... 

+ GV cho một nhóm đọc 
tên nguyên tắc và 
nhóm khác đọc phưong 
tiện sử dụng. 

- Sau khi thảo luận GV 
yêu cầu mỗi HS phải 
có dự kiến hành động 
cho bản thân và yêu 
cầu một vài em trình 
bày trước lớp. 


- Đại diện nhóm trình 
bày kết quả —> nhóm 
khác nhận xét bổ sung. 


- Nhóm thống nhất chọn 
phưong tiện tránh thai 
phù hợp với nguyên 
tắc. 

- Các nhóm nhận xét và 
bổ sung cho nhau. 

- HS đọc kết luận cuối Kết luận: Nguyên 

bài. tắc tránh thai. 

- Ngăn trứng chín 
và rụng. 

- Tránh không để 
tinh trùng gặp 
trứng. 

- Chống sự làm tổ 
của trứng đã thụ 
tinh. 


Phưong tiện tránh 
thai: 


- Bao cao su, thuốc 
tránh thai, vòng 
tránh thai ... 


296 






iV. Kiểm tra đánh giá 

• GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1 cuối bài. 

• Còn thời gian HS hoàn thành bảng 63. 

V. Dặn dò 

• Học bài trả lời câu hỏi SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?". 


Bài 64 


Các bệnh lây truyền 
qua đường sinh dục (Bệnh tình dục) 


I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• HS trình bày rõ được tác hại của một số bệnh tình dục phổ biến (Lậu, 
giang mai, HIV/AIDS). 

• Nêu dược những đặc điểm sống chủ yếu của các tác nhân gây bệnh (vi 
khuẩn lậu, giang mai và vi rút gây AIDS) và triệu chứng để có thể phát 
hiện sớm, điều trị đủ liều. 

• Xác định rõ các con đường lây truyền để tìm cách phòng ngừa đối với 
mỗi bệnh. 

2. Kỹ năng 

Rèn các kỹ năng: 

• Tổng hợp khái quát hoá kiến thức. 

• Thu thập thông tin tìm ra kiến thức. 

• Hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 


297 




Giáo dục ý thức tự giác phòng tránh, sống lành mạnh. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh phóng to hình 64 SGK. 

• Tư liệu về bệnh tình dục. 

iii. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: Các bệnh lây qua con đường quan hệ tình dục được gọi là bệnh 
tình dục (hay bệnh xã hội), ở Việt Nam phổ biến là bệnh lậu, giang mai, 
AIDS. 


Hoạt động 1 

Tìm hiểu về tác nhân gây bệnh 
và triệu chứng biểu hiện của bệnh 

Mục tiêu: HS chỉ ra được các loại vi khuẩn gây bệnh lậu và giang mai 
và nêu được triệu chứng của 2 bệnh này. 


Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Nội dung 


- GV nêu yêu cầu: 

+ Cho biết tác nhân gây 
bệnh lậu và giang mai? 

+ Bệnh lậu và giang mai 
có triệu chứng như thế 
nào? 

- GV ghi ý kiến của 
nhóm lên bảng. 

- GV cần lưu ý: hiểu biết 
của HS lớp 8 rất ít về 
vấn đề này nên cũng 
không cần đi sâu, 
nhưng GV nên giảng 
giải thêm. 

+ Xét nghiệm máu và 


Cá nhân tự nghiên cứu 
thông tin SGK và bảng 
64.1, 64.2 tr.200, 201. 
Trao đổi nhóm thống 
nhất ý kiến trả lời câu 
hỏi. 

Đại diện nhóm trình 
bày đáp án, nhóm khác 
nhận xét (HS có thể 
trình bày các giai đoạn 
tiến triển của bệnh 
giang mai bằng so đồ). 


Kết luận: 


298 







bệnh phẩm để phát 
hiện bệnh. 

+ ở cả 2 bệnh này đều 
nguy hiểm ở điểm: 
người bệnh không có 
biểu hiện gì bên ngoài 
nhưng đã có khả năng 
truyền vi khuẩn gây 
bệnh cho người khác 
qua quan hệ tình dục. 


- Tác nhân gây 
bệnh: do song cầu 
khuẩn và xoắn 
khuẩn gây nên. 

- Triệu chứng gồm 
2 giai đoạn: 

+ Giai đoạn sớm: 
chưa có biểu 
hiện. 

+ Giai đoạn muộn 
(trong bảng 64.1, 
64.2). 


Hoạt động 2 

Tìm hiểu tác hại của bệnh lậu và giang mai 
Muc tiêu: Chỉ ra đưoc tác hai về sức khoẻ và viêc sinh con. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV yêu cầu trả lời câu 
hỏi: 

+ Bệnh lậu và giang mai 
gây tác hại như thế 
nào? 

- ở bệnh này GV cần 
giảng thêm về hiện 

- HS tiếp tục nghiên cứu 
SGK —> trả lời câu hỏi 
—>■ HS khác bổ sung. 

Yêu cầu: Nêu rõ tác hại 
của bệnh này ở cả nam 
và nữ. 

Kết luận: Tác hại 

tượng phụ nữ bị lậu khi 


của bệnh lậu và 

sinh con (bình thường) 


giang mai: Bảng 

rất dễ bị mù loà vì vi 
khuẩn lậu ở âm đạo xâm 
nhập vào mắt gây mù. 

Hoạt động 3 

64.1,64.2. 


Tìm hiểu các con đường lây truyền 
và cách phòng tránh bệnh 


299 







Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung 

- GV nêu câu hỏi: 

+ Cho biết con đường - Cá nhân tự nghiên cứu 
lây truyền bệnh lậu và SGK và thông tin do 
giang mai? GV cung cấp —> ghi 

+ Cần có những cách nhớ kiến thức, 
nào để phòng tránh - Trao đổi nhóm thống 
bệnh lậu và giang mai? nhất ý kiến trả lời. Yêu 

- GV lưu ý: Sẽ có nhiều cầu: 

ý kiến của các nhóm về + Chủ yếu đề ra biện 
biện pháp phòng tránh pháp phòng tránh bệnh. 

—> GV nên hướng vào - Đại diện nhóm trình 
những biện pháp có bày —> nhóm khác bổ 
tính chất giáo dục ý sung, 
thức tự giác của cá 
nhân 


- GV ghi lại ý kiến của 
nhóm lên bảng. 

- GV đánh giá phần thảo 
luận. 

- GV hỏi thêm: 

+ Theo em làm thế nào 
để giảm bớt tỷ lệ ngưòi 
mắc bệnh tình dục 
trong xã hội hiện nay? 

- GV hướng HS vào hoạt 
động có tính chất cộng 
đồng như là tuyên 


—» HS rút ra kết luận. 

- HS có thể thảo luận để 
thống nhất ý kiến trả 
lời. 


Kết luận : cách 

phòng tránh bệnh 
tình dục. 

+ Nhận thức đúng 
đắn về bệnh tình 
dục. 

+ Sống lành mạnh. 

+ Quan hệ tình dục 
an toàn. 


truvền, giúp đỡ... 


ĨV. Kiểm tra đánh giá 

GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 


300 








• Bệnh lậu và bệnh giang mai do tác nhân nào gây nên và biểu hiện như 
thế nào? 

• Cần có biện pháp gì để phòng tránh bệnh tình dục? 

V. Dặn dò 

• Học bài trả lời câu hỏi SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?". 

• Sưu tầm tư liệu về AIDS. 

• Kẻ bảng 65 tr.203 vào vở. 


Bài 65 


Đại dịch AIDS 
Thảm hoạ của loài ngưòi 


I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• HS trình bày rõ các tác hại của bệnh AIDS. 

• Nêu được đặc điểm sống của vi rút gây bệnh AIDS. 

• Chỉ ra được các con đường lây truyền và đưa ra cách phòng ngừa bệnh 
AIDS. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng: 

• Tổng hợp phát hiện kiến thức từ thông tin đã có. 

• Hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức tự bảo vệ mình để phòng tránh AIDS. 


301 




II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh phóng to hình 65 SGK, tranh quá trình xâm nhập của vi rút HIV 
và cơ thể người. 

• Tranh tuyên truyền về AIDS. 

• Bảng 65 tr.203. 

III. Hoạt động dạy - học 

Mở bài: GV có thể bắt đầu từ 1 mẩu tin trên báo về bệnh nhân AIDS bị 
chết để dẫn dắt vào bài, vậy AIDS là gì? Tại sao AIDS lại nguy hiểm. 

Hoạt động 1 
Tìm hiểu về HIV /AIDS 

Mục tiêu: HS chỉ ra tác hại của AIDS do khả năng sống và phá huỷ của 
vi rút HIV. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu vấn đề: 



+ Em hiểu gì AIDS? 

- HS trả lời những hiểu 


- GV lưu ý sẽ có rất 

biết của mình về AIDS 


nhiều ý kiến khác 

qua báo, ti vi. 


nhau. 



- GV nhận xét các ý kiến 

- HS khác bổ sung. 


HS nêu nhưng chưa 
đánh giá. 



- GV yêu cầu: hoàn 

- Mỗi cá nhân nghiên 


thành bảng 65. 

cứu thông tin SGK kết 


- GV kẻ sẵn bảng 65 để 

hợp với hiểu biết của 
mình —> trao đổi nhóm 
thống nhất ý kiến về 
các nội dung ở bảng 


HS chữa bài. 

65 


- GV đánh giá kết quả 

- Đại diện các nhóm lên 



302 







Kết luận: 

AIDS là hội 
chứng suy giảm 
miễn dịch mắc 
phải. 

- Tác hại và con 
đường lây truyền 
HIV/AIDS (trống 
bảng 65). 


Bảng 65. Tác hại của HIV/AIDS 


Phương thức lây truyền HIV/AIDS 

Tác hại của HỈV/AIDS 

- Qua đường máu (tiêm chích truyền 
máu, dùng chung kim tiêm) 

- Qua quan hệ tình dục không an toàn 

- Qua nhau thai (từ mẹ sang con) 

- Làm cơ thể mất hết khả năng chống 
bệnh và dẫn tới tử vong 


Hoạt động 2 

Đại dịch AIDS - thảm hoạ của loài người 

Mục tiêu: Chỉ ra những mức độ nguy hiểm của AIDS dẫn đến trở thành 
thảm hoạ cho loài nguời. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- Tại sao đại dịch AIDS 

- HS tự nghiên cứu SGK 


là thảm hoạ của loài 

kết hợp mục "Em có 


người? 

biết?" 

—> thu nhận kiến thức. 

- Trao đổi nhóm —> 
thống nhất ý kiến trả 



của nhóm giúp HS 
hoàn chỉnh bảng 65. 

GV giảng giải thêm về 
quá trình xâm nhập, 
phá huỷ cơ thể của vi 
rút HIV bằng tranh để 
HS hiểu rõ tác hại của 
bệnh AIDS. 

GV cần lưu ý giải thích 
những thắc mắc của 
HS nếu có. 


ghi kết quả vào bảng 
65. 

- Nhóm khác nhận xét 
bổ sung. 

- HS tự sửa chữa hoàn 
thành bài. 


303 













lời câu hỏi. 

Yêu cầu: 

+ Đại dịch vì lây lan 
nhanh. 

+ Bị nhiễm HIV là tử 


- GV nhận xét đánh giá 
kết quả thảo luận của 
nhóm —> hướng HS đi 
đến kết luận những vấn 
đề chính. 

- GV giói thiệu thêm 
tranh: tảng băng chìm 
miêu tả AIDS (số 
người nhiễm chưa phát 
hiện còn nhiều hơn số 
đã phát hiện). 

+ Người bị AIDS không 
có ý thức phòng tránh 
cho người khác, đặc 
biệt là gái mại dâm. 


Kết luận: AIDS là 
thảm hoạ của loài 
người vì: 

+ Tỷ lệ tử vong rất 
cao. 

+ Không có Vac 
xin phòng và 
thuốc chữa. 

+ Lây lan nhanh. 


vong. 

+ Vấn đề toàn cầu. 

- Đại diện nhóm trình 
bày —> nhóm khác bổ 
sung ý kiến. 


Hoạt động 3 

Các biện pháp tránh lây nhiễm HIV/AIDS 


Mục tiêu: Đưa ra các biện pháp phòng ngừa AIDS. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Nội dung 

- GV nêu vấn đề: 

- Cá nhân dựa vào kiến 


+ Dựa vào con đường lây 

thức mục 1. Trao đổi 


truyền AIDS, hãy đề ra 
các biện pháp phòng 

nhóm thống nhất câu 
trả lời. Yêu cầu: 


ngừa lây nhiễm AIDS? 

+ An toàn truyền máu, 
tiêm. 



304 







- GV lưu ý: có nhiều ý 
kiến ở nội dung này —> 
GV cần hướng HS vào 
các biện pháp cơ bản 
—> giúp HS hoàn thiện 
kiến thức. 


- GV hỏi thêm: 

+ Em cho rằng đưa 
người mắc HIV/AIDS 
vào sống chung trong 
cộng đồng là đúng hay 
sai, vì sao? 

+ Em sẽ làm gì để góp 
sức mình vào công việc 
ngăn chặn sự lây lan 
của đại dịch AIDS? 

+ HS phải làm gì để 
không bị mắc AIDS? 

+ Tại sao nói AIDS nguy 
hiểm nhưng không 
đáng sợ? 


+ Mẹ bị AIDS không 
sinh con. 

+ Sống lành mạnh, 
nghiêm cấm hoạt động 
mại dâm. 

- Đại diện nhóm trình 
bày —> nhóm khác bổ 
sung. 


- HS thảo luận để trả lời 
câu hỏi. 


Kết luận: 

- Chủ động phòng 
tránh lây nhiễm 
AIDS. 

+ Không tiêm 
chích ma tuý, 
không dùng chung 
kim tiêm, kiểm 
tra máu trước khi 
truyền. 

+ Sống lành mạnh, 
chung thuỷ 1 vợ, 
1 chồng. 

+ Người mẹ bị 
AIDS không nên 
sinh con. 


305 



iV. Kiểm tra đánh giá 

GV cho HS làm bài tập trắc nghiệm. Đánh dấu vào câu trả lời đúng 

1- AIDS thực sự trở thành thảm hoạ của loài người vì: 

a) Tỷ lệ tử vong cao 

b) Lây lan nhanh, rộng, các lứa tuổi đều có thể mắc 

c) Không có Vac xin phòng và thuốc chữa 

d) Cả a, b, c. 

2- Các hoạt động nào có thể bị lây nhiễm HIV 

a) ăn chung bát, đũa, muỗi đốt. 

b) Hôn nhau, bắt tay, cạo râu. 

c) Mặc chung quần áo, sơn sửa móng tay, chung kim tiêm. 

d) Truyền máu, quan hệ tình dục không an toàn. 

V. Dặn dò 

• Học bài trả lời câu hỏi SGK. 

• Đọc mục "Em có biết?". 

• Ôn tập toàn bộ kiến thức sinh học. 

• Kẻ bảng 66.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vào vở. 


306 



Ôn tập và tổng kết 


Bài 66 


i. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

• Hệ thống hoá kiến thức đã học trong năm. 

• Nắm chắc kiến thức cơ bản trong chương trình Sinh học lớp 8. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng: 

• Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế, nối kết kiến thức. 

• Tư duy tổng hợp khái quát hoá. 

• Hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

• Giáo dục ý thức học tập. 

• ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể bảo vệ cơ thể tránh bệnh tật. 

II. Đồ dùng dạy - học 

• Tranh một số hệ cơ quan - cơ chế điều hoà bằng thần kinh, thể dịch. 

• Tranh tế bào (có điều kiện dùng máy chiếu). 


III. Hoạt động dạy - học 


Hoạt động 1 

Ôn tập kiến thức học kỳ ii 


Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


- GV cho các nhóm hoàn thành 
bảng từ 66.1 —> 66.8 mỗi nhóm 2 
bảng. 

- GV cho các nhóm bổ sung hoàn 


- Các nhóm trao đổi hoàn thành nội 
dung của mình. 

- Đại diện nhóm trình bày kết quả 


307 







chỉnh luôn kiến thức ở từng bảng theo thứ tự nhóm SGK, nhóm 

(như sách GV) (Nếu có máy khác nhận xét bổ sung, 

chiếu: sau khi HS thảo luận xong, - HS có thể đọc lại nội dung của 
GV chiếu lại toàn bộ nội dung ôn từng bảng kiến thức, 
tập để HS có hệ thống kiến thức). 

Hoạt động 2 
Tổng kết sinh học 8 

Mục tiêu: HS khắc sâu kiến thức co bản của chưong trình Sinh học 8. 

Hoạt động dạy Hoạt động học 

- Chương trình Sinh học 8 giúp em - HS tự nghiên cứu SGK tr.211 —> 
có những kiến thức gì về cơ thể trao đổi nhóm thống nhất câu trả 
người và vệ sinh? lời. 

- Yêu cầu nêu được: 

+ Tế bào đơn vị cấu trúc và chức 
năng của cơ thể sống. 

+ Các hệ cơ quan trong cơ thể có 
cấu tạo phù hợp với chức năng. 

+ Các hệ cơ quan hoạt động nhịp 
nhàng là nhờ sự điều khiển của hệ 
thần kinh và thể dịch —> tạo sự 
thống nhất. 

+ Cơ thể thường xuyên trao đổi chất 
với môi trường để tồn tại và phát 
triển. 

+ Cơ quan sinh sản thực hiện chức 
năng đặc biệt, đó là sinh sản bảo 
vệ nòi giống. 

+ Biết các tác nhân gây hại cho cơ 
thể và biện pháp rèn luyện bảo vệ 


308 






cơ thể tránh tác nhân, để hoạt 

- GV nhận xét đánh giá kết quả. động có hiệu quả. 

- Nếu còn thời gian GV cho HS tự - Đại diện nhóm trình bày, các 
trả lời câu hỏi SGK tr.212, hết nhóm khác bổ sung. 

thời gian thì giao vé nhà. _ 

IV. Kiểm tra đánh giá 

• GV nhận xét đánh giá thái độ học tập của HS trong năm. 

• GV nhắc nhở kiến thức cơ bản chương trình sinh học đã học. 

V. Dặn dò 

• Ôn tập theo nội dung đã cho chuẩn bị cho sinh học 9. 


309 




Kiểm tra học kỳ I (2002 - 2003) 

Môn sinh học, lớp 8 

Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

Đề chính thức 
Câul (1,0 điểm) 

Xác định các câu dưới đây và viết chữ (Đ) vào ô trống nếu em cho câu đó là 
đúng hoặc chữ (S) nếu em cho là sai. 

a. CZI Máu đỏ tươi được vận chuyển trong các động mạch. 

b. \^\ Các van nhĩ thất luôn luôn mở, chỉ đóng khi các tâm thất co. 

c. I I Trao đổi khí ở phổi tạo điều kiện cho sự trao đổi khí ở tế bào. 

d. I I "Nhai kỹ no lâu" vì nhai kỹ ăn được nhiều. 

Câu 2 (1,0 điểm) 

Chọn các cụm từ ở cột B để điền vào chỗ trống trong các câu ở cột A trong 
bảng phù hợp. (Dùng a,b,c hoặc d thay cho cụm từ tương ứng để điền) 


A 

B 

1. Máu từ phổi đươc chuyển về. 

a. Tâm nhĩ phải 

2. Máu từ.đươc tim co bóp chuyển đi khắp cơ thể để 

b. Tâm nhĩ trái 

cung cấp Oxi và các chất dinh dưỡng cho các cơ quan. 


3. Máu từ.đươc chuyển lên phổi để thưc hiên sư trao 

c. Tâm thất phải 

đổi khí. 


4. Máu từ khắp cơ thể trở về.qua các tĩnh mach chủ. 

c. Tâm thất trái 


Câu 3 (1,5 điểm) 

Trong thí nghiệm nghiên cứu tính chất của enzim trong dịch tiêu hoá, các thí 
nghiệm được bố trí như bảng sau: 


310 












Thứ tự các ống 
nghiệm (ỉ) 

Chất chứa trong ống nghiệm (2) 

Kết quả (3) 

1 

Tinh bột + nước bọt 


2 

Tinh bột + nước lã 


3 

Tinh bột + (nước bọt + HCL) 


4 

Tinh bột + nước bọt đã đun sôi 


5 

Tinh bột + dịch vị (dịch dạ dày) 



Sau khi các ống nghiệm đã được chuẩn bị như trong bảng (cột 2), đặt tất cả 
trong nước ấm (khoảng 37°C) trong 15 phút, em hãy dự đoán kết quả tinh bột 
trong ống nào được biến đổi và ống nào không được biến đổi bằng cách đánh dấu 
(+) vào ống được biến đổi và dấu (-) vào ống không được biến đổi ở cột kết quả (3). 

Câu 4 (2,0 điểm) 

Xương có những đặc tính cơ bản nào? Các yếu tố chủ yếu nào giúp xương có 
được đặc tính đó? 

Câu 5 (2,0 điểm) 

Những đặc điểm cấu tạo nào của các cơ quan trong đường dẫn khí có tác dụng 
tham gia bảo vệ phổi tránh các tác nhân có hại? 

Câu 6 (2,5 điểm) 

Phân biệt đồng hoá với dị hoá và nêu rõ mối quan hệ giữa hai quá trình này. 


Kiểm tra học kỳ I (2003 - 2004) 

Môn sinh học, lớp 8 (Thí điểm) 

Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

Đề chính thức 

Câu 1 (1,5 điểm) 

Khi kích thích vào dây thần kinh đến bắp cơ hoặc kích thích trực tiếp vào làm 
cơ co. Đó có phải là phản xạ không? Giải thích? 


311 









Câu 2 (2 điểm) 

Hãy thiết kế các thí nghiệm để tìm hiểu thành phần hoá học và tính chất của 
xương. 

Câu 3 (1,5 điểm) 

Hãy xác định tên các tế bào máu trong 3 trường hợp sau: 

1. Loại thứ nhất có hình đĩa lõm hai mặt, là một tế bào không nhân màu 
hồng, được gọi là: 

a) Bạch cầu 

b) Hồng cầu 

c) Tiểu cầu 

2. Loại thứ hai có kích thước nhỏ nhất trong 3 loại, khi ra khỏi thành mạch 
thì dễ dàng bị phá huỷ, giải phóng enzim giúp cho quá trình đông máu, 
được gọi là: 

a) Bạch cầu 

b) Hồng cầu 

c) Tiểu cầu 

3. Loại thứ ba là một tế bào trong suốt, kích thước khá lớn, hình dạng thay 
đổi không xác định, được gọi là: 

a) Bạch cầu 

b) Hồng cầu 

c) Tiểu cầu 

Trá lời: 1). 2). 3). 

Câu 4 (2,0 điểm) 

Em hãy giải thích vì sao máu chảy trong mạch không bao giờ đông, hễ ra khỏi 
mạch là đông ngay? 

Câu 5 (3,0 điểm) 

Em hãy bố trí thí nghiệm tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt. 


312 






Kiểm tra học kỳ II (2003 - 2004) 

Môn sinh học, lớp 8 (Thí điểm) 

Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao đề) 


Đề chính thức 


Phần 1: Trác nghiệm khách quan (3,0 điểm) 

Câu 1 (1,0 điểm) 

Vỏ đại não có các vị trí: 

1. Thuỳ chẩm 

2. Thuỳ thái dương 

3. Hồi đỉnh lên (sau rãnh đỉnh) 

4. Hồi trán lên (trước rãnh đỉnh) 

Hãy chọn các số chỉ vị trí các vùng ở võ đại não điền vào ô I I ở cuối câu 
sao cho đúng với các vùng chức năng 

a) Vùng cảm giác có ý thức CZI 

b) Vùng thị giác GZI 

c) Vùng vận động có ý thức CZI 

d) Vùng thính giác Ị^l 

Câu 2 (1,0 điểm) 

Hãy lựa chọn và ghép các thông tin ở cột (B) tương ứng với các thông tin ở cột 
(A) rồi viết vào chỗ.trong cột (A) 


Da (A) 

Cấu tạo da (B) 

a. Lớp biểu bì 

1. Lông và bao lông 

2. Tầng sừng 

3. Thụ quan 

4. Cơ co chân lông 

5. Tầng tế bào sống 

b. Lớp bì 

c. Lớp mỡ dưới da 



313 













6. Tuyến mồ hôi 

7. Dây thần kinh 

8. Lớp mỡ 

9. Tuyến nhờn 

10. Mạch máu 

Câu 3 (1,0 điểm) 

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái phát biểu đúng về chức năng của phân hệ 
giao cảm đối với các cơ quan sau đây: 

1. Tim a. Tăng lực và nhịp cơ 

b. Giảm lực và nhịp cơ 

2. Phổi c. Dãn phế quản nhỏ 

d. Co phế quản nhỏ 

3. Ruột e. Giảm nhu động 

g. Tăng nhu động 

4. Mạch máu một h. Co 

i. Dãn 

5. Mạch máu đến cơ k. Dãn 

1. Co 

Phần 2: Trắc nghiệm tự luận (7,0 điểm) 

Câu 4 (2,0 điểm) 

Vẽ cấu tạo của nơron điển hình và ghi chú thích. 

Câu 5 (2,0 điểm) 

a) Trình bày vai trò của bài tiết với cơ thể sống 

b) Nêu cấu tạo của bài tiết nước tiểu 

Câu 6 (3,0 điểm) 

Nêu rõ tính chất và vai trò của các hooc môn, từ đó xác định rõ tầm quan 
trọng của các tuyến nội tiết đối với đời sống. 


314 





Muc luc 


Trang 


Lời nói đầu3 

Bài 1 Bài mở đầu 5 

Chương I. Khái quát về cơ thể người 10 

Bài 2 Cấu tạo cơ thể người 10 

Bài 3 Tế bào 15 

Bài 4 Mô 19 

Bài 5 Quan sát tê bào và mô 25 


Bài 6 Phản xạ 28 

Chương II. Vận động.34 

Bài 7 Bộ xương 34 


Bài 8 Cấu tạo và tính chất của xương 41 
Bài 9 Cấu tạo và tính chất của cơ 46 
Bài 10 Hoạt động của cơ 52 

Bài 11 Tiến hóa của hệ vận động - vệ sinh hệ vận động 58 
Bài 12 Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương 63 
Chương III .Tuần hoàn .68 


315 





Bài 13 Máu và môi trường trong cơ thể 68 

Bài 14 Bạch cầu - miễn dịch 73 

Bài 15 Đông máu và nguyên tắc truyền máu 79 

Bài 16 Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết 86 

Bài 17 Tim và mạch máu 93 

Bài 18 Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn 99 
Bài 19 Thực hành: Sơ cứu cầm máu 103 

Chương N .Hô hấp.107 

Bài 20 Hô hấp và các cơ quan hô hấp 107 

Bài 21 Hoạt động hô hấp 112 

Bài 22 Vệ sinh hô hấp 117 

Bài 23 Thực hành hô hấp nhân tạo 122 

Chương V. tiêu hoá.126 

Bài 24 Tiêu hoá và các cơ quan tiêu hoá 126 
Bài 25 Tiêu hoá ở khoang miệng 130 

Bài 26 Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của Enzim trong nước bọt 135 

Bài 27 Tiêu hoá ở dạ dày 139 

Bài 28 Tiêu hoá ở ruột non 145 

Bài 29 Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân 150 

Bài 30 Vệ sinh tiêu hoá 156 


316 





Chương V/.Trao đổi chất và năng lượng 


159 


Bài 31 Trao đổi chất 159 

Bài 32 Chuyển hoá 164 

Bài 33 Thân nhiệt 169 

Bài 34 Vitamin và muối khoáng 174 

Bài 35 Ôn tập học kỳ I 178 

Bài 36 Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần 180 
Bài 37 Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước 185 

Chương VII .Bài tiết 189 

Bài 38 Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu 189 

Bài 39 Bài tiết nước tiểu 193 

Bài 40 Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu 196 

Chương VIII. da201 

Bài 41 Cấu tạo và chức năng của da 201 
Bài 42 Vệ sinh da 206 

Chương IX .thần kinh và giác quan.210 

Bài 43 Giới thiệu chung hệ thần kinh 210 

Bài 44 Thực hành: Tìm hiểu chức năng (Liên quan đến cấu tạo) 
của tủy sống 214 

Bài 45 Dây thần kinh tủy 219 


317 





Bài 46 Trụ não, tiểu não, não trung gian 222 

Bài 47 Đại não 227 

Bài 48 Hệ thần kinh sinh dưỡng 231 

Bài 49 Co quan phân tích thị giác 235 

Bài 50 Vệ sinh mắt 240 

Bài 51 Co quan phân tích thính giác 244 

Bài 52 Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện 248 

Bài 53 Hoạt động thần kinh cấp cao ỏ người 253 

Bài 54 Vệ sinh hệ thần kinh 256 

Chương X Nội tiết.260 

Bài 55 Giới thiệu chung hệ nội tiết 260 
Bài 56 Tuyến yên, Tuyến giáp 264 
Bài 57 Tuyến tụy và tuyến trên thận 267 
Bài 58 Tuyến sinh dục 271 

Bài 59 Sự điều hoà và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết 274 

Chương Xỉ. Sinh sản.279 

Bài 60 Cơ quan sinh dục nam 279 

Bài 61 Cơ quan sinh dục nữ 283 

Bài 62 Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai 287 

Bài 63 Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai 292 


318 





Bài 64 Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục (Bệnh tình dục) 297 
Bài 65 Đại dịch AIDS - Thảm hoạ của loài người 301 
Bài 66 Ôn tập và tổng kết 307 

Kiểm tra học kỳ I (2002 - 2003): Môn sinh học, lớp 8 310 

Kiểm tra học kỳ I (2003 - 2004): Môn sinh học, lớp 8 (Thí điểm) 311 
Kiểm tra học kỳ II (2003 - 2004): Môn sinh học, lớp 8 (Thí điểm) 313 


319 



